Sự Quyền Rũ của Đạo Phật 
trong Thế Giới 


Thích nữ Tịnh Quang biên soạn & tuyển dịch 


Âu cơ tái bản-2012 


CO) Oh 02015 n6: c6 


¬ ¬ —¬ ¬ —¬ (O 
+>€@œh"¬C' 


15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil2 


Mục Lục 


Lời Nói Đầu 

Đạo Phật trong Thế Giới Phương Tây [5] 

Đạo Phật & Khoa Học Hiện Đại [21] 

Phương Pháp Khoa Học Đối Với Đạo Phật [26] 
Vũ Trụ Học Đạo Phật [41] 

Phương Hướng của Nền Giáo Dục Phật Pháp [49] 
Quan Điểm của Đạo Phật về Đắng Sáng Thế [54] 
Đạo Phật & Chính Trị [60] 

Đạo Phật trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu [69] 

Đạo Phật & Môi Trường [88] 


. Đạo Phật & Nữ Giới Mỹ [93] 

.. Đạo Phật & Nhân Quyền [117] 

.. Quan Điểm của Đạo Phật Đối Với Súc Quyền [134] 

.. Súc Quyền và Kinh Pháp Cú [141] 

.. Quan Điểm của Đạo Phật Đối Với Người Nghiện Ma Túy 


[153] 

Đạo Phật & Tình Dục [167] 

Đạo Phật & Tình Dục Đồng Giới [191] 

Đạo Phật & Hôn Nhân [198] 

Quan Điểm của Đạo Phật Đối Với Các Tôn Giáo Khác [203] 
Sự Thích Ứng của Tôn Giáo trong Thời Hiện Đại [206] 
Đạo Phật trong Đời Sống Hiện Đại [213] 

Sự Quyến Rũ của Đạo Phật trong Thế Giới mới [227] 

Xã Hôi Dắn Thân Châu Á & Tương Lai Đạo Phật [231] 
Hoằng Pháp, Trước Sự Thách Đồ của Thời đại Mới [241] 
Đạt Được Hòa Bình Bằng Sự Bình an Nội Tâm [246] 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil3 


LỜI NÓI ĐÀU 


“Sự quyến rũ của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới được tuyển 
dịch từ những bài viết và pháp thoại của nhiều bậc Tôn túc và các 
học giả Phật Giáo nỗi tiếng thế giới, và thêm một số bài của chính 
dịch giả. 

Khi đi vào những trang web Anh ngữ, nhận thấy những đề tài này 
mang tính nhu cầu thời đại và chuyển tải linh động tinh thần 'khế lý 
và khế cơ” của giáo pháp, người dịch rất tâm đắc với những chủ đề 
mang tính thời đại, như Đạo Phật và khoa học, chính trị, kinh tế toàn 
cầu, giáo dục, môi trường, nhân quyền, hôn nhân, phụ nữ...đã gợi 
mở cho người dịch những điều mới mẻ đối với việc hoằng pháp hiện 
tại, và về việc ứng dụng các tình huống nan giải mới luôn xảy ra 
trong đời sống xã hội hằng ngày mà chúng ta không thể không biết 
đến. 

Một vài chủ đề trong này dù trước đây đã có nhiều vị dịch giả đã 
dịch sang Việt ngữ, thể theo yêu cầu của Phật tử bổn tự và một số 
sinh viên muốn có thêm tài liệu nghiên cứu nên người dịch đã tuyển 
dịch những bài có tính nhu cầu thời đại và làm thành riêng một quyển 
sách để giúp cho Phật tử và những người nghiên cứu có thêm tài liệu 
cụ thể về Phật giáo và thời đại mới. Trong tương lai, nếu có thời gian 
người dịch sẽ tuyển dịch và phát hành những ấn bản kế tiếp với 
những nội dung về Phật pháp và thời đại mới. 

Thiết nghĩ, tất cả sự lên xuống của thời đại đều kéo theo sự 
khủng hoảng, đỗ vỡ, hay băng hoại... đối với những giá trị văn hóa, 
niềm tin và tinh thần. Giữa lộ trình thăng trầm này, Đạo Phật giúp con 
người tìm ra hướng đi nhân bản và đích thực để khôi phục niềm tin 
đã bị đánh mắt, bình tâm giữa những cuồng loạn, thương yêu giữa 
những hận thù... 

Đã hơn hai mươi sáu thế kỷ trôi qua nhưng kim ngôn của Đức từ 
phụ vẫn còn thoang thoảng đâu đây như chưa từng xa vắng, thông 
điệp trí tuệ và từ bi mà ngài đã gởi gắm cho chúng sinh là nguồn diệu 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil4 


thể vô biên, như vô lượng toa thuốc để chữa lành vô lượng con bệnh 
đang hấp hối; hơn lúc nào hết, bịnh tình của thời đại hôm nay không 
thể không cần đến dược liệu Phật pháp để duy trì sự sống đúng 
nghĩa của nó. 

Xin thành kính đảnh lễ và tri ân chư Tôn sư, các bậc thầy thế và 
xuất thế gian khả kính, những thân hữu xa gần, trực tiếp và gián tiếp 
đã giúp cho người dịch hoàn thành được dịch phẩm này. 

Dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng không sao tránh khỏi những 
sơ xuất, kính mong chư tôn túc và các bậc cao minh chỉ giáo thêm để 
những ấn bản khác được hoàn hảo hơn. 


Người biên dịch 
Thích nữ Tịnh Quang 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil5 


Đạo Phật trong Thế Giới Phương Tây 
Venerable Dr. Walpola Hahula 


Lịch sử Đạo Phật ở thế giới phương Tây trở về giai đoạn trước kỷ 
nguyên Thiên Chúa. Đầu tiên, có những sự giao lưu và ảnh hưởng 
tác động, điều này đã giúp Phật Giáo môt sự quan tâm đối với thế 
giới nơi mà đạo Cơ Đốc đã sinh và phát triển. Thứ hai, có những nhà 
Học giả nỗi bật ở thế kỷ 19 và 20 đại diện cho Phật Giáo phương Tây 
xuyên qua các tác phẩm và dịch phẩm về kinh văn Phật Giáo cùng 
với sự nghiên cứu của họ. Cuối cùng, những sự trình bày xuyên tạc 
nào đó đối với Phật Giáo đã đeo đẳng trong đầu óc của những người 
phương Tây cần nên tháo gỡ và có một sự giải thích tích cực về 
những gì mà Phât Giáo đã cống hiến về việc trình bày thế giới hiện 
đại của chúng ta. 


Đức Phật đã sống ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 B.C. Lịch sử buổi đầu và 
sự chạm trán giữa Đông và Tây đã xảy ra ở thế kỷ thứ tư B.C khi 
Alexander xâm lược nước Ấn. Ông ta không phải là một người lính 
bình thường. Như một môn đồ của Aristotle, ông ta thấu hiểu sâu sắc 
về những giá trị văn hóa, và trong cuộc viễn chinh đi cùng với một số 
lớn học giả và nghệ sĩ dành cho những trao đổi văn hóa. Nó là 
nguyên nhân đòi hỏi chính đáng, rằng sự hiểu biết văn hóa Án Độ mà 
giới trí thức và nghệ sĩ Hy Lạp này đã đem về cho quốc gia của họ 
bao gồm một số hiểu biết về Phật Giáo. Kết quả sự gặp gỡ giữa 
Đông và Tây, sự giao thiệp ngoại giao này đã được thiết lập và duy 
trì giữa những nhà cầm quyền Hy Lạp với cung điện Pataliputra, thủ 
đô Maurya Eprise. 


Vào thế kỷ thứ 3 B.C, Đại đế Phật Tử Asoka của Ấn Độ có ba sắc 
lệnh của ông (bia đá 2, 5 và 13) khắc vào đá và tiếp tục hiện còn, đã 
ghi lại sắc lệnh mà vua thành lập một nội các cho lãnh vực Tôn giáo 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil6 


(gọi làDharma-mahamatra) để truyền bá Phật Pháp đồng thời đây 
mạnh đời sống đạo đức và tôn giáo cho mọi người, và thế là ông ta 
đã gởi những “Sứ Giả Trung Thành” đến một vài lãnh thỗổ của Hy Lạp 
một cách thành công bao gồm nhiều quyền lực hiện có của ông. Ông 
ta tuyên dương những sứ giả mà ông ta gửi đi bằng tên Five Greek 
Kings (Năm vị vua Hy Lạp). Họ đã được đồng nhất hóa như 
Antiochus 2 của nước Syria (261-246 B.C), Ptolemy 2 của nước Ai 
Cập (285-247 B.C), Antigonas Gonatas của nước Macedonia (276- 
246 B.C), Magas của nước Cyrene (300-258 B.C) và Alexander của 
nước Epirus (272-258 B.C). Ở đó có thể là không có sự nghỉ ngờ 
chính đáng nào về việc những sứ giả hoặc những nhà tryền giáo 
(duta) truyền bá sự hiểu biết về Đạo Phật vào lãnh thổ Hy Lạp, nơi 
mà đạo Do Thái thực sự đã có mặt. 


Cách đây vài năm, một sắc lệnh của Asoka với hai ngôn ngữ: Greek 
và Aramaic đã được khám phá tại Afghanistan (điều hứng thú với 
dấu tích này là, Aramaic là ngôn ngữ Cơ Đốc). Sắc lệnh khác gần 
đây chỉ là ngôn ngữ Greek, hầu như chưa được công bố, đã được 
khám phá trong một vài quốc gia giống như trên. Chủ đề của những 
sắc lệnh này nhiều hay ít cũng giống như các sắc lệnh của Asoka về 
Dharma (Pháp- Dharmalipi) đã được phát hiện tại India. Bây giờ điều 
này được hiểu rằng hầu hết tất cả sắc lệnh Án Độ của Asoka đã 
được công bố trong tiếng Hy Lạp vì ưu tiên quyền lợi của người nói 
tiếng Hy Lạp. 


Những câu hỏi của vua Milinda, bản kinh Phật Giáo nỗi tiếng với 
ngôn ngữ Pali được viết khoảng chừng thế kỷ đầu tiên (A.C), ghi lại 
một cuộc đối thoại đối với những vấn đề học thuyết Phật Giáo quan 
trọng giữa một vị vua có tên là Milinda và vị Thánh Tăng Phật Giáo 
Nagasena. Vị vua này được xem như vua Manandros của Hy Lạp, 
người thống trị bao quát phía Bắc và Tây Ấn vào thế kỷ đầu tiên 
trước Công nguyên. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil?7 


Bộ Great Chronicle (Biên niên sử) của Sri Lanka (Mahavamsa), đã 
được viết vào khoảng thế kỷ thứ 5 A.C, nhưng dựa trên những văn 
bản sớm hơn, cho rằng vào thế kỷ đầu tiên B.C một phái đoàn Tăng 
sĩ từ thành phố Hy Lạp của Alexanderia (Yona-nagara-Alasanda) 
được hướng dẫn bởi Vua Trưởng Lão Tăng Thống Dhamnarakhita, 
tham dự lễ nhậm chức của vua Stupa (Ruvanvali-saya) tại 
Anurdhapura ở Sri Lanka. Mặc dù việc này đề cập đến Alexandra tại 
Ai Cập hoặc Alexandria khác thì nó vẫn là một thành phố Ai Cập, nơi 
mà một đoàn thể Phật Giáo quan trọng đã tồn tại. “Sự khoan dung 
của Alexanderia, (một trong số “ linh mục đầu tiên” nói) trong thập 
niên cuối thế kỷ thứ 2 A.C, trong số người barbarians mà triết học bắt 
nguồn từ Hy Lạp lại là những người tin tưởng giáo lý Đức Phật.” 


Nhiều sự tham khảo rải rác giống như sự trình bày này về việc tồn tại 
của Phật Giáo ở phương Tây trong giai đoạn đầu tiên ấy. Ở đây 
không cần nghi ngờ gì nữa về sự ảnh hưởng của Phật Giáo vào thế 
giới Hy Lạp vào buổi đầu Thiên Chúa. Chính những tu viện Cơ Đốc 
dường như đã chịu ảnh hưởng bởi những tu viện Phật Giáo. Những 
tu viện nỗi tiếng là do những Phât Tử đầu tiên xây dựng và tổ chức tu 
viện Tăng Sĩ. Nhưng, điều kỳ lạ, không có tài liệu nào bàn đến Phật 
Giáo ở phương Tây vào những ngày đầu tiên đó được tìm thấy hôm 
nay. Môt trong những ngạc nhiên là chúng nó bị tiêu diệt bởi tự nhiên 
hay bị diệt vong bởi bàn tay nhỏ nhoi? Hay sự cuồng tín Tôn giáo? 
Sự ảnh hưởng của Phật Giáo và Ấn Độ xuyên qua văn hóa phương 
Tây đặc biệt trong giai đoạn những thế kỷ hình thành Cơ Đốc giáo đã 
cung cấp cho những nghiên cứu sinh nghiêm chỉnh với nhiều chủ đề 
về sự khảo sát. 


Sau sự yên lặng của nhiều thế kỷ, phương Tây bắt đầu nghe về Phật 
Giáo lần nữa, khoảng chừng thế kỷ 16. Những người truyền giáo Cơ 
Đốc đến từ châu Âu và hướng Đông gởi về những bản báo cáo, điều 
mà có thể hiểu được đã là sự thành kiến và lừa dối, đầy ắp những 
dự đoán và thiếu hiểu biết. Nhưng những đóng góp thiết thực đã làm 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil8 


bởi một số người truyền đạo Cơ Đốc vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 
thì không thể quên được. 


Việc nghiên cứu đúng đắn về Phật Giáo ở Phương Tây vào buổi đầu 
thế kỷ 19. Nếu như cho rằng những gì sau đó dường như không hơn 
một giọt nước, dồn tất cả những giá trị đó lại, thế giới phương Tây 
hôm nay mắc nợ tuệ giác mà nó có đối với Đức Phật và giáo lý của 
Ngài. 


Sự đúc kết của thế kỷ thứ 19 đề xuất trong học thuyết phương tây về 
Phật Giáo phải bắt đầu với Triết gia Đức Schopenhauer (1788-1860), 
Người đã đánh thức sự hứng thú giữa những Triết gia phương Tây 
và những học giả xuyên qua việc tham khảo của ông ta về Phật 
Giáo, điều mà ông ta vô cùng say mê. Nhưng niềm tin với sự khởi 
đầu cho việc nghiên cứu có hệ thống và khoa học về Phật Giáo đáng 
kể là nhà Đông Phương học người Pháp Eugene Burnouf (1801- 
1852) với tác phẩm xuất bản năm 1826, cho ra công trình đầu tiên 
Essai Sur le Pali, kết hợp sự cọng tác với học giả người Đức 
Lassen.Trong số những công trình khác đáng được tuyên dương L' 
Introduction d Ƒ' Histoire du Bouddhisme Indien (1844). Và những tác 
phẩm dịch thuật nỗi tiếng về kinh điển Đại Thừa bằng tiếng Sanskrit 
gọi là Saddharma-Pundarika (1852). Trong số học trò xuất chúng của 
Burnouf là nhà nghiên cứu người Đức Max Miller. Ông ta đã xem 
Burnouf như người cha của ngành Phật Học phương Tây. 


Công trình ban đầu bởi Bournouf đã được tiếp tục tại Paris qua 
những nghiên cứu và xuất bản về những kinh văn nguyên gốc và giải 
thích. Người làm việc cao nhất trong lãnh vực này là Sylvain Levi 
(1863-1935), ông ta khám phá xuất bản những bản kinh văn hiếm hoi 
của Phật Giáo Đại Thừa bằng tiếng Sanskrit với sự chuyển ngữ của 
ông ta. Cũng như những lãnh vực mới về việc khảo sát Triết học và 
lịch sử Phật giáo. Truyền thống Pháp đã được thiết lập từ Burnouf và 
Levi hầu hết là thành công và tiếp tục cho đến hôm nay bởi sự kế 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil9 


thừa của những môn đệ siêu xuất: Paul Demieville, Louis Rebou, 
Jean Fillozat, Olivier Lacombe, Armand Minard, Andre Bareau và đến 
những người khác, dù một vài người không phải là nhà chuyên môn 
Phật Học. 


Trong số học trò của Sylvain có một người Bỉ, nhân vật nỗi tiếng 
Louis de La Vallee Poussin, bao gồm nhiều tác phẩm, sự chuyển 
dịch đánh dấu kỷ nguyên (1923-1931) về A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận 
của Thế Thân Bồ Tát, đã được chọn lựa như bộ sách bách khoa, 
không chỉ thuộc về Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvastivada), mà còn là môn 
Triết học tổng hợp Phật Giáo. Truyền thống La Vallee Poussin tại Bỉ, 
tựu thể được xem xét như một phần học đường của Pháp, đã tiếp 
tục một cách siêu xuất đến hôm nay bằng người học trò kế thừa 
xứng đáng Etieme Lamotte với những đóng góp vĩ đại có giá trị và đã 
được trân quí một cách phổ biến. 


Sự quan tâm đối với ngành Phật Học này bắt đầu ở Paris, dần dần 
truyền sang châu Âu. Tại Đan Mạch, Victor Fausboll phát hành một 
tác phẩm về kinh Pháp Cú, bản kinh Phật nỗi tiếng vào năm 1855, 
kết hợp với một bản dịch và ghi chú bằng tiếng Latin. Đây là kinh 
PaLi đầu tiên được xuất bản, đầy đủ các ngôn ngữ châu Âu tại La 
Mã. Một Học giả người Đan Mạch khác là V. Trenchner, ông ta bắt 
đầu công trình với The Critical Pali Dictionary với một sự quyết tâm 
kinh khủng, vẫn trong công việc tái sản xuất. Cơ quan chủ yếu của 
nó là Thủ đô Đan Mạch. Helmer Smith, nhà nghiên cứu Pali trứ danh 
người Thụy Điễn cũng đã dùng đến quyển Tự Điễn này. 


Tại Hòa Lan, H.Kern đã tái xuất bản và dịch nhiều kinh văn Phật 
bằng tiếng Sanskrit và sách khảo sát về Tôn Giáo Án của ông ta đã 
được xuất bản năm 1896, vẫn là sách nghiên cứu có ích cho những 
nghiên cứu sinh Phật Giáo. Truyền thống kế thừa của Hà Lan vẫn 
còn tiếp tục đến bây giờ bởi .J.W.de Jong và những người khác. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil10 


Tại Đức, ngoài những đóng góp vĩ đại của Max Miffler, Hermann 
Oldenbergn, cả hai hoạt động tại Đức và Anh, đã phát hành toàn bộ 
Luật Tạng thành năm tập (1879-1883), cộng thêm sự xuất bản và 
chuyển ngữ tác phẩm Dipavamsa (1879). Newmanmn đã dịch nhiều 
tác phẩm kinh điển sang tiếng Đức. Sự phát hành và dịch thuật của 
Giger về Mahavamsa thì nỗi tiếng, và cũng là công việc của H.Von 
Glasenapp. Sự truyền thừa của người Đức vẫn tiếp nối đến hôm nay 
bởi Waldschmidt, Bechert và nhiều người khác. Không biết Paul 
Dahlke có phải là người kế thừa tích cực với sự truyền thừa Phật 
Giáo tại đức và đã bị quên hay không? Nhà ông ta bây giờ là 
Buddhist Temple (chùa Phật Giáo) tại Berlin. Tác phẩm của 
Wintermitz tại Tiệp Khắc đã có thể bao gồm tai các giảng đường 
Pháp. 


Tại Ý, G. Tucci, với nhiều thập niên, vẫn chứng tỏ sự đóng góp quan 
trọng bằng việc xuất bản những kinh văn Sanskrit và Tibetan với sự 
dịch thuật và bên cạnh những nghiên cứu chính của ông ta. 


Tại Nga, Vasilieff, Minayeff, Oldenburg và Stcherbatsky đã làm một 
sự phối hợp vĩ đại để đề xướng việc nghiên cứu có khoa học đối với 
Phật Giáo.Cuốn The Bibliotheca Buddhica Deries đã được tìm thấy 
bởi Oldenburgn vào năm 1897 đến bây giờ đã phát hành hơn ba 
mươi bộ. Buddhist Logic-tác phẩm vô giá của Stcherbatsky được 
phát hành nhiều đợt giống như thế. Vào năm 1960 một bản dịch 
tiếng Nga về Kinh Pháp Cú đã được xuất bản. 


Tại Hoa Kỳ, tác phẩm Harvard Orientas Series đã được kế hoạch 
nhằm tạo nên sự hiểu biết hỗ tương và thiện chí giữa Đông và Tây, 
vẫn còn phát hành một số lượng lớn từ sau thế kỷ 19. Trong những 
năm đó, tác phẩm Buddhism In Translation (1896) của Warren, 
Buddhist Legends (1921) của Burlingame và Buddha's Teaching của 
Chalmers đã được quan tâm như những công trình với mục đích 
đóng góp cho việc phổ biến Phật Giáo tại phương Tây đáng được 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớilII 


tuyên dương. Việc phát hành cuốn Thanh Tịnh Đạo, tác phẩm nỗi 
tiếng của ngài Buddhaghosa (Phật Âm) đã được xuất bản nhiều lần 
về năm 1950. Ngoài ra, một sự đóng góp có giá trị với những nghiên 
cứu Phật Học bằng tiếng Sanskrit đã được soạn sau đó với Proi. 
Edgerton thuộc trường Đại học Yale cùng với những tác phẩm khác 
của ông: Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary, Reader and Grammai, 
phát hành năm 1953. 


Ngoài ra, England đã thể hiện lại sự quan tâm cao nhất đối với Phật 
Giáo ở phương Tây vào năm 1964. Hai biến cố xảy ra đã có một sự 
ứng dụng và ảnh hưởng sâu sắc sau cùng đối với ngành nghiên cứu 
Phật học Pali tại châu Âu. Vào năm đó, Robert Childer rời Sri Lanka 
cùng với bạn ông ta T.W. Rhys Davids (1843-1922) về phương Tây, 
họ là thành phần công chức tại Sri Lanka và học tiếng Pali tại đó. Họ 
có ấn tượng sâu sắc về vẻ đẹp và tính siêu thoát của giáo pháp Đức 
Phật được cất giữ trong kinh văn Pali. Khi trở về Anh quốc Childers 
sửa chữa và xuất bản tác phẩm nỗi tiếng của ông Dictionary of the 
Pali Language (1872-1875), nó vẫn là bản nghiên cứu có giá trị đến 
bây giờ. 


Sau tám năm ở Sri Lanka, Rhys quay trở về England vào năm 1872, 
và bắt đầu làm việc với những nhà Đông phương học khác tại châu 
Âu. Sự đóng lớn lao của ông ta thì phong phú và đa dạng đối với 
những nghiên cứu Phật Giáo Pali, đã là nền móng cho cơ sở Pali 
Text Society vào năm 1884. Mục đích của Society là thể hiện sự ứng 
dụng đối với những nghiên cứu sinh mà có sự dồi dào về kinh văn 
sớm nhất của Phật học. Với sự giúp đỡ và sự cộng tác của vợ ông 
ta, một phụ nữ thông minh nỗi bật và tài năng vô cùng, sự đóng góp 
của bà ta chỉ là lần thứ hai với những gì mà chồng bà ta làm. Rhys 
Davids đã kế thừa trực tiếp với những đóng góp cho công trình 
Society này, với tài biết khai thác và kết hợp nhiều tài năng rải tác 
trong các quốc gia tại Đông và Tây. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil12 


Nó không thể trong một vài từ để làm hợp thức đối với công trình đồ 
sộ với kiệt tác Pali Text Society trong khoảng thời gian gần trên một 
trăm năm. Công trình vĩ đại này hầu hết đã tiếp tục đến ngày nay một 
cách thành công nhờ sinh lực của chính nó và sự tận tâm của vị chủ 
nhiệm hiện thời, cô I.B. Homer. Cám ơn society, bây giờ chúng ta có 
tất cả văn bản Pali tiêu biểu về kinh điển Phật Giáo tại La Mã-tipitaka 
(Tam tạng Kinh điển). Tuy nhiên vài kinh văn về A Tỳ Đạt Ma cần 
được điều chỉnh đầy đủ hơn. Thêm nữa, nó cũng được tái bản 
chừng 60 tập, những chú giải Pali về Tam tạng, bên cạnh một số 
khâu phù hợp với chủ đề khác, ngôn ngữ Anh có chừng 58 tập thể 
hiện toàn bộ Tam tạng, và được kèm thêm Từ điển Pali-English, 
English-Pali, và mục lục Tam tạng Pall. 


Điều thú vị khi quan sát ở đây là, trong khi các quốc gia ở lục địa 
châu Âu giống như Pháp và Bỉ chuyên môn hóa về Đại Thừa thì Anh 
quốc lại chuyên môn hóa về Nguyên Thủy. Do đó chỉ nhìn vào 
Bibiographie Bouddhique với 31 bộ, được xuất bản tại Paris với khả 
năng của người Trưởng ban biên tập Mademoiselle marcelle Lalou, 
mới biết được thành tích vĩ đại của công việc phát hành trên cánh 
đồng nghiên cứu Phật Giáo tại phương Tây trong vòng thế kỷ 19 và 
20. 


Sự hứng thú đối với hầu hết những Học giả thuộc ngành Phật học là, 
đối với họ nó là một lãnh vực mới về sự khảo cứu giống như lịch sử 
hoặc khảo cổ học, và không phải là một Tôn giáo sống hay một cách 
sống. Với Rhys Davids, đặc biệt nó không chỉ đơn giản là một phân 
khoa, mà còn là sự tác dụng sinh động. Ông ta nói: “Phật Giáo hay 
không Phật Giáo, tôi đã từng nghiên cứu từng hệ thống Tôn giáo lớn 
trên thế giới, và chẳng có một Tôn giáo nào mà tôi tìm được bắt cứ 
điều gì nổi bật, tốt đẹp và toàn diện hơn Bát Chánh Đạo của Đức 
Phật. Tôi thỏa mãn định hướng của mình với con đường đó.” 


Và con đường này đã không được biết đến một cách phổ biến ở 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil13 


phương Tây như hôm nay nếu không có sự nỗ lực vị tha của những 
nhà nghiên cứu (duy một vài người mà tôi có thời gian tán dương tại 
đây). Hôm nay Đạo Phật đang chuyển đến một hướng mới, và có 
hàng ngàn người phương Tây đang cố gắng thực hành lời dạy của 
Đức Phật như một phương pháp sống. Vài người Cơ Đốc cho rằng 
Triết học Phật Giáo nếu phối hợp với niềm tin Thiên Chúa thì tốt hơn 
Triết học cổ điển của Plato và Aristotle, và tốt hơn thuyết hư vô yếm 
thế nào đó. Sự hứng thú bao quát về Phật Giáo thì đang tăng lên và 
nhiều hơn. Hàng trăm sách về Phật Học dành cho mọi tầng lớp được 
viết bởi những người có khả năng chuyên môn và không chuyên 
môn đã xuất hiện. Nhiều trung tâm và tổ chức quần chúng Phật Giáo, 
ngay cả những Tịnh Xá và những ngôi Chùa đã có mặt trong nhiều 
quốc gia châu Âu và Mỹ quốc. Những hoạt động Phật Giáo quần 
chúng tại Phương Tây đã tăng lên một cách đáng kể vào năm 1956 
khi Buddha-Jayanti, hơn 2500 năm kỷ niệm Phật Giáo, đã được diễn 
ra trên phương diện quốc tế. 


Dẫu rằng sau gần một thế kỷ rưỡi nghiên cứu Phật Giáo, nhưng 
phương Tây vẫn còn thịnh hành vài nhận thức sai lầm cơ bản đã bị 
ảnh hưởng bởi những người cầm bút đầu tiên với sự thiếu hiểu biết 
hay vì ác cảm nào đó. Chẳng hạn như có sự nhận thức sai lệch rằng 
Phật Giáo là một Tôn giáo bi quan. Phật giáo không bi quan mà cũng 
không lạc quan. Thay vào, nó là duy thực, vì Phật Giáo chủ trương 
một quan niệm hiện thực đối với đời sống và thế giới. Nó không ngụy 
tạo và ru ngủ chúng ta đi vào đời sống với một thiên đường khờ 
khạo, hoặc khủng bố và hành hạ chúng ta với nỗi sợ hãi ảo tưởng và 
những cảm giác tội lỗi. Phật Giáo chỉ cho chúng ta một cách chính 
xác và khách quan những gì mà chúng ta là, và những gì mà thế giới 
hiện tượng xung quanh chúng ta là, và chỉ cho chúng ta con đường 
tự do, hòa bình, yên tĩnh và hạnh phúc hoàn hảo. 


Đức Phật dạy Bốn chân lý cơ bản gắn liền với đời sống chúng ta, sự 
hiện hữu của chúng ta. Đó là chân lý được hiểu bằng Tứ Diệu Đá. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới 14 


Chân lý đầu tiên là cuộc sống của chúng ta là vô thường và bị lệ 
thuộc với những xung đột, khổ đau và bất như ý đối với thân và tâm. 
Chân lý thứ hai trình bày về nguyên nhân của tất cả khổ đau, xung 
khắc và bắt như ý là do tham ái cố hữu của chúng ta, do tư tưởng sai 
lầm của chúng ta về bản ngã. Chân lý thứ ba ngài tuyên bố rằng 
bằng cách từ bỏ những sự đối đãi, đau khổ thì có thể đạt tới sự tự 
do, hài hòa và an ổn, đồng thời có thể nhập được chân lý tuyệt đối 
(Niết bàn-Nirvana) ngay tại đây và bây giờ, trong đời sống này. Cuối 
cùng, Chân lý thứ tư Ngài trình bày về phương pháp, con đường để 
đạt tới trạng thái yên tĩnh xuyên qua những nỗ lực của chính mình, 
xuyên qua đạo đức tâm linh và sự tôi luyện trí tuệ hoàn hảo. 


Điều này không có tính bi quan, những con người trong các quốc gia 
Phật Giáo thì không bi quan yếm thế, họ là những người lạc quan. 
Nghệ thuật và kiến trúc Phật Giáo như những ngôi chùa chẳng bao 
giờ gây ấn tượng tối tăm và sầu não, nhưng lại phát ra một sinh khí 
yên bình và thanh thoát. Thực vậy, căn cứ vào Phật học, niềm vui 
(piti-hÿỷ) là một trong bảy phẩm chất cần thiết cho sự giác ngộ. Nghệ 
thuât Phật Giáo như hội họa và điêu khắc, Đức Phật luôn luôn được 
biểu thị cho sự thanh tịnh, hòa bình, trầm tĩnh và từ bi. Không bao 
giờ nhuốm chút sầu khổ, trắc ẩn hoặc hình phạt nào đó được thấy 
trên vẻ mặt của Ngài. Triết gia Đức Hermann Keyserling nói rằng: 
“Phương Đông thành công với những gì phương Tây chưa với tới 
được. Sự thể hiện có thể nhận ra sự nhiệm mầu ấy. Tôi biết không 
có gì vĩ đại đối với thế giới này hơn hình ảnh của Đức Phật.” Sự 
sáng tạo đối với nghệ thuật vô cùng quan trọng này, hình ảnh Phật 
Đà, không thể được phát xuất từ một tôn giáo bi quan. 


Lại có những quan niệm sai lầm khác, giống như hầm mộ, rằng Phật 
Giáo là môt Tôn giáo Tự viện, một tôn giáo dành cho những Thầy tu 
sống trong những tu viện cách biệt, và không có ai hướng dẫn đời 
sống thế tục. Giáo lý của Đức Phật không phải chủ đích duy nhất 
dành cho các Tăng sĩ. Thực vậy, nó dành cho hết thảy mọi người. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil1ã 


Ngài Vacchagotta một hôm hỏi Đức Phật một cách thành thật rằng, 
có thiện nam thiện nữ nào có thể hướng dẫn người thế tục hay 
không khi họ tuân theo lời dạy của Đức Phật một cách thành công và 
đạt tới trạng thái tâm linh cao. Đức Phật tuyên bố một cách xác thực 
rằng, không chỉ có một hay hai, không chỉ có một trăm hay hai trăm 
hoặc năm trăm, nhưng nhiều hơn thế nữa. Đúng như hôm nay, nó 
chỉ là một câu hỏi về sự nỗ lực chân thực. 


Điều này lại có thể được hỏi rằng, nếu một người bình thường tu tập 
giáo pháp và hướng dẫn đời sống của người tại gia, tại sao Đức 
Phật lại thành lập Tăng Bảo? Tăng Già là tạo cơ hội cho những ai 
tình nguyện hiến dâng đời sống của họ không chỉ đối với tinh thần và 
sự phát triển trí tuệ của chính họ, mà còn vì sự phục vụ cho tha 
nhân. Một người bình thường với một gia đình không thể tận tụy toàn 
bộ đời sống của họ để phục vụ cho người khác như một Tăng sĩ. Nó 
chứng tỏ rằng, sự từ bỏ đúng với nghĩa Phật Giáo không phải là sự 
trốn tránh hèn nhát, nhưng là sự từ bỏ tất cả đời sống ái dục và đam 
mê cá nhân, đối đầu với đời sống dũng cảm và con đường cao quí 
hơn để có thể phục vụ nhân loại. Một vị Bồ Tát từ bỏ mọi thứ, ngay 
cả Niết bàn của chính mình, với mục đích phục vụ chúng sinh, không 
trốn tránh đời, vị ấy dành hết đời sống chính mình cho tất cả chúng 
sinh. 


Một số khác cho rằng, Phật Giáo thì tuyệt vời, thế nhưng những tư 
tưởng cao siêu, quan điểm triết học và luân lý tối thượng, vì thế đã lờ 
đi và quên lãng xã hội và phúc lợi của con người. Đáy, lai là một 
nhận thức sai làm tai hai! Đức Phật đã quan hệ đối với hạnh phúc 
của con người. Với Ngài, hạnh phúc thực sự không thể đạt được nếu 
không chủ đạo được một đời sống thuần túy, nếu không dựa vào 
những nguyên lý đạo đức và tinh thần. Nhưng ngài cũng hiểu rằng 
sự khó khăn về việc hướng dẫn đối với đời sống trong vấn đề thiếu 
thiện chí và những hoàn cảnh xã hội. Dĩ nhiên Phật Giáo không quan 
tâm đến chủ đề phúc lợi như một sự kết thúc đối với chính nó. Nó là 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớill6 


cách duy nhất để kết thúc, một sự kết thúc cao quí và tối diệu hơn, 
nhưng nó có nghĩa vô cùng thiết yếu. 


Đức Phật không chối bỏ đời sống với bối cảnh xã hội và mô hình 
phúc lợi của chính nó. Ngài nhìn nó một cách có qui tắc như là một 
tổng thể trong tất cả khía cạnh xã hội, kinh tế và chính trị của chính 
nó. Giáo lý về đạo đức, tôn giáo và triết học của Ngài thì rất rõ ràng 
ai cũng thấy. Nhưng có những thời pháp phối hợp với ba câu hỏi, ví 
dụ, môt trong những thời pháp mà Ngài nói rằng một người bình 
thường hướng dẫn đời sống thế tục bao gồm bốn điều: Một là hạnh 
phúc, là người chủ quyền thu nhập, bảo đảm kinh tế (atthi-sukha); 
hai là, thụ hưởng về sự giàu sang của chính mình (bhoga-sukha); ba 
là, không có mắc nợ (anana-sukha) và bốn là vô tội, thanh khiết, đạo 
đức và có đời sống tâm linh (anavajja-sukha). Ở đây cần phải nhận 
ra rằng ba câu đầu thuộc về kinh tế và và vật chát. Ở chỗ khác Đức 
Phật nói rằng một trong những nguyên nhân đồi bại và tội lỗi là 
nghèo khó (daliddiya), và rằng thay vì cố gắng chặn đứng chúng nó 
bằng những hình phạt, điều này là một phương pháp vô ích và không 
thành công, những nhà cầm quyền nên tìm mọi cách tăng trưởng tiêu 
chuẩn kinh tế cho mọi người. Dấu hiệu này rất là hiện đại, thực tế. 
Đạo Phật, mặc dù đã hai mươi lăm thế kỷ xưa, nhưng rất mới mẻ. 
Nó xuất hiện với những tư tưởng hợp lý, có khoa học. Phật giáo xuất 
hiện tại Ân Độ như một sức mạnh tinh thần đấu tranh với những bắt 
công xã hội, những giáo điều cuồng tín thoái hóa với những lễ nghỉ 
và sự cúng tế thần linh. Nó bãi bỏ sự chuyên chế của hệ thống giai 
cấp và lấy lại sự bình đẳng cho tất cả mọi người, giải phóng phụ nữ 
và cho họ đầy đủ sự tự do tình thần. 


Trong Phật Giáo không có những giáo điều độc đoán hoặc những 
niềm tin chấp nhận sự mù quáng mà không có câu hỏi. Nó đem đến 
cho mọi người những trách nhiệm và chân giá trị đầy đủ. Đức Phật 
khuyên con người tự làm chủ chính mình. Theo Phật Giáo, không ai 
cao hơn ai trong việc xét xử những vấn đề và số kiếp của người 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil1?7 


khác. Điều này có nghĩa là, cuộc sống của chúng ta, xã hội của 
chúng ta, thế giới của chúng ta, là những gì các bạn và tôi tạo ra nó 
và không phải là ý muốn của ai đó mà chúng ta không biết đến. Đức 
Phật dạy, con người tự nương tựa chính mình, không ai khác có thể 
nương tựa. 


Dựa trên những nguyên tắc về trách nhiệm cá nhân, sự tự do về tư 
tưởng được hướng dẫn bởi Đức Phât là chưa từng có ở bắt kỳ nơi 
nào trong lịch sử Tôn giáo. Ngài khuyên chúng ta (Kalama-sutra) 
đừng chấp nhận bắt cứ điều gì chỉ vì nó đã trở thành truyền thống, 
hoặc được sắp đặp trong kinh điển Tôn giáo, hoặc được truyền thừa 
từ các bậc thầy,hoặc bởi người khác chấp nhận. Điều duy nhất khi 
chúng ta rõ thấu với chính mình rằng những điều nào đó là tốt và có 
ích, rồi chúng ta nên chấp nhận chúng. Khi chúng ta biết về chính 
mình rằng những điều nào đó và không có ích, chúng ta nên từ bỏ 
nó. 


Không chỉ đơn thuần tự do tư tưởng, những lời dạy cởi mở của Đức 
Phật đang làm ngạc nhiên với những nghiên cứu sinh khoa lịch sử 
Tôn giáo. Một lần Upali, một tín đồ quan trọng của Ấn giáo, cầu xin 
Đức Phật chấp nhận ông ta như một tín đồ của Ngài, Đức Phật 
khuyên ông ta nên tôn trọng và ủng hộ những Đạo sư tôn giáo cũ 
của ông ta như Upali đã làm trước kia. 


Vào thế kỷ thứ 3 B.C, Đại đế Phật tử Asoka là những điển hình cao 
quí về tính khoan dung và sự hiểu biết. Ông ta quý trọng và ủng hộ 
tất cả Tôn giáo trong Đế quốc mênh mông của ông. Một trong những 
bia đá Sắc lệnh, Đại đế tuyên bố rằng: Những kẻ không đáng tôn quí 
là kẻ có Tôn giáo và chê bai những Tôn giáo của người khác. Cho 
nên ngoài việc hỗ trợ cho Tôn giáo của chính mình phát triển ông ta 
còn phục vụ đối với các Tôn giáo khác... Hãy lắng nghe và sẵn sàng 
lắng nghe những ai tự xưng mình có học thuyết. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil18 


Tinh thần cởi mở tư tưởng, phóng khoáng và sự thông cảm hiểu biết 
này là được bắt nguồn từ sự khởi đầu của một trong nhiều lý tưởng 
mong ước của văn hóa và văn minh Phật Giáo, và có thể được quan 
tâm như bài học quan trọng nhất mà thế giới hôm nay có thể học từ 
Đức Phật. Mặc dù những quốc gia Phật Giáo đã có thể đi đến chiến 
tranh vì chính trị hay những lý do khác, nhưng không có sự điển hình 
về sự khủng bố hay đỗ máu đối với mục đích truyền bá Đạo Phật. 
Với thời gian lịch sử lâu dài trên hai nghìn năm trăm năm, Phật Giáo 
truyền bá một cách hòa bình trên tắt cả lục địa Á Đông và có hơn sáu 
trăm triệu người theo Phật Giáo. 


Nếu con người hiện đại không tin vào một thượng đề cá nhân, nếu 
người ta không chấp nhận một vài giáo điều về việc thành lập Tôn 
giáo không phù hợp với tinh thần khoáng đạt của khoa học tân tiến, 
nó không đòi hỏi cần thiết một sự quan tâm đến, hoặc tóm lại, những 
giá trị đạo đức và tinh thần cái tạo thành tính chất Tôn giáo tự nó đã 
lạc đường. Thực tế của con người thời nay là sự khát khao đời sống 
tâm linh Tôn giáo và gạt bỏ đi những giáo điều tín ngưỡng và thần 
thoại độc đoán lỗi thời. 


Có một sự tin tưởng thông thường rằng sự phát triển vật chất và kỹ 
thuật sẽ không có triển vọng đối với đời sống Tôn giáo và tinh thần. 
Điều này khó khăn để hiểu về sự hữu ích như thế nào với cây đèn 
dầu hơn bóng đèn điện trong đời sống Tôn giáo, hoặc xe bò, xe 
ngựa cần sản phẩm tinh thần nhiều hơn xe tự động? Nếu Tôn giáo 
không thể sống trong một xã hội phát triển vật chất và khoa học, 
trong môt xã hội thịnh vượng, nếu nó có thể phát triển trong một xã 
hội nghèo khổ khốn cùng và ngu dốt, và rồi nhanh chóng biến mắt từ 
bề mặt trái đất này là việc tốt nhất cho nhân loại? Những quan niệm 
cực kỳ hủ lậu và lỗi thời về sự bày tỏ đối với Tôn giáo cần phải thay 
đổi. Với sự thay đổi thời gian, nhưng tinh thần Tôn giáo, niềm tin và 
hiểu biết đúng, sẽ tồn tại và tiếp tục làm mới con người. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil19 


Phật giáo là một tín ngưỡng và cũng không phải là tín ngưỡng, nó là 
phương pháp sống. Rất ngắn gọn, phương pháp này gọi là Tám Điều 
Chân Chánh, nó kết hợp tám loại hay tám lĩnh vực, nghĩa là Hiểu Biết 
Đúng, Tư Duy Đúng, Nói Năng Đúng, Hành Động Đúng, Đời Sống 
Đúng, Nỗ Lực Đúng, Suy Nghĩ Đúng, Thiền Định Đúng. Nhằm mục 
đích phát triển ba phẩm chất cơ bản cần thiết về sự hạnh phúc đích 
thực của con người, sự bình an hài hòa của tự thân, và đối với việc 
nhận thức về Sự Thật Cuối Cùng. 


Việc đầu tiên là có hạnh kiểm đạo đức và tinh thần khiết. Nếu không 
có điều này thì không thể phát triển được thiện tâm. Thứ hai, đầu óc 
trong sáng và tiến triển về thiền định, điều này rất cần thiết cho nội 
tại, trong sự yên tĩnh, hài hòa và cân bằng. Thứ ba, là sự phát triển 
về trí tuệ, cái này không chỉ là khả năng nhìn thấy vạn vật khách 
quan như chúng nó đang là, không chỉ là sự cảm nhận chân lý, 
nhưng chúng ta cũng đạt tới sự giải thoát hoàn toàn từ những ham 
muốn căm thù và bạo lực của bản ngã và sự dung nhiếp vô hạn tình 
yêu thương tất cả hiện hữu mà không còn phân biệt. Sự đạt được trí 
tuệ và từ bi hoàn hảo này là mục đích đối với phương pháp sống của 
Phật Giáo. 


Điều này có thể được hỏi: Phật Giáo trả lời như thế nào về sự xáo 
trộn của xã hội, sự xung đột của xã hội? Câu trả lời của nó rất rõ 
ràng, như câu kinh Pháp Cú dạy, tất cả sự bắt an, tất cả sự xung đột 
và tất cả lo âu đều phát xuất từ tâm. Sự xung đột hoặc chiến tranh 
không có gì ngoài sự biểu lộ cực mạnh của tính tham lam, căm thù, 
ác ý, bạo lực, dốt nát và phát khởi từ những người đàn ông. Sự xung 
đột xã hội không có gì ngoài sự xung đôt cá nhân trên một bình diện 
lớn. Xã hội không tách rời cá nhân, và sự đối lập của xã hội không 
tách khỏi sự đối lập cá nhân. Nếu có hòa bình giữa những cá nhân, 
thì xã hội mới hòa bình. Cho nên để có được nền hòa bình trên thế 
giới chúng ta cần phải sản xuất hòa bình giữa những cá nhân, cung 
ứng cho họ sự an ninh xã hội, kinh tế đạo đức và tinh thần. Đây là 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil20 


câu trả lời của Phật Giáo. Nó rất rõ ràng, nhưng rất khó khăn khi thực 
hiện. Trừ phi nó được hoàn thành, nếu không thì chẳng có giá trị gì 
về sự thương lượng và thỏa hiệp ở trên trang giấy để có thể sản xuất 
ra hòa bình thực sự trên thế giới. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil21 


Đạo Phật và Khoa Học Hiện Đại 
Alexander Berzin và Thubten Chodron 


Hỏi: Ông có thể nói thêm về mối quan hệ giữa Phật giáo và khoa 
học, và dẫn chứng một số ví dụ cụ thể của các điểm mà họ chia xẻ 
chung? 


Trả lời: Sự đối thoại giữa các bậc thầy Phật giáo như Đức Đạt Lai 
Lạt Ma và các nhà khoa học đã tập trung chủ yếu vào ba lĩnh vực. 
Một là vật lý thiên văn, liên quan chủ yếu đến vũ trụ phát triển như 
thế nào. Có chăng một sự khởi đầu? Nó có phải được tạo ra hoặc là 
một phần của một tiến trình vĩnh cửu? Chủ đề khác là vật lý tiền tố, 
liên quan đến cấu trúc của nguyên tử và vật chất. Thứ ba là thần kinh 
học, về cách thức hoạt động của não bộ. Đây là những lĩnh vực 
chính. 


Một trong những kết luận rằng cả khoa học và Phật giáo đạt đến 
điểm chung đó là không có tác nhân sáng tạo. Trong khoa học, lý 
thuyết về việc bảo tồn vật chất và năng lượng được cho rằng vật 
chất và năng lượng không thể được sáng tạo cũng không thể bị phá 
hủy, chỉ chuyển đổi. Phật giáo hoàn toàn đồng ý và mở rộng các 
nguyên tắc đối với tâm cũng như thế. "Tâm" trong Phật giáo có nghĩa 
là nhận thức về hiện tượng - hoặc là ý thức hay vô thức -và nhận 
thức về các hiện tượng không bị sáng tạo cũng không bị phá hủy, chỉ 
có chuyển đổi. Như vậy, sự tái sinh chỉ đơn giản là một sự biến đổi 
liên tục của nhận thức thuộc về cá nhân của các hiện tượng, nhưng 
hiện tại với cơ sở vật lý của hình thể khác. 


Những nhà vật lí hạt nhân nhắn mạnh vai trò của người quan sát 
trong việc xác định bắt cứ điều gì. Ví dụ, từ một điểm nhìn nhất định, 
ánh sáng là vật thể; từ một góc độ khác, nó là năng lượng. Loại hiện 
tượng của ánh sáng nào đó dường như tồn tại phụ thuộc vào nhiều 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil22 


biến số, đặc biệt là khuôn khổ khái niệm đối với sự nghiên cứu đang 
xử dụng để phân tích nó. Vì vậy, hiện tượng không tồn tại vốn đã 
như thế này hoặc như thế kia từ khía cạnh của chính chúng, không 
liên quan đến ý thức cảm nhận chúng. 


Phật giáo khẳng định cùng một điều: những gì tồn tại đều phụ thuộc 
vào người quan sát và khuôn khổ khái niệm mà cá nhân liên quan 
đến chúng. Ví dụ, một tình huống nào đó tồn tại như một vấn đề 
khủng khiếp hoặc như điều gì đó được giải quyết phụ thuộc vào 
người quan sát, người tham gia. Nếu ai đó có khuôn khổ khái niệm, 
"Đây là một tình trạng không thể và không có gì có thể thực hiện 
được", rồi có một vấn đề khó khăn thực sự mà không thể giải quyết 
được. Tuy nhiên, với cấu trúc của tâm trí mà suy nghĩ, "Đây quả là 
phức tạp và rắc rối, nhưng có một giải pháp nếu chúng ta tiếp cận nó 
theo một cách khác", như thế người đó cởi mở hơn rất nhiều để cố 
gắng tìm một giải pháp. Một vấn đề lớn đối vớ imột người này thì 
không phải là một vấn đề lớn đối với người khác. Nó phụ thuộc vào 
người quan sát, vì vấn đề của chúng ta vốn không tồn tại như vấn đề 
khổng lồ. Như vậy, khoa học và Phật giáo đến cùng một kết luận: 
hiện tượng tồn tại như thế này hoặc như thế kia phụ thuộc vào người 
quan sát. 


Tương tự như vậy, những nhà Thần kinh học và Phật giáo cả hai đều 
ghi nhận mối quan hệ phát sinh một cách tương quan của sự vật. Ví 
dụ, khi các nhà thần kinh học kiểm tra não bộ trong một nỗ lực để tìm 
thấy những gì tạo ra quyết định của chúng ta, họ thấy rằng không có 
sự tách biệt "tạo nên quyết định” trong não. Không có cá nhân nào 
gọi là "tôi" nằm trong đầu, tiếp nhận thông tin từ mắt, tai v.v..., chẳng 
hạn như trên một màn hình máy tính, và tạo ra những quyết định 
bằng cách ấn một nút để cánh tay làm điều này và chân sẽ làm điều 
đó, đúng hơn, quyết định là kết quả của sự tương tác phức tạp của 
một mạng lưới khổng lồ của các xung động thần kinh và các quá 
trình hóa học và điện tử. Cùng nhau, chúng nó mang lại kết quả, 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil23 


quyết định. Điều này xảy ra ngoài tình trạng một thực thể riêng biệt - 
một sự làm quyết định sản xuất. Phật giáo nhắn mạnh cùng một điều: 
không có cái "tôi" trường cửu và vững chắc ngồi trong đầu của chúng 
ta, tạo ra quyết định của chúng ta. Thông thường, chúng ta nói, "Tôi 
đang kinh nghiệm điều này, tôi đang làm điều đó," nhưng trên thực 
tế, những gì xảy ra là kết quả của một sự tương tác rất phức tạp của 
nhiều yếu tố khác nhau. Khoa học và Phật giáo rất gần gũi trong lĩnh 
vực này. 


Câu hỏi: Thời gian là gì? Khi học sinh, chúng ta cần đi đến lớp đúng 
giờ để nghe giảng và dành thời gian để chuẩn bị cho các nghiên cứu 
của chúng ta hoặc thực hiện các trách nhiệm của mình tại nơi làm 
việc. Làm thế nào chúng ta có thể hiểu được thời gian để làm cho 
cuộc sống dễ dàng hơn? 


Trả lòi: Phật giáo xác định thời gian là "một phép đo của sự thay 
đổi." Chúng ta có thể đo lường sự thay đổi trong những điều kiện về 
sự chuyển động của các hành tinh hoặc vị trí của mặt trời trên bầu 
trời. Chúng ta có thể đo lường nó trong điều kiện thuộc về bao nhiêu 
bài giảng mà chúng ta học trong một học kỳ - chúng ta đã học xong 
mười hai bài và hơn hai bài còn lại - hoặc chúng ta có thể đo lường 
nó về mặt vật lý, chu kỳ cơ thể chu kỳ kinh nguyệt, số lượng của hơi 
thở của chúng ta, và v.v... Đây là những cách khác nhau để đo 
lường sự thay đổi và thời gian chỉ đơn giản là một phép đo của sự 
thay đổi. 


Thời gian tồn tại, nhưng theo cách chúng ta nghĩ về nó, thời gian tác 
động đến chúng ta khác nhau. Ví dụ, chúng ta nghĩ rằng, "Tôi chỉ có 
một ngày còn lại trước khi kỳ thi!" Bởi vì chúng ta đang nghĩ đến thời 
gian trong một số lượng nhỏ, chúng ta lo lắng vì chúng ta không có 
đủ thời gian. Nếu chúng ta nghĩ về nó theo một cách khác, "Có 24 
giờ còn lại", sau đó có vẻ là dư dật thời gian để làm vài sự chuẩn bị. 
Một cách tâm lý, thời gian phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn vào nó. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil24 


Nếu chúng ta xem thời gian như một cái gì đó cứng nhắc và áp lực, 
chúng ta sẽ bị áp đảo bởi nó và sẽ không có đủ thời gian. Tuy nhiên, 
nếu chúng ta nhìn vào nó một cách tự tại, như bao nhiêu thời gian 
mà chúng ta có, chúng ta sẽ cố gắng xử dụng nó có tính cách xây 
dựng, thay vì trở nên khó chịu đối với nó. 


Câu hỏi: Phật giáo nhắn mạnh logic và lý luận. Có một điểm nhất 
định không? Như trong các tôn giáo khác sự vượt qua đức tin có 
phải cần thiết? 


Trả lời: Phật giáo không yêu cầu điều đó. Chúng ta có thể thấy điều 
này từ định nghĩa của Phật giáo về những gì tồn tại. Những gì tồn tại 
được định nghĩa như "sự việc có thể được biết." Nếu nó không thể 
được biết thì nó không tồn tại, ví dụ, sừng thỏ, lông rùa, hoặc môi gà. 
Chúng ta có thể tưởng tượng đôi môi của con người trên một con gà, 
chúng ta có thể tưởng tượng một bản vẽ phim hoạt hình của đôi môi 
trên một con gà, nhưng chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấy đôi 
môi gà con gà bởi vì không có những điều như vậy. Nó không tồn tại 
bởi vì nó không thể được biết. 


Điều này ngụ ý rằng tất cả mọi thứ tồn tại có thể hiểu được. Nó Có 
thể có ý nghĩa nào đó trong tâm trí chúng ta, hoạt động tinh thần của 
chúng ta về nhận thức đối với các hiện tượng - bao gồm tất cả mọi 
thứ.trong các kinh văn nói rằng sự tuyệt đối là vượt ra ngoài tâm và 
vượt ra ngoài từ. Thứ nhất, tôi không muốn dịch thuật ngữ như "tuyệt 
đối" trong tiếng Anh, vì nó có nghĩa rộng vượt xa chúng ta, như thể 
nó là một cái gì đó trên bầu trời. Thay vào đó, tôi thích dịch nó là "sự 
thực sâu sắc nhất về những điều". Trên thực tế, sâu sắc nhất về 
những điều không tồn tại. Nó vượt ra ngoài tâm trí và vượt ra ngoài 
các khái niệm và ngôn từ trong tri giá, đó là nó vượt ra ngoài những 
cách thông thường của chúng ta về những điều nhận thức. Ngôn 
ngữ và quan niệm hàm ý rằng mọi thứ tồn tại trong các thể loại màu 
đen và trắng. Người tốt, người xấu, ngu ngốc, thiên tài - ý nghĩa của 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil2ã 


việc xử dụng ngôn ngữ là điều thực sự tồn tại đã được xác định như 
thế, những thể loại tùy thuộc như: "Đây là một người ngu. Hắn không 
thể làm bát cứ việc gì một cách chính xác." "Đây là một người tuyệt 
vời." Nhận thức thực tế là nhìn thấy rằng mọi thứ không tồn tại trong 
những ảo giác này, vượt khỏi các thể loại màu đen và trắng. Mọi vật 
phơi bày và năng động hơn. Một người nào đó không thể làm được 
điều gì đó bây giờ, nhưng điều đó không có nghĩa rằng ông ấy hoặc 
cô ấy duy nất là một thằng ngốc. Người ấy có thể có được rất nhiều 
thứ khác - là một người bạn, một phụ huynh, và v.v... 


Vì vậy, khi chúng ta nói rằng sự thực sâu sắc nhất về những điều mà 
chúng nó tồn tại với cách vượt ra ngoài ý nghĩ và vượt ra ngôn từ, 
chúng ta đang đề cập đến một thực tế rằng mọi thứ không tồn tại 
trong những cách mà các khái niệm và ngôn ngữ bao hàm chúng nó. 
Tâm của chúng ta có khả năng dung chứa chúng nó mà thôi. Điều 
này không phải là tâm của chúng ta không có thể bao gồm những 
điều nào đó để chúng ta phải làm một sự nhảy vọt đức tin để tin 
tưởng vào chúng. Phật giáo không bao giờ đòi hỏi chúng ta phải có 
niềm tin mù quáng. Ngược lại, Đức Phật nói,: "Đừng tin những gì ta 
nói vì tôn trọng đối với ta, nhưng các bạn nên kiểm tra nó cho chính 
mình, như thể bạn đang mua vàng." Đó là sự thật cho tắt cả trình độ 
nhận thức. 


Logic của một điểm cụ thể có thể không rõ ràng đối với chúng ta một 
cách trực tiếp. Tuy nhiên, chúng ta không từ chối một vài điều gì đó 
chỉ vì ban đầu chúng ta không hiểu nó. Bằng sự học hỏi và nghiên 
cứu một cách kiên nhẫn, một điều gì đó mà trước đây chúng ta đã 
không hiểu có thể bắt đầu có ý nghĩa. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil26 


Phương Pháp Khoa Học Đối với Đạo Phật 
Francis Story 


Nhà khoa học trứ danh Bertrand Rusell đã tóm tắt lập trường về 
quan điểm Triết học hiện đại như sau: “Giả sử vật lý học mà ông ta 
đại khái trình bày đúng, chúng ta có thể biết nó là đúng hay không? 
Và nếu câu trả lời là đúng trong sự khẳng định, điều này có bao hàm 
sự hiểu biết về các chân lý khác bên cạnh những lý thuyết về vật lý 
không? Chúng ta có thể nhận thấy rằng, nếu thế giới như vật lý học 
tuyên bố nó không phải là một tổ chức biệt lập để chúng ta có thể 
hiểu được nó là cái này hoặc cái kia. Nếu môt tổ chức có thể tự hiểu 
nó là như vậy, nó phải biết một vài điều khác hơn vật lý học, nhiều 
nguyên tắc đặc biệt nào đó có thể suy diễn.” (“Physis and 
Experience”, Cambride Ủniversity Press) 


Lập trường này đòi hỏi một chút giải thích mở đầu. Vào những ngày 
khi khoa học được tin tưởng nắm giữ chiếc chìa khóa với tất cả sự bí 
mật của vũ trụ. Sự lý giải hão huyền về đời sống tiếp tục thống trị 
không thể chố cãi. Khoa học, nó đã là quan điểm, chỉ có di chuyển 
cái chìa khóa-nghĩa là mở hạt nguyên tử ra để khám phá-và tất cả 
căn nguyên hiện tượng vật chất sẽ được phơi bày. Tắt cả tiến trình 
đời sống và tư duy được tin tưởng rằng có một nguồn gốc và căn 
bản cụ thể, và không có cơ sở dành cho những khái niệm về Tôn 
giáo siêu nhiên. Mọi thứ là sự tiến hành máy móc đối với nguyên do 
và hệ quả, không có gì vượt quá. 


Tính hiển nhiên oh của vật lý học đến mức nó đi ào ào, và đã chứng 
minh qua những sự phát minh về Thiên văn học, Tâm lý học và 
thuyết Tiến hóa Darwinian, điều mà nhà khoa học cho rằng họ hiểu 
thế giới tự nhiên với những tiến trình nguyên tử rõ ràng. Nếu lập 
trường liên quan trực tiếp và ảnh hưởng đối với tất cả những phần 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil27 


thuộc về nguyên tử trong vũ trụ ở bất kỳ phút giây nào đó đã đưa ra 
là đuợc biết đến, mỗi một biến cố tương lai trong không gian và thời 
gian đã có thể dự đoán một cách chính xác. Nó là câu hỏi duy nhất 
về việc tiếp thu dữ liệu. 


Trong khi chìa khóa thời gian đã chuyển hướng, việc lập trình về 
nguyên tử đã được giải thích, nhưng nó đã tìm đến sự phân giải với 
chính nó tạo thành tiềm năng. Một chu trình biến hóa từ một hình thái 
của sự phóng xạ trở thành cái khác, một chu kỳ liên tục của sinh và 
diệt của những hạt điện tử. Và sự khám phá về việc thay đổi cơ khí 
lượng tử khác đã bước vào kế hoạch lập trường quan hệ nhân quả 
đã được chấp nhận. 


Điều này được hiểu rằng, mặc dầu nguyên tắc về Tính có thể dự 
đoán vẫn đúng với những số lớn đối với những tiền tố nguyên tử, 
nhưng nó không làm căn cứ cho yếu tố về thuyết định mệnh vốn 
không tuyệt đối, nó có thể ứng dụng duy nhất cho việc thống kê hoặc 
số học, nơi mà nhóm nguyên tử lớn đang đang còn phối hợp nhau. 
Khái niệm mới này đã mở ra con đường với những gì được gọi là 
nguyên lý không vững chắc. 


Từ quan điểm Triết học, đó là sự trình bày một cách chính xác, 
không liên quan đến các nhà khoa học thuần túy-những người chỉ 
bận tâm đến các sự nghiên cứu hiện tượng không liên can chính nó. 
Nguyên tắc không vững chắc này làm cơ sở cho quan điểm tự 
nguyện, điều này thiếu vắng tư tưởng cần thiết về một vũ trụ được 
xác định hoàn toàn bởi nguyên lý quan hệ về nhân được xác định là 
không biến đổi. 


Với sự thay đổi hơn từ khái niệm Tĩnh đến Động của vật chất, khoa 
học đã không thay đổi học thuyết Duy vật của họ, bởi vì khoa học 
bằng tự nhiên của nó phải nắm bắt nội dung hoặc tính chất của sự 
vật với những điều mà nó đang hoạt động, nhưng một sự thay đổi 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil28 


triệt để đã xảy ra trong những khía cạnh tư tưởng nhận thức của 
chính nó, con người, và công việc tư duy của ông ta là một phần của 
vũ trụ, và sự khảo sát của ông ta về hiện tượng của nó giống như 
một người nhìn vào thao tác bộ óc của chính mình. Ông ta đang nhìn 
vào đó với cái mà ông ta đồng nhất chính mình. Ông ta không thể đi 
ra ngoài và quan sát nó một cách khách quan. Bức tranh của vũ trụ 
đã hiện diện xuyên qua những giác quan của ông ta thì hoàn toàn 
khác biệt từ bức tranh đã đựơc cho bởi vật lý học. Nơi mà tri giác 
của ông ta bảo với ông ta sự kiên định từ vật chất, vật lý học bảo với 
ông ta không có gì ngoài sự sắp xếp của những trạng thái thay đổi 
không ngừng của sự sinh diệt nhanh chóng, và hơn nữa, những hình 
thái rắn chắc đó thật sự không có gì, nhưng những biến cố trong 
không-thời gian thì liên tục, và cái gọi là chủ thể vật chất chính là 
không gian chủ yếu của chính nó. Không có một thể đồng nhất như 
thế khi chúng ta hiểu sự giới hạn. Nó đơn thuần là sự quy ước diễn 
dịch dựa trên dữ liệu lừa dối được cung cấp bởi những giác quan 
của chúng ta, chỉ có thể có nghĩa tiếp xúc với những biến cố ngoài tự 
thân và dữ liệu của vật lý học, tương tự như thế, nó phải ảnh hưởng 
đến chúng ta xuyên qua những giác quan. Do đó vấn đề xuất hiện, 
chúng ta có thể biết nó luôn luôn là hình ảnh nào đó được đại diện 
bởi vật lý là một điều đúng? Hình ảnh này, nó phải bị hồi tưởng là 
một hình ảnh thuộc về lý thuyết thuần túy, nó là một đề tài lớn của 
những công thức toán học, từ tư tưởng phải tạo nên bắt cứ sự tưởng 
tượng nào tương đương mà nó có thể. Vũ trụ của vật lý là một khái 
niệm hoàn toàn của trí óc, chúng ta không thể tạo ra bất kỳ hình ảnh 
nào về không gian và thời gian nhiều chiều của Einstein, cho nên 
chúng ta phải dựa vào bằng chứng của toán học, điều này để lộ một 
khía cạnh mới hoàn toàn nằm ngoài phạm vi kinh nghiệm thông 
thường của chúng ta. Tuy nhiên nhà vật lý học đã đi đến sự ngờ vực 
ngay cả công việc đối với quan điểm của chính ông ta, từ đó nó là 
một phần chính nó của sự bịa đặt hoàn toàn không thật, và thế là ông 
ta phải thúc đẩy với việc tự đặt câu hỏi để thay đổi “nếu vật lý học là 
đúng, thì nó có thể cho chúng ta biết nó là đúng?” Toàn bộ sự liên hệ 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil29 


từ chủ thể này đến chủ thể khác là như vậy đã quy về câu hỏi. Khi sự 
chú tâm đã ghi vào ấn tượng thì chúng ta gọi là “quán chiếu một chủ 
thể”, chúng ta có thể là cái gì đó mà sự vật đã được thấy thực sự tồn 
tại bên ngoài chúng ta, hoặc có bắt kỳ biến cố nào đó xảy ra trong 
không-thời gian chứa đựng sự tương đồng không đáng kể với những 
gì mà chúng ta suy tư hoặc thấy được? Khoa học có thể không cho 
chúng ta sự đảm bảo đối với điểm này. 


Quan điểm khoa học về hiện tượng vũ trụ đã tác động đến bệ đài 
này. Và dường như không thể đi qua nó, để thấy hình ảnh trong sự 
hoàn hảo của chính nó, một tư tưởng được đòi hỏi tự thân nó không 
liên lụy trong tiến trình hiện tượng, một tư tưởng siêu việt là bên 
ngoài lãnh vực của quan hệ nhân quả và sự liên hệ từ chủ thể này 
đến chủ thể khác. Nó phải biết vài điều khác hơn vật lý học. 


Đến nay, khoa học đã hỗ trợ cho chúng ta với phương pháp của 
chính nó, để hiểu những nguyên lý Phật giáo về Vô thường (anicca), 
Khổ (Dulkha) và Vô ngã (Anatta), với sự giải thích mà nó đem đến 
cho thế giới là sự dung hòa hoàn hảo qua triết học Phật giáo “tiến 
trình hằng chuyễn của vũ trụ” đầy lùi cái Không cố hữu về vật chát là 
nguyên tắc cơ bản của Phât giáo. Sự vận hành đã được quan sát 
một cách thực tế trong đỉnh của oh thiền định. Những thành phần 
nguyên tử đã được thấy và hiểu, và cái khổ của sinh và diệt đã tạo 
thành sự hiểu biết của chính nó với tư tưởng, chấm dứt sự đồng hóa 
mà hắn ta vận hành với những gì mà chúng ta gọi là “tôi”, ảo tưởng 
Sakkaya-ditthi (hành uẫn). Sự hiểu biết siêu phàm của Phật giáo bắt 
đầu nơi mà khoa học từ bỏ, nhưng bởi Phật giáo đã y cứ vào tri giác 
trực tiếp đối với chân lý cuối cùng, nó chỉ thuộc về tự nhiên mà 
những khám phá của khoa học phải củng cố như họ đang làm hôm 
nay. 


Toàn bộ tiến trình ảo thuật sinh và diệt của hiện tượng có thể được 
bao hàm trong từ ngữ “Maya”. Từ này thường được dịch như “ảo 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil30 


tưởng” nhưng mà không chính xác hoàn toàn, lãnh vực của Maya là 
sự quan hệ chặc chẽ, nghĩa là nó hiện hữu trong tầng số của chính 
nó, nhưng nó không xác thực trong bắt kỳ ý thức tuyệt đối nào. Với 
sự vận hành nhận thức trên tầng số tương tự, hoặc giống như tầng 
số rung động. Một thể rắn là sự đồng nhát chính xác khi nó xuất hiện 
xuyên qua Panca-dwara của những giác quan. Nhưng với sự tác 
dụng nhận thức trên một cấp số khác nhau, sự đồng nhất sẽ được 
thấy trong một chiều khác biệt; nó sẽ xuất hiện như vật lý nói với 
chúng ta nó là, một sự tập hợp của phân tử trong sự chuyển động 
liên tục, cái thể khối vẫn được thấy như mãnh lực không gian, với 
những phân tử rộng đã chia ra, giống như những ngôi sao trên bầu 
trời, và chỉ có những cánh đồng trong khoảng không với ảnh hưởng 
điện từ của lực hút và lực đây. Ngay như phương pháp liên hệ tương 
tự với những hệ thống hành tinh của vũ trụ là được thiết lập chung 
nhau. Từ một tầng số khác nó sẽ được đơn giản như thao tác của 
một nguyên tắc. Và từ mặt phẳng khác của ý thức nó sẽ tìm thấy sự 
không tồn tại, ở đây có thể là sự trống không, hoặc Pháp không. Mặt 
phẳng đó sẽ nằm bên ngoài của vòng quan hệ nhân quả, một trạng 
thái không thể suy lường với tuệ giác vốn có, điều này phụ thuộc trên 
những biến cố trong không gian-thời gian với sự hiểu biết của chính 
nó, và chúng ta có thể coi như nó tương đương với trạng thái cơ bản 
của Nibbania (Niết bàn). Trạng thái này không sinh mà cũng không 
diệt. Sự liên tục của không gian và thời gian của khái niệm về hiện 
tượng đã được vượt qua với sự vô tận, trạng thái vô điều kiện sẽ có 
thê đạt tới. 


Những tầng số cao của ý thức trong cái thể khối thì được thấy trong 
những khác biệt, mỗi chiều hướng với những khía cạnh phi vật chất 
hơn cái đứng trước nó, có thể được xem như bốn Brahma-viharas 
(trụ xứ thanh tịnh), nơi mà ý thức đã được tự do từ ảo tưởng vật chất 
thô phù và những cảm thức thay cho định luật thống trị tiếp sức để 
biết nó. Cuối cùng, “vật chất” đó chỉ là sự biểu lộ của những qui tắc 
trên, xuất hiện trong những khía cạnh khác biệt trên những mặt 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil31 


phẳng khác nhau của sự nhận thức. Với Kamavàcara- citta (tâm), 
hoặc hình thái Rupa (sắc) xuất hiên đồng nhất, và trên tầng số đó nó 
là những gì mà nó xuất hiện; nhưng ý thức nhìn nó trong ánh sáng 
của Pháp, định luật nhân quả trở nên rõ ràng, và trong vị trí của Rupa 
thì ba đặc tính thích hợp đã được nhận ra là Vô thường, Khổ và Vô 
ngã. Có ba dấu hiệu mà người ta đã đi đến sự kết thúc cuối cùng của 
chính mình trên mặt phẳng trí tuệ, họ đi tới điểm thấp nhất trong việc 
nhận thức về hiện tượng vật chất, nhưng điểm bí mật cuối cùng của 
nó vẫn xuyên qua chính họ. Có nhiều kiếp sống trước kia, cái mà tư 
tưởng không có khả năng khảo sát, bởi vì vòng nhân quả trong chiều 
hướng chuyển động đã hoàn thành. Trạng thái kế tiếp của sự phát 
triển phải nằm trong một khía cạnh khác biệt. Xảy ra trọn vẹn để 
mang đến một sự tái định hướng của tất cả quan niệm chúng ta đối 
với con người và không gian của nó trong mô hình vũ trụ, và nó tiêu 
biểu với một lợi thế cao cho cả quan điểm Duy tâm và Duy vật đã 
thịnh hành trước đây. Giống như mọi thứ khác, nhân tố xoay quanh 
trong một vòng tròn, giáp điểm với sự hạn chế của suy tư thuộc về 
nhận thức, và điểm nhọn xung quanh mà nó xoay là sự khác nhau 
của tiến trình phân biệt đang được nghiên cứu từ “bản ngã”, đang 
khảo sát nó. Đây là sự chướng ngại căn bản Sakkaya-ditthi, bởi vì sự 
thực thì không có “tự ngã” tách rời tiến trình. Với quan điểm hiện đại 
thì không có cái như là “tôi”, thế giới là sự đối thoại ngữ pháp một 
cách đơn thuần, mỗi một thế giới mà bây giờ chúng ta biết thuộc về 
quá trình của tư tưởng, có thể được trình bày không qua ngôn ngữ. 
Chúng ta hiểu điều này cũng đã dựa vào những thâm xét của 
Bertrand Rusell và những nhà nghiên cứu khác. 


Những khám phá của Vật lý học có bản đối chiếu trong tâm lý học. 
Trong sự phân tích đối với sự vận hành thuộc về tâm linh là sự phối 
hợp cao của hành vi che dấu và được mang ra ánh sáng, và xác định 
những quan hệ nguyên nhân đã tùy thuộc giữa cấp độ ý thức và 
không ý thức của tư tưởng. Những điều không ý thức thì được lưu 
trữ trong kinh nghiệm tích lũy của cá nhân, cung ứng những khuynh 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil32 


hướng để thúc đẩy những hành động ý thức. Cho nên nó có thể 
đồng nhất với Bhavanga (tiềm thức), hoặc Đời Sống Liên Tục, điều 
này thay thế vị trí của bắt kỳ thực thể liên hệ nào giữa phương diện ý 
thức và sự nối tiếp. Giáo sư William James là nhà tâm lý học đầu tiên 
tạo ra công thức học thuyết Point-moments (điểm khoảnh khắc) của 
ý thức. Ông ta chứng minh rằng những Points-moments này là sự 
sinh ra và biến mắt trở lại trong sự tiếp nối nhanh chóng, do vậy nó 
phát sinh ấn tượng về một thực thể tiếp nối, trong khi chúng nó thật 
sự chỉ là những phần Vi phân của chuỗi kế tiếp, mỗi sự tồn tại với 
một phân số của một kẻ hở của tích tắc giây, và rồi diệt mất để 
nhường chỗ cho sự kế tiếp của nó. Thực tế, chúng nó giống như 
hàng ngàn bức tranh Tĩnh học trên một cuộn phim, khi nó chạy qua 
máy chiếu, tạo thành những ảo giác về hình ảnh di động một chiều. 
Xa hơn, chúng ta chỉ biết được về sự rời rạc trong khoảnh khắc diệt 
của nó, bởi vì chúng nó thỉnh thoảng được gọi là những chỗ chết, và 
những ý thức tổng hợp thì còn tùy thuộc ở trên ký ức. 


Điểm khoảnh khắc này, phát triển trong sự phục tùng với định luật 
nhân quả, mỗi cái có nguồn gốc nguyên nhân với cái đi trước nó, 
nhưng không có sự liên hệ khác giữa chúng nó. Trong những chiều 
hướng tâm lý mà chúng ta chợt bắt gặp là tiến trình nhân quả và 
trong trạng thái liên tục của sự thay đổi không ngừng trong tư tưởng. 
Lần nữa, như trong vật lý học, chúng ta chỉ tìm sự quan hệ về 
nguyên nhân và sự phân tích A tỳ Đạt Ma có tác dụng tốt trong mọi 
chiều hướng của đời sống. 


Freud đã tiến thêm với lập trường đối với mỗi một hành vi rõ ràng 
của sự tỉnh thức bị xúi dục bởi một nguyên nhân đứng trước, và 
không có quan điểm nào có thể xuất hiện một cách tự động. Điều mà 
ông ta chứng minh về “Tâm Lý Học Đời Sống Hằng Ngày” của ông 
ta. Khi nguyên nhân đã không thể tìm được trong ý thức, ông ta tìm 
nó trong vô thức. Những sự nghiên cứu của ông ta đã hướng dẫn 
ông ta đến học thuyết gọi là accidents (sự tình cờ) vốn là kết quả 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil33 


mong mỏi của tiềm thức, trong thực tế chúng nó đã được quản lý bởi 
tiềm thức vì những lý do của chính chúng. Học thuyết này đã được 
tranh luận bởi những nhà nghiên cứu về sau, tuy nhiên Freud đã tập 
hợp một khối lượng kinh khủng cho việc chứng minh trong khi nghiên 
cứu về nó. 


Dựa theo quan điểm Phật Giáo, điều này xuất hiện ít nhất một chân 
lý cục bộ. Bởi vì ở tầng vô thức của tâm chứa đựng những khuynh 
hướng và sự thiên lệch về cá nhân, đây là những ảnh hưởng của 
Nghiệp đã tích lũy, nó là sự hoạt động của phần ý thức đó để xác 
định những kinh nghiệm và những biến cố của đời sống chúng ta. Nó 
không phải là ý chí vô thức tác động những biến cố, bởi vì nó có sự 
tự nhiên duy nhất của tiềm thức (bhavanga), một sự luân chuyển đã 
trực tiếp bởi những tư tưởng tập khí của quá khứ, và thiếu đi đặc tính 
của ý chí-một đặc trưng của giác ngộ; tuy nhiên những biến có, 
chẳng hạn như accidents được xác định một cách chắc chắn bằng 
vô thức trong sự tháo gỡ những chức năng máy móc của nó về việc 
phóng chiếu những tình thế trên để thiết lập những kinh nghiệm cá 
nhân trong tình trạng giống với Kamma (Nghiệp) “Mano Pubbangama 
dhamma; manosettha, manomaya,” “Muôn pháp khởi động từ tâm, 
tâm là vị lãnh tụ, mọi thứ đều do tâm tạo”. Sự sai lầm đơn thuần của 
Freud là ông ta mắc phải một sự nhận thức cục bộ về phương pháp 
nhân quả trong tiềm thức đối với hoạt động của ý chí. Đó là tại sao 
học thuyết của ông ta chẳng bao giờ được chứng minh một cách 
hoàn hảo, mặc dù có tỷ lệ kết quả cao trong những cuộc thí nghiệm 
của ông ta. Nó là sự điển hình khác về khoa học cho việc đến gần 
Phật giáo, nhưng thiếu đi chiếc chìa khóa-sẽ không mở được cánh 
cửa cuối cùng. 


Những nhà Duy vật khẳng định rằng tâm và hoàn cảnh bên ngoài có 
một căn bản chủ yếu; với nhà Duy tâm, ngược lại, xác nhận rằng vật 
chất tồn tại chỉ bởi tác dụng của tâm. Nhà duy vật viện dẫn bằng 
chứng rằng Tâm chỉ là một sản phẩm của trí óc-môt vật thể thuần vật 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới 34 


chất. Những vật thể vật lý tồn tại trong không gian đã bị va chạm 
xuyên qua hệ thống dây thần kinh hướng về mắt, tai, mũi, lưỡi và bề 
mặt của da. Kết quả cảm giác này tùy thuộc vào sự tồn tại của não 
bộ, một trung tâm thần kinh phức tạp của vật chất với chức năng đặc 
biệt của chính nó của sự tập hợp và tương ứng với dữ liệu mà nó đã 
nhận. Nếu não bộ bị nguy hiểm nó hoạt động một cách không hoàn 
hảo. Nếu nó bị tàn phá, nó không còn chức năng nào cả. Tâm, do 
vậy được xem là một động lực tùy thuộc hoàn toàn vào nhân tố vật 
chất. 


Tính hợp lý của quan điểm này không thể chối từ được, nhưng nó 
không biện minh được đối với tất cả trường hợp.Nếu sự tiến hành 
một cách chính xác đối với máy móc đã quyết định những căn 
nguyên vật lý-có thể quay lại với nguyên lý vật chất và tuân theo định 
luật nhân quả cứng ngắc, không có cơ hội đối với việc thực nghiệm 
tự ý. Sự tiến triển rồi trở thành một quá trình máy móc có quyết định, 
nó không có tự do chọn lựa giữa những chọn lựa có thể. Nhưng 
ngay cả chu trình sinh vật học vẫn đòi hỏi như một sự chọn lựa từ 
sản lượng của các loài đặc trưng được cho là do sự chọn lựa của tự 
nhiên. Những loài đó, như là voi răng mắấu, khủng long brontosaurus, 
thằn lằn ngón cánh và tất cả những loài tuyệt chủng khác-đã tạo 
thành động vật được chọn của sự phát triển, phù hợp với chúng 
trong một môi trường thích hợp, và biến mắt khi môi trường đó đã 
thay đổi. Chúng nó đã quá đặc biệt và không thể thích nghi với bản 
thân của chúng nữa. Không có sự tự động nào về quá trình của các 
loài, hay nó đã được điều khiển bằng một hệ thống thử nghiệm sai 
lầm, và ít nhất cũng chỉ ra rằng càng thất bại càng có kết quả. Có một 
vài người cho rằng, con người tự thân phải bị kẹt vào giữa những sai 
lầm, từ đó ông ta chứng minh một khuynh hướng tự hủy, bởi vì sự 
thật việc tiến triển tâm linh của ông ta đã không theo kịp ưu thế tăng 
dần của vật lý. 


Quan điểm về sự phát triển đúng đắn trong sự tiến hóa đã được loại 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil3ã 


bỏ bởi khoa học, và nếu học thuyết hiện đại tăng thêm sự phù hợp 
với những gì chúng ta biết về sự tiến hóa như nó ứng dụng đối với 
cá thể. Sự tiến hóa đó đòi hỏi tự do về việc chọn lựa giữa sự xen kẻ 
của những hành động đúng và sai. Có sự phát triển hoặc thoái bộ, 
xuyên qua sự hướng dẫn của Nghiệp (Kamma) tốt hay xấu, và toàn 
bộ khái niệm về Nghiệp dựa trên ý chí. Nó không phải là học thuyết 
định mệnh khi nó thỉnh thoảng bị giải thích sai. Hành động trước 
quyết định những kinh nghiệm và những hoàn cảnh mà con người 
phải đối diện trong đời sống, nhưng nó có những khuynh hướng đặc 
biệt đối với cá nhân, nó là sản phẩm của những hành động tích lũy 
của ý chí, cái mà quyết định cách mà chúng ta gặt hái những hoàn 
cảnh đó khi chúng ta xuất hiện, không có sự “tình cờ” như trong định 
lý tự nhiên, nhưng “nguồn gốc không căn cứ” mà chúng ta đã khám 
phá trong vật lý học thừa nhận đối với sự nghiên cứu về những 
nguyên nhân chưa được biết tới, như trong hoạt động không thể 
đoán trước của những nguyên tử biệt lập. Trong trường hợp của một 
cá nhân, ví dụ, nó có thể dự đoán tương đối chính xác cách mà cá 
nhân sẽ hành động trong một tình thế được cho khi những xu hướng 
đặc biệt của ông ta đã được biết, nhưng không thể bảo đảm tuyệt đối 
chắc chắn. Một người lương thiện có thể, dưới áp lực của hoàn 
cảnh, hoặc vì khuynh hướng ngắm ngầm của Nghiệp, hành động một 
cách không lương thiện, hoặc một người dũng cảm trở thành nhát 
gan và ngược lại. Điều này giải thích sự tương phản và thường 
xuyên xảy ra đối với bẩm sinh của con người. Chúng ta có thể chẳng 
bao giờ có sự tuyệt đối nào đó về những cá nhân mà chúng ta suy 
nghĩ và biết như thế, sẽ luôn luôn hành động một cách chính xác 
“trong cái đặc tính”. Cá nhân là một mô hình thay đổi, biến đổi từng 
khoảnh khắc, và duy nhất bị hướng dẫn bởi căn nguyên rộng lớn nào 
đó-tiêu biểu Sankkhara (hành uẫn). Những xu hướng tích lũy hoặc 
thói quen tập nghiệp tạo thành. Liên quan với những cơ cấu tập 
nghiệp này, nó được trình bày duy nhất trong hệ thống Phật giáo, nó 
đưa ra vị trí quan trọng phù hợp với chính chúng trong lược đồ của 
tiến trình cá nhân. Qua tập nghiệp đó mà chúng ta được khuyên phải 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil36 


loại trừ những khuynh hướng xấu và đây mạnh những điều tốt. Sự 
hình thành tâm lý của chúng ta như thế xuyên qua hành động tích 
chứa của động lực tích cực như được biểu thị bằng bốn sự nỗ lực 
chân chánh (sammappadhama), đây là một trong 37 phẩm trợ đạo. 
Bây giờ, tập nghiệp và sự kết nối tư tưởng quan hệ chặt chẽ, như 
trong tâm lý học hiện đại đã chứng minh, trong kinh nghiệm của 
chính hắn trên sự phản chiếu hoàn cảnh. Plavlov đã xác minh sự 
quan hệ giữa những tư tưởng liên kết và những phản ứng vật lý. 
Những con chó mà ông ta dùng cho sự nghiên cứu của ông ta được 
huấn luyện để liên kết với âm thanh của một cái chuông, hoặc một 
vài tiếng ồn khác, với tư tưởng về thức ăn, khi chúng nó nghe tiếng 
đặc biệt đó, chúng đã biểu hiện những phản ứng giống nhau như thể 
chúng nó đang nhìn hoặc đang ngửi thức ăn. Miệng của chúng chảy 
nước, và chúng tỏ vẻ vui mừng, điều này chứng tỏ rằng âm thanh và 
tư tưởng về thức ăn đã trở nên liên kết chặt chẽ trong chúng. Tư 
tưởng của một con chó thì rất đơn giản khi so sánh với con người, 
điều này dễ dàng hơn trong việc tìm thấy sự tiếp nối của những biến 
cố và hệ quả vật lý của nó. Nó hoạt động hầu hết hoàn toàn trên hệ 
thống này của sự phản chiếu được quy định. Khả năng lý luận là sơ 
bộ, và khi chúng ta đi xuống trong hình thức của hệ thống sinh vật 
chúng ta thấy rằng chúng nó trở nên nhiều thuộc tính bản năng hoặc 
như cái máy. Ví dụ, con kiến nhỏ hơn phần tử của cái máy, bị điều 
khiển bằng một tư tưởng nằm ngoài chính nó. Những cuộc thí 
nghiệm gần đây với những loài kiến trắng đã cho thấy rằng, đầu đàn 
là con kiến chúa, và đàn kiến phải được xem xét như một vật đơn 
giản, với não bộ và tế bào thần kinh tập trung của nó đặt vào vị trí 
của con chúa. Nếu con chúa bị tiêu diệt, những con kiến trở thành 
hỗn độn, chạy cuồng loạn khắp nơi, và hệ thống trật tự của bầy kiến 
hoàn toàn tan rã. Do vậy, cá thể của loài kiến không phải là một sinh 
vật hoàn toàn với chính nó, nó duy nhất là một phần của tổng thể. 
Chúng nó như chân tay của thân thể chính, bị tháo gỡ ra từ nó, 
nhưng chức năng trong tất cả khía cạnh giống như những bộ phận 
của động vật đơn thuần. Điều này cho thấy rằng, chúng nó được trực 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil37 


tiếp bằng một loại hệ thống radar phát ra từ con kiến chúa. Khi con 
kiến chúa bị giết hoặc bị thương giống như não bộ của loài kiến đó bị 
hãm hại; chức năng di chuyển không còn sự phối hợp, giống như 
người mắt trí. Nhưng não bộ của sinh vật-con kiến chúa thì hoàn 
toàn giới hạn ở cơ giới (kỹ thuật), nó thực hiện những chức năng đòi 
hỏi của nó đối với sự sống còn của đàn kiến. Xuyên qua khuynh 
hướng cố hữu chuyển giao từ một thế hệ của những con kiến chúa 
với vật cùng loại. Trong phạm vi giới hạn của nhu cầu chính nó là 
một sinh vật hoàn hảo, nhưng nó không có khả năng phát triển xa 
hơn. Tại sao như thế? Chúng ta chỉ có thể tổng kết rằng, có sự ảnh 
hưởng mục tiêu phát triển giới hạn của nó, nó không cần phải luyện 
tập bất kỳ sự chọn lựa nào nữa giữa những gì có khả năng thay đổi 
đồng loại; nó đã giao lại năng lực tự nguyện và đã trở thành một sự 
sắp đặt tự động. Nó biểu thị một trong những tầng số của ý thức bị 
thống trị hoàn toàn bởi Nghiệp-những kết quả của nguyên nhân 
trước đã phát ra ngoài ở bất cứ cơ hội nào cho việc dùng nó đối với 
sự lợi thế, và có thể được xem xét như sự điển hình của ý thức đặc 
thù đối với tất cả bốn mặt phẳng của Apaya trong những tầng số 
khác nhau. Câu hỏi là đã được phối hợp với lãnh vực Puggala-bhedo 
trong Abhidhamma (A tỳ Đạt Ma). 


Có một sự tương đương với loại ý thức tự động được tìm thấy trong 
một vài con người và con kiến, có thể được xem như sự cảnh cáo 
đối với những ai hy sinh nền độc lập của họ với quan điểm trở thành 
nô lệ cho quyền thế và truyền thống. Họ hy sinh chính họ như một 
con kiến ý thức, và nếu họ biểu lộ như những con kiến, đó là sự lựa 
chọn của chính họ. Sự trình bày quan điểm với chủ nghĩa độc đoán 
là sự dễ dàng và phương thức tiện lợi thoát khỏi mối nguy và sự đau 
đớn đối với việc tạo nên một sự chọn lựa độc lập. Nhưng con người 
là môi giới tự do, và sinh làm người là một trách nhiệm to lớn. Việc 
nhận thức những trách nhiệm đó là chúng ta không nên ném chúng 
đi một cách nhẹ nhàng, bằng việc chứng minh một cách chính xác 
nơi mà chúng ta đang đứng trong sự liên hệ với vũ trụ xung quanh và 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil38 


bên trong chúng ta. Phật giáo cho chúng ta sự hiểu biết trong sáng 
nhập vào tiềm lực thiêng liêng của bản tính vốn có. Nó là sự xác 
nhận quả quyết về sự tự do của con người trong việc lựa chọn vận 
mệnh của chính mình. 


Các Triết gia Tây phương hiện đại đã bị hoang mang bởi sự nhằm 
lẫn trở thành những điều suy đoán đã chỉ huy họ. Họ thấy một vũ trụ 
tác động hỗn loạn không có điểm cố định, sự thay đổi ảo cảnh trong 
tổng thể là bóng tối nhưng không có vật chất, và họ đã quan sát bằng 
ảo tính với những gì họ thấy. Tư thế vận dụng trí óc của họ vẫn 
tương đối hiển nhiên như nỗi “thất vọng của anh hùng.” Sự khảo sát 
không phải căn cứ cho niềm tin trong những giá trị đạo đức, họ đi 
đến câu hỏi, chúng nó có bắt kỳ nghĩa tuyệt đối nào hay không, hay 
sau tất cả chỉ là sản phẩm tưởng tượng chọn lọc của con người. Đời 
sống đối với họ đã trở thành “một câu chuyện ngắn được kể bởi một 
thằng ngốc; đầy ắp âm thanh và sự giận dữ, chẳng có sự biểu hiện 
gì cả.” Những tư tưởng trừu tượng, chẳng hạn như sự công bằng, 
lòng nhân từ, trí tuệ và chân lý dường như đối với họ là những đặc 
tính liên hệ, thôi thúc bởi tình huống và sự khác biệt từ thời đại này 
đến thời đại khác. Thế là những tiêu chuẩn đạo đức theo sau để bỏ 
đi những nhu cầu có tính thích hợp. 


Phật giáo chỉ có thể cung cấp sự thiếu vắng cơ bản của trí tuệ cao 
hơn-điều gì đó khác hơn vật lý học-nó làm nhân tố cho tất cả những 
căn bản khác đặt vào vị trí và hình thể hoàn hảo với bức tranh dễ 
hiểu. Quán chiếu thế giới như Đức Phật dạy, nhìn nó, chúng ta có 
thể cân nhắc những giá trị của nó xuyên qua những trình độ cao nhất 
được biết với chúng ta. Và trong tiến trình quán xét và thẩm định, 
Phật giáo khuyến khích chúng ta thâm cứu tất cả những nhân tố của 
kinh nghiệm, không bao vây chúng ta với những giáo điều độc đoán, 
hoặc cố chấp vào những tư tưởng định kiến. Chính Đức Phật là Bậc 
Thầy Tôn giáo đầu tiên trong thế giới này ứng dụng phương pháp 
khoa học chặt chẽ với sự phân tích về sự hiện hữu của con người và 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil39 


hiện tượng vũ trụ là những điều mà chúng ta đã vướng vào. Những 
pháp thoại của Ngài dành cho chúng ta ngày càng trở nên rõ ràng 
như thể không phải 2500 năm cách đây. Những lời nói đó, không chỉ 
xuyên qua sự duy trì giáo lý qua các quốc gia, nhưng còn băng qua 
những sự khám phá của khoa học hiện đại. Những giáo lý như 
chúng ta biết, có thể chứa đựng một vài điều thêm thắt của những 
người giải thích sau này, nhưng những chân lý cốt lõi mà Đức Phật 
dạy là khả năng của mỗi người để giúp chúng ta nhận ra manh mối 
đời sống-điều mà các tư tưởng gia hiện đại tránh nó. Khi chúng ta có 
thêm sự khám phá với những học thuyết Phật giáo, chúng ta thấy 
được rằng hệ thống xây dựng một mô hình hết sức hoàn hảo, đến 
nay, những tư tưởng có lý trí thì có khả năng đánh giá nó. Phần còn 
lại mà chúng ta phải tìm cho chính chúng ta ở trên những bề mặt cao 
hơn của Phật giáo Thiền. 


Hiện tại có thể nó có vẻ như người ta chỉ tìm kiếm những bí mật của 
vũ trụ để tiêu diệt chính họ với sức mạnh mà họ đã đạt được; và chỉ 
có một sự nguy hiểm nhất định nào đó. Nhưng tôi tin rằng một sự 
thay đổi trong quan điểm đang bắt đầu và cuốn hút, và chính khoa 
học đang bị sự tàn phá căn bản với nhiều tư duy sai lầm đó đang kéo 
chúng ta gần hơn với hiện thực của chân lý đã được công bố bởi 
Đắng Giác ngộ. Đó là những gì mà tôi định nghĩa “phương pháp 
khoa học đối với Phật giáo” không ngoài việc thấy rõ về nó.Nhà Khoa 
học và Triết học hiện đại đang được đẩy tới một cách không thể 
cưỡng lại trong phương pháp Phật giáo. Tính lưỡng lự và nghi ngờ 
của họ khiến tăng trưởng thêm những nỗi đau tinh thần, nhưng thời 
gian sẽ đến, và chúng ta hãy cầu nguyện rằng nó sẽ đến nhanh khi 
họ thấy rằng, mặc dù họ đã loại ra mọi thứ trên niềm tin luân lý và tôn 
giáo bình thường mà họ đã thấy được, có một Tôn giáo cao hơn-dựa 
trên sự nghiên cứu có hệ thống và trung thực đối với chân lý, sẽ khôi 
phục niềm tin của họ bị đánh mắt trong nguyên lý công bằng của vũ 
trụ, chân lý và tình thương. Bây giờ họ tin tưởng rằng con người đã 
đạt được sự kết thúc quan niệm trói buộc chính mình, do vậy họ lãnh 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil40 


hội được sự khai sáng những triển vọng vào tương lai, điều duy nhất 
mà họ hoài nghi mập mờ, và sẽ nhận ra rằng, vượt qua tất cả, MỤC 
ĐÍCH cuối cùng của cuộc cách mạng hoàn toàn từ sự giam cầm của 
vô minh và Ảo Tưởng. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l4I 


Vũ Trụ Học Đạo Phật 
Hev. Tri Hatna Priya Karuna 


Chủ đề của buổi pháp thoại của tôi hôm nay là vũ trụ học Phật giáo, 
một mệnh đề không xuất hiện trong cuộc đàm thoại hàng ngày. Vũ trụ 
học là gì? Từ điển định nghĩa nó như là một chỉ nhánh của triết học 
liên quan đến nguồn gốc, quy trình và cấu trúc của vũ trụ. Điều này 
nghe có vẻ giống như là một định nghĩa khá kinh khủng, sự khảo sát 
này có một chút liên quan đến vấn đề chúng ta gặp phải trong cuộc 
sống hàng ngày. Trên thực tế, điều ngược lại là đúng sự thật, vì một 
sự hiểu biết về các hoạt động của vũ trụ và định luật vũ trụ được bao 
hàm trong trong hình thái biểu lộ của nó, có thể cung cắp cho chúng 
ta ý nghĩa con người với sự hướng dẫn quý báu. Nếu chúng ta đủ 
khôn ngoan để làm theo hướng dẫn này, chúng ta có thể tránh được 
những quyết định sai lầm có thể dẫn đến hậu quả ngoài mong muốn.. 
Và thay vào đó sẽ có thể đạt được tiến bộ hướng tới những mục tiêu 
tích cực trong quá trình đời sống chúng ta. 


Hơn nữa, vì trí tuệ vô hạn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng 
ta và chư Phật quá khứ đã xuất hiện trên trái đất từ lâu trước thời 
gian của Ngài, chúng ta là những người thừa kế may mắn của một 
truyền thống vũ trụ vĩ đại tuyệt vời như vậy, điều này hoàn toàn che 
khuất các khái niệm tương ứng trong các tôn giáo phương Tây. Ngay 
cả trước khi thời gian của Đức Phật, những nhà hiền triết Án Độ và 
các nhà tư tưởng gia thông qua trí tưởng tượng, việc xử dụng các 
quyền năng siêu nhiên - bình thường, và sư chiêm nghiệm của sự 
hiểu biết cỗ xưa nhất được kế thừa từ thời tiền sử được xử dụng để 
đạt đến các khái niệm về sự rộng lớn một cách vô hạn của thời gian 
và không gian cho tất cả các mục đích thực tế mà họ đã đi dần đến 
các điểm vô cực. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l42 


Văn học Phật giáo rõ ràng minh chứng cho sự thực rằng Đức Phật, 
với tầm nhìn phi thường của mình, thanh tịnh và hoàn hảo sự hiểu 
biết này đối với phạm vi thực sự vô hạn của vũ trụ cũng như độ dài 
không thể tính toán của thời gian được bắt đầu trong quá khứ, hiện 
tại và tương lai đối với vòng sinh thành và hoại diệt của các lĩnh vực 
về hiện tượng tồn sinh đi trong chu kỳ của chính nó. Theo Đức Phật, 
sự bắt đầu của toàn bộ hiện tượng hiện hữu của vũ trụ được biết với 
khoa học, nhưng là sự thấp nhất của 31 cảnh giới, là khôn lường, nó 
không có sự khởi đầu có thể nhận thức. 


Vũ trụ vật chất bao gồm sự vô tận của các hệ thống thế giới rải rác 
trong không gian vô hạn, mỗi sự tồn tại và đi xuyên qua thời gian vô 
thỉ và vô tận. Trong sự nỗ lực cung cấp cho các đệ tử với một số ý 
tưởng về những số lượng lớn của thời gian được yêu cầu cho sự 
tiến diễn đối với kiểu sống của họ, Đức Phật tuyên bố rằng số lượng 
sữa của những bà mẹ mà chúng ta uống và nước mắt mẹ đổ trong 
kiếp sống trước đây là lớn hơn nước bốn đại dương. Sự cao quí, 
tầm nhìn rộng lớn và sự triển vọng không giới hạn bao hàm trong 
khái niệm Phật giáo trong khi trái ngược với những quan niệm tâm 
địa nhỏ hẹp được tìm thấy trong văn học tôn giáo của người Semiic, 
đặc biệt là Kinh Thánh, có thể trong những lời của một tác giả nỗi bật 
nhất, "nó có vẻ giống như bước ra từ một cabin không có cửa số và 
nhìn lên bầu trời nửa đêm đầy sao". 


Một chu kỳ vũ trụ có chiều dài hầu như không thể tính toán được gọi 
như một kiếp (Kalpa) hoặc Đại kiếp (maha-kalpa). Kiếp này được 
chia thành bốn giai đoạn ngắn hơn, mỗi giai đoạn thì rất dài và không 
thể đo lường ngay cả chu kỳ trong hàng ngàn năm. Trong thời gian 
đầu tiên của một kiếp, hệ thống vũ trụ tồn tại trước đó hoàn toàn bị 
phá hủy hoặc tiêu tán vào trong các yếu tố cấu thành của nó. Đa số 
chúng sinh cư trú trong các hành tinh có sự sống khác nhau của nó 
được tái sinh vào cõi giới Phạm Thiên, cõi giới cao nhất và tinh tế 
nhất của hiện tượng tồn tại, được thoát khỏi sự tiêu diệt hoặc sự tan 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l43 


rã. Khi giai đoạn thứ hai của Kiếp bắt đầu, năng lượng còn lại của vật 
chất, đại diện cho tổng số khách quan, và thế giới Phạm Thiên và cư 
dân của nó, đại diện chủ quan hoàn thành, được phân lập từ mỗi cái 
khác ở các cực đối lập của sự tồn tại hiện tượng. Sự vắng mặt tương 
tác này tiếp tục cho đến khi giai đoạn thứ ba của Kiếp bắt đầu 
chuyển động. Trong thời gian này hệ thống thế giới tái phát triển từ 
năng lượng còn lại của vật chất, lúc này hầu hết chúng sinh trở về từ 
thế giới Phạm Thiên để tái sinh trên trái đất bao phủ bóng tối và 
nước. Điều này dường như không có sự thích hợp đối với tâm thức 
trong tình trạng chuyễn tiếp, kể từ khi chúng sinh tiếp tục sống như 
họ đã từng sống trước đó trong thế giới Phạm Thiên, tự chói sáng, 
được nuôi dưỡng bằng trạng thái sung sướng và không phân chia 
thành hai giới tính khác nhau. 


Với sự băng qua một chu kỳ dài của thời gian rộng lớn, các điều kiện 
bắt đầu thay đổi. Sự cặn bọt, với đặc trưng như gạo sữa được sôi 
lên, bắt đầu tích tụ trên mặt đất mát dịu, và các cư dân trên mặt đất 
bắt đầu nếm thử và tận hưởng cảm giác. Sự cảm giác thích thú mới 
này dẫn đến tham ái và sự phụ thuộc ngày càng tăng đối với các 
chất cặn bọt cho dinh dưỡng. Chúng sinh ở mặt đất tìm thấy ánh 
sáng ngày xưa của họ, thân thể nhẹ bổng thanh tế trở thành nặng nề 
và cứng cõi, và hình dạng cùng với dáng vẻ bên ngoài có nhiều sự 
khác biệt. Dần dần, các vùng nước bao phủ trái đất rút xuống, sương 
mù phân tán, mặt trời và mặt trăng xuất hiện rõ ràng ở trên những 
tầng trời. 


Với sự tiếp tục của giai đoạn tiến hóa này, đầu tiên, sự sinh trưởng 
bằng những cây riêu, rồi những thực vật dây leo và cuối cùng là xuất 
hiện các loại ngũ cốc ăn được. Khi chúng sinh học cách tồn tại bằng 
những nguồn thực phẩm, họ trở nên nhiều thô kệch, họ mắt đi ánh 
sáng và thần thông của mình. Cuối cùng, họ bị tách thành nhiều loài, 
cũng như biến thành hai giới tính nam và nữ. Sự chia tách hai giới 
tính này dẫn đến lòng ham muốn, đam mê và thù hận, và sự phát 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil44 


triển đồng thời của từng nhóm gia đình, và tất cả các tổ chức của xã 
hội. Sự ghi chép những cuộc đẫm máu của một vài nghìn năm cuối 
cùng đã làm chứng cho những sự kiện đó mà điễn hình là giai đoạn 
cuối cùng của Kiếp thứ ba. 


Giai đoạn thứ tư và sự phân chia cuối cùng của một Kiếp tìm thấy 
trong hệ thống vũ trụ còn lại ở giai đoạn của sự phát triển đã đạt 
được cho đến sự bắt đầu của Kiếp kế tiếp, trong thời gia này toàn bộ 
tiến trình được lặp đi lặp lại một lần nữa. Cho dù chúng ta thích nó 
hay không, chúng ta đang ở mắp mé giai đoạn thứ tư của Kiếp hiện 
tại. 


Nên biết rằng quá trình bất khả tư nghì này chứa bên trong nó một 
sự nghịch lý đau buồn: Khi hệ thống thế giới đi theo một con đường 
với sự tiến triển vật chất lớn hơn, mỗi bước đi lên trên mặt phẳng vật 
chất thì kèm theo đó bằng một sự chuyển xuống tương ứng của sự 
thoái hóa tâm linh hoặc tinh thần. Nguyên tắc này áp dụng cho toàn 
bộ hệ thống thế giới, trong đó hành tinh không đáng kể này đóng một 
vai trò nhỏ. Thêm nữa, hệ thống thế giới này bao hàm 10.000 thế 
giới. 


Có rất nhiều hệ thống thế giới đó và độ dài của một đơn Kiếp thật sự 
rất dài, sự xuất hiện của một vị Phật là một sự kiện tương đối hiếm 
hoi. Một số Kiếp được gọi là Không kiếp bởi vì không có một vị Phật 
xuất hiện. Những Kiếp khác may mắn hơn có thể được sự gia trì bởi 
một hay nhiều Đức Phật. Hệ thống thế giới của chúng ta có được 
phước báu bởi 28 vị Phật, trong đó có Đức Phật Thích Ca Mâu Nị, 
trong quá trình của nhiều Kiếp. Kiếp mà chúng ta đang sống có sự 
đặc thù của một phúc Kiếp bởi phước lành lớn của năm vị Phật xuất 
hiện: Kusanda (câu Lưu Tôn Phật), Konagamana (Câu Na Hàm Mâu 
Ni Phật), Kasyapsa (Ca Diếp Phât), Sakyamuni (Thích Ca Mâu Ni 
Phật) và Maitreya (Di Lặc Phật)- Vị Phật tương lai. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil45 


Bây giờ chúng ta đề cập đến nhiều lọai hữu tình đã tồn tại trong vũ 
trụ này, cũng như trong vô số vũ trụ suốt trong những giai đoạn thời 
gian vô hạn. Mặc dù thông thường được cho rằng sự giác ngộ có thể 
xảy duy nhất đối với một người, có các cảnh giới thọ sanh có sự 
sống cao hơn và hạnh phúc hơn, chúng sinh được hưởng phước 
báu đẹp đế hơn, có sự hạnh phúc và năng lực lớn hơn phước báu 
của loài người. Tái sinh trong những cảnh giới này được dành riêng 
cho những con người thực hiện thiện nghiệp và có đời sống đạo đức. 
Tuy nhiên, những chúng sinh ở các cõi trời này không phải là trường 
cửu, và khi thiện nghiệp đã hết, những sinh linh này sẽ được tái sinh 
lại vào cảnh giới loài người. 


Cảnh giới thắp hơn cõi người có nhiều mức độ của cuộc sống đau 
đớn, bao gồm các cõi địa ngục khủng khiếp, nơi mà những chúng 
sinh đã tạo hành động tà ác nên bị trừng phạt cho đến khi họ được 
phục hồi và được có cơ duyên mong muốn đầu thai trở lại cõi người, 
và điều duy nhất duy là họ có thể đạt được giác ngộ và Niết Bàn. 


Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, thời gian và không gian hầu như vô 
hạn trong phạm vi và tình trạng của một chúng sinh trong bắt cứ cuộc 
sống cụ thể đều tùy thuộc vào ảnh hưởng của nghiệp từ kiếp trước. 
Năng lượng nghiệp này xác định sở thích, thái độ của y, và với một 
mức độ quan trọng, hành vi và đặc trưng của y. Có ý chí tự do, đó là 
tùy vào cá nhân, nếu y đầu hàng nghiệp lực tiêu cực đã đưa y đi vào 
thế giới này và không có nỗ lực để khắc phục xu hướng ác của mình; 
trong trường hợp này sự tái sinh tiếp theo của y có thể sẽ không tốt 
hơn so với hiện tại. Mặt khác, nếu cá nhân, với sự thúc dục đối với 
Phật tính của y, xuyên qua nhiều thành tựu trong việc tinh tấn duy trì 
và phát nguyện trong việc gột rửa bản chất của mình có nhiều điều 
sai trái, và đưa nhận thức của mình phát triển đến một trình độ cao 
hơn của lòng từ bị, trí tuệ và cái thấy sâu sắc, sự tái sinh kế tiếp chắc 
chắn sẽ tốt đẹp hơn, với nhiều cơ hội hơn để tiến đến mục tiêu tối 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l46 


quan trọng-đó là sự giác ngộ. 


Như vậy, cá nhân là hoàn toàn chịu trách nhiệm về số phận của 
mình. Tất cả chúng sanh do nghiệp lực mà chịu tái sinh với quá trình 
thân phận không ngừng thay đổi được xác định hoàn toàn bởi sự lựa 
chọn và hành động trước kia của họ trong đời sống hiện tại và quá 
khứ. Đức Phật đã không tuyên bố sự thực ảm đạm của vòng luân 
chuyển với sự đau khổ và bắt như ý không thể tránh khỏi của nó có 
thể cứ tiếp tục và hầu như vĩnh viễn, ngoài động lực rất trí tuệ và từ 
bi, ngài muốn những đệ tử ngài nhận ra rằng hai nguyên nhân khủng 
khiếp không thể tránh khỏi của vòng luân hồi là ái dục và vô minh. 
Nếu chúng có thể được khắc phục xuyên qua việc đạt được sự hiểu 
biết và trí tuệ, sau đó có thể đạt được sự giải thoát từ điều kiện cho 
sự tái sinh tiếp tục. Sự giải thoát từ vòng sinh tử luân hồi này, dĩ 
nhiên là Niết bàn (Nirvana). 


Đức Phật đã diễn tả rộng về những nguyên nhân của sự tái sinh với 
bài giảng nỗi tiếng qua mười hai sự liên kết trong chuỗi nhân duyên 
được biết đến như Pratitya Samutpada. Duyên sinh, hoặc định luật 
của Phật giáo về đạo đức nhân quả, là được thể thể hiện trong mười 
hai sự liên kết hoặc những điều kiện căn bản dẫn đến sự đau khổ 
tiếp tục và sự trói buộc để tái sinh như thế. Mỗi duyên phụ thuộc vào 
cái trước nó. Vì vậy, khi vô minh chắm dứt, hành chấm dứt, ý thức 
chấm dứt v.v...rồi đến con đường chấm dứt lão tử khi sự tái sinh 
không còn. 


Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập vào cõi Vô dư Niết bàn, tuệ 
giác của ngài về luân hồi sinh tử, chu kỳ của kiếp sống, kết hợp với 
mười hai nhân duyên được thể hiện như một biểu đồ, thường được 
xây dựng như một bức tranh chỉ tiết, được gọi là bánh xe của đời 
sống (bên dưới). Một cách đơn giản, nó đại diện cho kịch bản về sự 
lựa chọn và hậu quả cá nhân. Như chúng ta có thể nhìn thấy từ biểu 
đồ tôi đang cầm, các bánh xe được giữ trong miệng và móng vuốt 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil47 


của Mara (quỷ vương), trong trường hợp này y đại diện cho sự vô 
thường và cái chết. Ở vòng ngoài của bánh xe, chúng ta thấy mười 
hai nhân tố hoặc những sự liên kết trong chuỗi nhân duyên. Ở chính 
giữa, chúng ta thấy sự tiêu biểu thông thường của ba độc: các con 
gà trống tượng trưng cho sự tham muốn, con rắn tượng trưng cho sự 
tức giận, hận thù, và con lợn tượng trưng cho ảo tưởng. Những chất 
độc này được coi là lực lượng thúc đây của vòng luân chuyển. sự 
hưởng ứng của cá nhân đối với các động lực này phát sinh nghiệp 
lực-quyết định vị trí trên bánh xe mà y sẽ tái sinh. 


Khi chúng ta khảo sát biểu đồ, chúng ta có thể thấy rằng có sáu cõi 
chúng sinh luân hồi. Tái sinh vào cõi trời, cõi A tu la, hoặc cõi người 
là một phần thưởng cho đời sống đạo đức và những hành vi tốt, 
trong khi tái sinh vào cõi thú vật, cõi ma đói (ngạ quỷ) hoặc cõi địa 
ngục có thể được coi là hình phạt tương ứng vì đời sống trước làm 
hại người khác và đắm mình trong vô minh và tội lỗi, trong khi không 
tạo nên sự nỗ lực để phát triển và đạt được một trình độ cao hơn của 
ý thức. Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đó, cư ngụ trong địa ngục có 
thể kéo dài thời gian khác biệt, nhưng may mắn thay, không phải mãi 
mãi. Tái sinh vào ba cõi thấp này có thể được chiếu cố bởi lòng từ 
của Đức Phật, giống như các hình thức giảng dạy và phục hồi cho 
họ, vì thế sau khi nợ nghiệp của họ đã được trả xong, họ sẽ có thể 
trở lại địa vị con người. 


Cõi người, mặc dù về mặt kỹ thuật thấp hơn cõi trời, hoặc cõi A tu là 
quan trọng hơn, tuy nhiên cõi người có thể được tăng trưởng trí tuệ 
và giới hạnh.Như đã đề cập trước đó, chúng sinh ở cõi trời tái sinh ở 
hai cảnh giới cao nhất và cư ngụ ở đó chỉ là tạm thời như một phần 
thưởng đối với những hành vi xuất sắc có công trong quá khứ. Tuy 
nhiên, khi mà thiện nghiệp hết rồi, họ có thể thác sinh vào cõi thấp 
hơn. Sự trục xuất từ trạng thái phước lạc và đặc quyền cũ này của 
họ này có thể là sự vô cùng đau đớn. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil48 


Vì vậy, tất cả các cõi luân hồi sinh tử với tính chất ngắn ngủi, đau 
khổ, và cái chết cuả chúng là bất như ý. Chỉ có một mục tiêu, đó là 
sự vĩnh viễn và giải thoát hẳn từ sự đau khổ, là chân giá trị đạt được. 
Đây là sự thoát khỏi hoàn toàn bánh xe của cuộc sống (luân hồi). 
Đây là Niết Bàn, giải thoát khỏi sự tái sinh, hoàn toàn vượt thoát 
vòng tròn ác nghiệt của sự tồn tại mà chúng ta gọi là luân hồi sinh tử 
(samsara).Vì vậy, trong một tuyên ngôn đã vang dội qua các thời đại, 
Đức Phật đã nhắn mạnh sự thách thức với mỗi người qua lời dạy: 
"Đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. Hãy bước lên nó.” 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil49 


Phương Hướng của Nền Giáo Dục Phật Pháp 
Bhikkhu Bodhi 


Lý tưởng nhất, giáo dục là công cụ chủ yếu của việc tăng tiến con 
người, cần thiết cho việc thay đổi trẻ con mù chữ thành một người 
lớn trưởng thành và có trách nhiệm. Tuy nhiên, ngày nay ở khắp mọi 
nơi, cả trong các nước phát triển và các nước đang phát triển, chúng 
ta có thể thấy rằng hình thức giáo dục đang gặp rắc rối nghiêm trọng. 
Sự giảng dạy lớp học đã trở thành thông lệ và được vỗ về rằng trẻ 
em thường cân nhắc việc học và thực tập trong sự kiên nhẫn chứ 
không phải là một cuộc mạo hiểm trong học tập. Ngay cả những học 
sinh sáng dạ và tận tâm nhát vẫn dễ dàng trở nên bắt an, và đối với 
nhiều học sinh chỉ có các tuyến đường: thoát khỏi hấp dẫn nằm dọc 
theo những con đường nguy hiểm của ma túy, thử nghiệm tình dục, 
và vụ nỗ bạo lực vô nghĩa. Giáo viên cũng tìm thấy chính mình trong 
một tình thế tiến thoái lưỡng nan, không hài lòng với hệ thống mà họ 
phục vụ nhưng không thể nhìn thấy một giải pháp có ý nghĩa để thay 
thê nó. 


Một lý do chính cho tình cảnh đáng buồn của vấn đề này là sự mắt 
phương hướng về những mục tiêu thích hợp của giáo dục. Từ "Giáo 
dục" theo nghĩa đen có nghĩa là "mang lại", nó chỉ ra rằng nhiệm vụ 
thực sự của tiến trình này là để rút tâm khỏi tiềm năng bẩm sinh của 
chính nó cho sự hiểu biết. Thúc đây học tập, biết và hiểu là một đặc 
điểm cơ bản của con người, tâm trí của chúng ta ở bên trong như đói 
và khát là với cơ thể chúng ta. Tuy nhiên, trong thế giới hỗn loạn hiện 
nay, sự khao khát học hỏi này thường bị biến dạng bởi sự méo mó 
đạo đức tương tự và tác động vào xã hội rộng lớn hơn. Thật vậy, 
cũng giống như cảm giác ngon miệng đối với thực phẩm lành mạnh 
được khai thác bởi ngành công nghiệp thức ăn nhanh với các món 
ăn ngon nhẹ không có giá trị dinh dưỡng, cũng vậy, trong các trường 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil50 


học của chúng ta, tâm trí của giới trẻ bị tước đoạt nguồn dinh dưỡng 
mà chúng cần cho sự phát triển lành mạnh. Với danh xưng của giáo 
dục, học sinh được học qua các khóa học giảng dạy tiêu chuẩn nhằm 
mục đích tạo cho họ trở thành những người đầy tớ hiệu quả của một 
hệ thống xã hội hạ thấp phẩm giá. Trong khi đó giáo dục có thể là 
cần thiết để đảm bảo ổn định xã hội, nó ít thể hiện kết thúc cao hơn 
của học tập, sự chiếu sáng của tinh thần với ánh sáng của sự thật và 
sự tốt đẹp. 


Một nguyên nhân chính về các vấn đề giáo dục của chúng ta nằm 
trong việc "thương mại hóa" giáo dục. Mô hình tăng trưởng công 
nghiệp của xã hội mà ngày nay là mở rộng thử nghiệm của nó vào 
những xã hội phần lớn là nông nghiệp của Nam và Đông Nam Á, nhu 
cầu mà hệ thống giáo dục chuẩn bị cho sinh viên là để trở thành 
những công dân sản xuất trong một trật tự kinh tế được quản lý 
bằng sự thúc đầy để tăng lên lợi nhuận. Như thế quan niệm về mục 
đích của giáo dục là khá khác biệt từ sự phù hợp với những nguyên 
lý Phật giáo. Hiệu quả thực tế chắc chắn có vị trí của nó trong giáo 
dục Phật giáo, vì sự sâu sắc của Phật giáo là con đường trung đạo- 
nhận thức rằng khát vọng tinh thần cao cả nhất của chúng ta phụ 
thuộc vào một cơ thể khỏe mạnh và một xã hội vật chất an toàn. 
Nhưng đối với Phật giáo, lĩnh vực thực tế của giáo dục phải được hôi 
nhập; với các điều kiện khác được thiết kế để mang lại những tiềm 
năng của bản chất con người với sự trưởng thành trong cách nhìn 
bởi Đức Phật. Trên tất cả, một chính sách giáo dục được hướng dẫn 
bởi các nguyên tắc Phật giáo phải nhằm mục đích truyền đạt những 
giá trị giống như để truyền đạt thông tin. Nó phải được hướng dẫn, 
không chỉ đối với sự phát triển các kỹ năng xã hội và thương mại, 
nhưng hướng đến sự nuôi dưỡng học sinh bằng những hạt giống 
cao quí của tâm hồn. 


Từ khi xã hội thế tục ngày nay chỉ ra rằng thể chế giáo dục là tập 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil5I 


trung vào việc chuẩn bị học sinh cho sự nghiệp tương lai của họ, 
trong một quốc gia Phật giáo như Sri Lanka trách nhiệm chính trong 
việc truyền đạt các nguyên tắc của Phật pháp cho các sinh viên tự 
nhiên giảm xuống ở các trường Dhamma. Giáo dục Phật giáo trong 
các trường học Phật pháp cần được quan tâm trên tất cả với sự 
chuyển hóa về đặc tính. Khi đặc tính của một người được rèn đúc 
bởi các giá trị, và các giá trị được truyền đạt bởi những lý tưởng 
truyền cảm hứng, công việc đầu tiên mà các nhà giáo dục Phật giáo 
phải đối mặt là để xác định những lý tưởng của hệ thống giáo dục 
của họ. Nếu chúng ta hướng về những lời dạy của Đức Phật trong 
việc tìm kiếm những lý tưởng thích hợp với một đời sống phật tử, 
chúng ta tìm thấy năm phẩm chất mà Đức Phật thường đề cập như 
là những dấu hiệu tiêu chuẩn của đệ tử kiểu mẫu dù tu sĩ hay là cư 
sĩ. Những phẩm chất này là đức tin, giới hạnh, lòng quảng đại, học 
tập, và khôn ngoan. Hai trong năm: đức tin và lòng quảng đại có liên 
quan chủ yếu đến trái tim: chúng có liên quan với sự thuần hóa lĩnh 
vực tình cảm của bản chất con người. Hai điều liên quan đến trí tuệ: 
học tập và khôn ngoan. Điều thứ hai: giới hạnh hoặc đạo đức, tham 
gia đối với cả hai lĩnh vực của nhân cách: Ba giới đầu tiên kiêng giết 
hại, trộm cắp và lạm dụng tình dục- chế ngự những cảm xúc; giới 
không dối trá và dùng chất gây say hỗ trợ phát triển sự sáng suốt và 
tính trung thực cần thiết để thực hiện chân lý. Do đó, giáo dục Phật 
giáo nhằm mục đích chuyển hóa song song về đặc tính con người và 
sự thông minh của họ, duy trì cả hai trong sự cân bằng và đảm bảo 
mà cả hai được đưa ra thực hiện. 


Toàn bộ hệ thống giáo dục Phật giáo phải được bắt nguồn từ đức tin 
(saddha) - niềm tin vào Tam Bảo, và trên tất cả, Đức Phật là bậc 
hoàn toàn giác ngộ, bậc thầy và vị hướng dẫn tối cao đối với đời 
sống chân chánh và hiểu biết chân chánh. Dựa trên đức tin này, học 
trò phải được truyền cảm hứng để trở nên hoàn thành trong đức 
hạnh (sila) bằng cách làm theo các hướng dẫn đạo đức được nêu ra 
bằng năm giới. Họ phải đến để biết giới, để hiểu được lý do cho việc 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil52 


quan sát chúng, và biết làm cách nào để áp dụng chúng trong các 
trường hợp khó khăn của cuộc sống con người ngày nay. Quan 
trọng nhất, họ cần phải đánh giá cao những đức tính tích cực mà các 
giới này đại diện: lòng tốt, sự lương thiện, sự tinh khiết, trung thực, 
và sự tỉnh táo tinh thần. Họ cũng phải có tinh thần rộng lượng và tự 
hy sinh (caga), vì vậy cần thiết đối với việc khắc phục tính ích kỷ, 
tham lam, và thu hẹp đối với tự tiến bộ mà nó nỗi bật trong xã hội 
ngày nay. Phắn đấu để thực hiện lý tưởng của lòng quảng đại là để 
phát triển lòng từ bi và sự xả ly, những phẩm chất vốn có của Đức 
Phật trong suốt toàn bộ sự nghiệp của ngài. Để hiểu rằng nó là sự 
hợp tác lớn hơn các đối thủ, tự hy sinh thể hiện hơn tự phóng đại, và 
phúc lợi thực sự của chúng ta đạt được xuyên qua sự hài hòa và 
thiện chí hơn là bằng cách khai thác và thống trị người khác. 


Đức hạnh thứ tư và thứ năm hoạt động chặt chẽ với nhau. Bởi việc 
học tập (suta) có nghĩa là một kiến thức rộng về kinh văn Phật giáo 
và phải đạt được bằng cách đọc nhiều và nghiên cứu liên tục. Nhưng 
chỉ học tập là không đủ. Kiến thức chỉ đáp ứng đúng mục đích của nó 
khi nó phục vụ như một bàn đạp cho sự khôn ngoan (panna), cá 
nhân phải trực tiếp quán chiếu sâu sắc vào sự thật của Giáo pháp. Dĩ 
nhiên, sự khôn ngoan cao hơn là hoàn thành Bát chánh đạo vốn 
không nằm trong tên miền của trường Phật pháp. Sự khôn ngoan 
này phải được phát sinh bởi phương pháp huấn luyện tinh thần có 
phương pháp bằng sự yên tĩnh và cái nhìn sâu sắc-hai cánh của 
thiền Phật giáo. Nhưng giáo dục Phật giáo có thể đi xa trong việc đặt 
nền móng cho sự khôn ngoan này bằng việc làm rõ các nguyên tắc 
được xuyên thủng qua cái nhìn sâu sắc. Sự học tập và trí tuệ đan 
xen chặt chẽ, cái trước cung ứng nền tảng cho cái sau. Trí tuệ phát 
sinh bằng cách làm việc có hệ thống đối với các ý tưởng và nguyên 
tắc đã học được thông qua sự nghiên cứu vào cơ cấu của tâm thức, 
đòi hỏi sự phản ánh sâu, thảo luận thông minh, quán sát sắc bén. 
Giáo dục là trí tuệ mà Đức Phật đã thành lập là công cụ trực tiếp đối 
với sự giải thoát cuối cùng, như là chìa khóa để mở những cánh cửa 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil53 


đi vào sự Bất tử, và người hướng dẫn cũng không thể sai lầm để 
thành công trong việc đáp ứng những thách thức của cuộc sống trần 
tục. Vì vậy, trí tuệ là vương miện và đỉnh cao của toàn bộ hệ thống 
giáo dục Phật giáo, và tất cả các bước sơ bộ trong một hệ thống giáo 
dục Phật giáo cần được hướng tới việc nở hoa của đức hạnh cao 
tuyệt này. Với thềm bậc này mà giáo dục đạt đến sự hoàn mãn, đó là 
trở thành ánh sáng trong ý nghĩa xác thực nhất và sâu sắc nhất, Như 
Đức Phật đã thốt lên trong đêm giác ngộ của ngài: "Tại đây phát sinh 
trong ta tầm nhìn, kiến giải, trí tuệ, sự hiểu biết, và ánh sáng." 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil54 


Quan Điểm của Đạo Phật về Đắng Sáng Thế 
Thích nữ Tịnh Quang 


Quan điểm phủ nhận về một đắng Toàn năng và Vĩnh cửu đã được 
thể hiện trong kinh tạng Phật giáo Pali cũng như kinh tạng Phật giáo 
Mahayana. Thái độ của Phật giáo đối với các khái niệm và ý tưởng 
về đắng sáng thế và các vị thần được cho là ý niệm hão huyền, 
không mang lại hạnh phúc thực sự cho con người, không phù hợp 
với giáo lý của Đức Phật vốn lấy con người làm đối tượng cao nhất 
trong việc giải quyết những nỗi khổ đau đang hiện hữu. 


Trong văn học Phật giáo, xuyên qua giáo lý Vô ngã, không có một 
thực thể cố định (unsubstantiality) thì hẳn nhiên niềm tin vào một vị 
thần sáng tạo luôn luôn bị phản bác và từ chối, bởi vì Phật giáo là sự 
phủ định về sự vĩnh hằng và bắt biến đối với việc giải thích nguồn 
gốc của thế giới như vũ trụ, linh hồn, thời gian w.. Niềm tin về một 
đắng Sáng thế được đặt trong cùng thể loại như những quan điểm 
sai lầm về mặt đạo đức, đặc thân phận con người dưới sự an bài của 
đắng vô hình như là định mệnh tuyệt đối và không thể thay đổi, và 
dẫn đến sự nguy hại lâu dài cho nền móng xã hội do tác động đến 
những giá trị nhân bản của đạo đức. 


Vì tin tưởng vào một đắng Sáng thế Brahma mà hằng nghìn năm xã 
hội Án Độ đã duy trì sự phân chia bốn giai cấp, gây nên sự chia rẽ 
trầm trọng, mỗi giai cấp đều tùy thuộc vào ý chí của đắng Phạm 
thiên, cố định vị trí ở body của Phạm Thiên: giai cấp Bà La Môn 
(Brahman) được cho là con chính thống của Phạm thiên, sinh ra từ 
miệng Phạm thiên là chủng tánh tối thượng an hưởng cuộc đời sung 
sướng. Giai cấp Sát Đế Ly (Kshastriya) sinh ra từ cánh tay Phạm 
thiên là giai cấp hoàng tộc, thay mặt cho Phạm thiên nắm giữ quyền 
hành thống trị. Giai cắp Vệ Xá (Vaisya) được cho là sinh ra từ bắp về 
Phạm thiên, là giai cắp thương gia, nông phu và thợ thuyền phụ trách 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil55 


về kinh tế. Giai cấp Thủ Đà La (Sùdra) được cho là sinh ra từ gót 
chân của Phạm thiên được cho là hạng bần cùng hạ tiện, và chỉ làm 
nô lệ suốt đời cho các giai cắp trên. 


Sự thị hiện của Đức Phật đã làm đảo lộn mọi giá trị cố hữu, thay vào 
đó Ngài mở ra cánh cửa cửa mới của sự nhận thức khi Ngài chối từ 
về sự tồn tại của Brahma; điều này được bàn bạc trong nhiều kinh 
văn Phật giáo. Đoạn kinh Tevijja sau đây là cuộc đối thoại giữa Đức 
Phật và Bà -la-môn Vàsettha về đắng Phạm thiên: 


“..,Này Vàsettha, như vậy ngươi nói không có một Bà-la-môn nào 
trong những vị tinh thông ba tập Vedà đã tận mặt thấy Phạm thiên - 
không có một tôn sư nào của các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà 
đã tận mặt thấy Phạm thiên, không có một đại tôn sư nào của các 
Bà-la-môn tinh thông ba tập và đã tận mặt thấy Phạm thiên - không 
có một Bà-la-môn nào cho đến bảy đời đại tôn sư, tôn sư của những 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà đã tận mắt thấy Phạm thiên, trong 
những tu sĩ thời cổ, trong các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà, 
những vị sáng tác các thần chú, những vi trì tụng thần chú mà xưa 
kia những thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh và 
ngày nay những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà cũng hát lên, trì 
tụng và giảng dạy như các vị Atthaka, Vàmaka... không có một vị 
nào đã nói: 'Chúng tôi biết, chúng tôi thấy Phạm thiên ở đâu, Phạm 
thiên từ đâu đến, Phạm thiên sẽ đi đâu'. Như vậy các bà Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà đã nói: 'Chúng tôi không biết, chúng tôi không 
thấy con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên, nhưng chúng tôi 
thuyết dạy con đường ấy: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng 
đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo”. 
Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy thời có phải 
lời nói của những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không chánh 
xác, hợp lý...” 


Với sự tin tưởng hão huyền này đã gây nên sự cuồng tín, không 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil56 


khoan dung, nâng cao tự ngã; thông thường hay gây ra sự căm thù 
và những bạo lực khi người khác không có cùng niềm tin và quan 
điểm với mình. 


Xuyên qua nhiều thế kỷ, triết học Phật giáo đã trình bày các lập luận 
chỉ tiết bác bỏ học thuyết của một vị thần sáng thế. Nó sẽ được quan 
tâm để so sánh những việc này với những cách mà các triết gia 
phương Tây đã bác bỏ các thông tin chứng minh thần học về sự tồn 
tại của Đắng Sáng tạo.. 


Đối với một vài người tin tưởng một cách nghiêm túc hơn thì ý tưởng 
về một đắng tạo hóa chỉ là một lập trường chỉ để giải thích các sự 
kiện bên ngoài như nguồn gốc của thế giới mà họ không thể hiểu 
thấu. Đối với y, nó là một đối tượng của đức tin có thể tạo ra cho một 
cảm giác mạnh mẽ bên cạnh sự hiện diện an ủi của đắng tạo hóa và 
sự gần gũi với chính mình, chẳng hạn như ấn tượng thời thơ ấu, 
hình ảnh huyền thoại như những ông Bụt và cô Tiên đi vào truyền 
thống, học đường, và môi trường xã hội đã tác động vào bề mặt của 
vỏ não và tạo nên những những hình ảnh của tư tưởng mà tín đồ 
của các tôn giáo đã có một lề lối khái niệm chân thành nhất; một 
phân tích phát hiện gần đây đã hiển thị rằng "kinh nghiệm về Đắng 
sáng thế " đã không có nội dung cụ thể hơn điều này. 


Tuy nhiên cuộc sống và tác phẩm của các nhà thần bí của tất cả các 
tôn giáo lớn đã chứng minh cho kinh nghiệm của họ có ảnh hưởng 
lớn, trong đó việc thay đổi đáng kể được thực hiện ở chất lượng của 
ý thức, sự cảm thụ sâu xa trong lời cầu nguyện hay thiền định có thể 
đánh động đến chiều sâu và ảnh hưởng trên mặt rộng ý thức xuyên 
qua cảm hứng truyền trao của sự hân hoan và hạnh phúc đi từ họ. 
Với cảm thụ tuyệt vời như vậy, các nhà thần bí tin rằng kinh nghiệm 
của mình là biểu hiện của thần thánh, là hiệp thông với đắng tạo hóa, 
nhiệm vụ của họ là trung gian giữa thượng đế và con người...với 
những ấn tượng sâu sắc được xem như là thần bí và họ đã gõ cửa 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil57 


thần học đề xác định sự “hiệp thông” đặc biệt của mình. Giả định này 
là khá dễ hiểu, kinh nghiệm huyền bí cũng chỉ là những đặc trưng 
tăng, giảm hoặc loại trừ tạm thời, biểu hiện làn sóng đa phương trình 
của ý thức, nhận thức và suy nghĩ không ngừng nghỉ trong những 
tầng số rung động của tâm. Thật là thú vị cần lưu ý, tuy nhiên, các nỗ 
lực của hầu hết các nhà thần bí lớn phương Tây liên quan đến kinh 
nghiệm thần bí của mình để các tín đồ chính thức của các nhà thờ 
công nhận kết quả của họ trong giáo lý thường được xem xét và nghỉ 
ngờ đối với chính thống, nếu không được coi là hết sức dị giáo. 


Xuyên qua Phật giáo, những hành giả khi đã thâm sâu trong thiền 
định họ nhận diện các yếu tố thể chất và tinh thần cấu thành kinh 
nghiệm của mình trong ánh sáng của mọi hiện hữu qua ba đặc điểm, 
đó là vô thường, đau khổ, và sự vắng mặt của một cái tôi (vô ngã); 
điều này được thực hiện chủ yếu để sử dụng độ tinh khiết thiền định 
và sức mạnh của ý thức cho mục đích cao nhất: giải phóng bản ngã 
từ cái thấy sâu sắc; việc này giúp hành giả thoát khỏi sự tràn ngập 
ảo giác bởi bất kỳ những cảm xúc và ý nghĩ không kiểm soát được đi 
từ bởi kinh nghiệm của họ, và do đó sẽ có thể tránh đi sự lừa dối 
của kinh nghiệm ý thức. 


Một thiền giả tốt trong phật giáo, thông qua những trải nghiệm thiền 
định mà những gì y có là cái thấy không tùy thuộc, không có vị trí cố 
định để xác lập, như thác nước trôi chảy không ngừng, không có đối 
tượng hoặc chủ thể định vị, do đó trạng thái thần bí cao nhất của 
thiền giả không cung cấp cho sự tồn tai của một đắng tạo hóa duy 
nhất hay một vị thần khách quan điều động và chi phối cá nhân. 


Do vậy, Phật giáo được xem như là “chủ nghĩa vô thần” đối với 
những người có tư tưởng độc lập hay những nhà Hữu thần, chỉ vì 
Phật giáo không tin tưởng vào một đắng sáng tạo, toàn năng và vĩnh 
cửu, đúng hơn đó là sự sáng tạo từ ý tưởng con người. Tuy nhiên 
quan niệm về 


vô thần” trong Phật giáo không đồng với “vô thần” của 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil58 


những nhà thuần túy Duy vật hay Duy vật biện chứng. Học thuyết 
Phật giáo là sự hòa hợp giữa tâm và vật. Phật giáo không tán thành 
triết lý vật chất hủy diệt thuần túy (annihilationism-ucchedavata), 
đúng hơn nó là một lý thuyết sai lầm. Sáu cõi luân hồi và các cảnh 
giới Thánh hiền thanh tịnh đủ để chứng minh rằng quan điểm của 
Phật giáo không phải là sự hủy diệt hoàn toàn sau khi chết, mà là sự 
thay đổi không ngừng. Mỗi chúng sinh là một đắng sáng tạo muôn vẻ 
cho chính mình xuyên qua sự vô hạn của kiếp luân hồi .Học thuyết 
về “nghiệp” (karma) là chu kỳ của sự tạo tác và hình thành của tâm 
và vật đặt căn bản trên giáo lý nhân quả, tác động và chi phối sự hiện 
hữu của chúng sinh. Đức Phật không cung cấp một chủ nghĩa Hư vô, 
đồng nghĩa với đau khổ và không còn có con đường hy vọng. Chủ 
thuyết “không” (empty) trong đạo Phật chỉ là sự từ chối của bản ngã 
bất biến đã gây nên đau khổ cho con người. Ngược lại, nó là một 
giáo lý cứu rỗi (Niyyanika-Dharmma), giải thoát (vimuiti), hoặc Niết 
bàn (Nirvana), là trạng thái hủy diệt hoàn toàn của tham, sân, si, 
những khổ đau của ngọn lửa dục vọng điên cuồng đang thiêu đốt 
chúng sinh. Tuy nhiên Niết bàn không phải là cảnh giới có chủ thể và 
đối tượng, vì vậy nó không đồng với hình thức và ý tưởng tạo lập của 
một đắng vĩnh hằng. 


Phật giáo không phải là một kẻ thù của tôn giáo như là chủ nghĩa vô 
thần được thấy. Phật giáo, thực sự là kẻ thù của “không” (sự hủy diệt 
hoàn toàn). Người Phật tử là những người đại diện cho kiểu mẫu về 
các gia trị đạo đức, tinh thần và văn hóa trong các quốc gia châu Á. 
Tuy nhiên, chúng ta không thể nhắm kín đôi mắt của mình với các 
khái niệm về đắng sáng tạo-đã xử dụng quá thường xuyên thông 
qua với những con người quyền lực, tàn nhẫn...nhân danh tình yêu 
của đắng toàn năng đã gây nên sự chia rẽ, hận thù và tiêu hủy văn 
hóa bản địa. Những nghiên cứu và thể hiện quan điểm bất đồng 
chính kiến đã bị cản trở và dập tắt trong danh xưng và tham vọng 
điên rồ cho sự phục vụ đắng tối cao đã và đang gây đau thương 
không ngừng cho nền hòa bình thế giới. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil59 


Không cần sự thưởng phạt của một đắng tối cao, giá trị đạo đức của 
Phật giáo trên căn bản năm giới cắm và mười điều thiện đã cung 
ứng cho quốc gia và xã hôi một nền tảng đạo đức viên mãn. Không 
mù quáng và ảo tưởng trong niềm tin, dựa trên triết thuyết hợp lý 
sâu sắc và thí nghiệm từ sự thực hành mang tính khoa học, Phật tử 
tôn thờ đức phật là bậc thầy (Bổn sư) giác ngộ, một vị Thượng đế 
của lòng từ bi và trí tuệ. Họ nhìn nhận đức phật như bản chất tiềm ẩn 
trong chính mình, đó là điểm khác biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo 
khác. 


Mặc dù Phật giáo được xem như là một tôn giáo, tuy nhiên lý thuyết, 
triết học và sự thực hành của nó vượt ra ngoài phạm vi tôn giáo; 
Phật giáo đặt con người làm mục tiêu thể nghiệm sự khổ đau và sự 
giải thoát khổ đau ngay trong đời sống thay vì khái niệm hão huyền 
về một đắng Sáng thế toàn năng và vĩnh cửu Vì vậy, Phật giáo có thể 
dung nhiếp với các tôn giáo khác, tuy nhiên các tôn giáo khác không 
thể hợp nhất với Phật giáo; đó là một thực tế không thể tranh cãi. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil60 


Đạo Phật và Chính Trị 
Venerable K. Sri Dhammananda Maha Thera 


Đức Phật đã vượt ra ngoài tắt cả thế sự, nhưng Ngài vẫn đưa ra lời 
khuyên nhắc vê một chính phủ tốt. 


Đức Phật xuất thân từ một chiến binh đẳng cấp và ngài được sinh ra 
trong xã hội với các vị vua, hoàng tử và các quần thần. Mặc dù 
nguồn gốc và sự liên hệ của Ngài như thế, Ngài không bao giờ viện 
đến sự ảnh hưởng của quyền lực chính trị để giới thiệu trong sự 
giảng dạy của Ngài, và cũng không cho phép Giáo pháp của Ngài 
lạm dụng sự ảnh hưởng này để đạt được quyền lực chính trị. Nhưng 
ngày nay, nhiều chính trị gia cố gắng để kéo tên của Đức Phật vào 
chính trị bằng cách giới thiệu Ngài như là một nhà cộng sản, tư bản 
chủ nghĩa, hoặc thậm chí một nhân vật có tư cách chủ nghĩa đế 
quốc. Họ đã quên rằng triết lý chính trị mới như chúng ta biết thực sự 
phát triển ở phương Tây sau thời gian của Đức Phật. Những người 
cố gắng xử dụng danh xưng của Đức Phật vì lợi ích cá nhân của họ, 
nên nhớ rằng rằng Đức Phật là Đắng giác ngộ vô cùng, là bậc đã 
vượt thoát tất cả sự ràng buộc của thế gian. 


Có một vấn đề cố hữu đối với sự cố gắng kết hợp tôn giáo với chính 
trị. Căn bản của tôn giáo là đạo đức, tinh khiết và đức tin, trong khi 
đó chính trị là quyền lực. Trong quá trình của lịch sử, tôn giáo thường 
được xử dụng để cung cấp cho tính hợp pháp trong quyền lực và 
thực hiện quyền lực đó. Tôn giáo đã bị lợi dụng để biện minh cho 
những cuộc chiến tranh và chinh phục, bắt bớ, tàn bạo, nỗi loạn, và 
phá hủy các công trình nghệ thuật và văn hóa. Khi tôn giáo được sử 
dụng để thỏa mãn tham vọng chính trị, nó phải từ bỏ những lý tưởng 
đạo đức cao cả của nó và dần dần mắt hết giá trị do nhu cầu chính trị 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil61 


trần tục. 


Mục đích của Phật Pháp không phải là hướng đến việc thành lập các 
tổ chức chính trị mới và thiết lập những thỏa thuận chính trị. Về cơ 
bản, nó tìm cách để tiếp cận các vấn đề của xã hội bằng việc cải 
cách các cá nhân cấu thành xã hội đó,và bằng cách gợi ý một số 
nguyên tắc chung mà qua đó xã hội có thể được dẫn dắt hướng tới 
chủ nghĩa nhân văn cao hơn, cải thiện lợi ích của các thành viên của 
nó, và chia sẻ công bằng hơn đối các nguồn tài nguyên phúc lợi. 


Có một sự giới hạn về phạm vi mà một hệ thống chính trị có thể bảo 
vệ sự hạnh phúc và thịnh vượng đối với người dân của chính nó. 
Không có hệ thống chính trị, không có vấn đề lý tưởng mà nó vẫn có 
thể xuất hiện, không thể mang lại hòa bình và hạnh phúc nếu khi 
những người trong hệ thống được thống trị bởi hận thù, tham lam và 
mê muội. Ngoài ra, không có vấn đề gì với hệ thống chính trị đã 
được thông qua, có một số nhân tố phổ quát mà các thành viên của 
xã hội đó sẽ có kinh nghiệm: tác động của nghiệp tốt và xấu, thiếu sự 
hài lòng thực sự hoặc hạnh phúc vĩnh cửu trong thế giới, đặc trưng 
bởi dukkha (đau khổ -bắt toại nguyện), anicca (vô thường), và anatta 
(vô ngã). Đối với Phật giáo trong vòng luân hồi không nơi nào là có 
tự do thực sự, ngay cả ở trên các või trời hay thế giới của Brahama 
(Phạm Thiên). 


Mặc dù một hệ thống chính trị tốt và chỉ cần đảm bảo các quyền cơ 
bản của con người và bao gồm sự kiểm soát và cân bằng đối với 
việc xử dụng quyền lực là một điều kiện quan trọng cho một xã hội 
hạnh phúc, người dân không nên phung phí mãi thời gian của mình 
đối với hệ thống chính trị đa phần được coi như là con người có thể 
hoàn toàn tự do, bởi vì tự do hoàn toàn không thể được tìm thấy 
trong bất kỳ hệ thống nào, nhưng chỉ có trong tư tưởng tự do. Để có 
tự do, con người sẽ phải nhìn vào bên trong tâm của chính mình và 
hướng tới việc giải phóng mình khỏi xiềng xích của vô minh và ái 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil62 


dục. Tự do trong ý nghĩa xác thực nhất là chỉ có thể xảy ra khi một 
người áp dụng Phật pháp cho sự phát triển đức tính của mình bằng 
lời nói và hành động tốt và thanh lọc tâm thức của mình để mở rộng 
tiềm năng tinh thần và đạt được mục đích cuối cùng của sự giác ngộ. 


Trong khi thừa nhận tính hữu ích của việc tách tôn giáo khỏi chính trị 
và những hạn chế của hệ thống chính trị trong việc đem đến hòa 
bình và hạnh phúc, có một số khía cạnh của giáo lý Đức Phật có sự 
tương ứng với sự sắp đặt chính trị ngày nay. Thứ nhất, Đức Phật đã 
nói về sự bình đẳng của tất cả con người trước Abraham Lincoln, và 
rằng các tầng lớp và giai cấp là những rào cản giả tạo được dựng 
nên bởi xã hội. Sự phân biệt duy nhất của con người, theo Đức Phật, 
được dựa trên phẩm chất thực hiện đạo đức của họ. Thứ hai, Đức 
Phật khuyến khích tinh thần hợp tác xã hội và tham gia tích cực trong 
xã hội. Tỉnh thần này được thúc đây một cách tích cực trong quá 
trình chính trị của xã hội hiện đại. Thứ ba, từ khi không ai được bổ 
nhiệm làm người kế vị của Đức Phật, những người xuất gia được 
hướng dẫn bởi Giáo Pháp và Giới Luật, nói gọn hơn, là Luật nghi. 
Cho đến ngày nay thành viên của Tăng đoàn là tuân thủ các Luật 
nghi để kềm chế và hướng dẫn hành vi của họ. 


Thứ tư, Đức Phật khuyến khích tinh thần thảo luận và tiến trình dân 
chủ. Điều này được thể hiện trong cộng đồng của Tăng thân trong đó 
tất cả thành viên đều có quyền quyết định về những vấn đề đối với 
việc cân nhắc chung. Khi một câu hỏi nghiêm trọng phát sinh đòi hỏi 
sự chú ý, các vấn đề được đặt ra trước các nhà sư và được thảo 
luận một cách giống như hệ thống nghị viện dân chủ ngày nay được 
xử dụng. Thủ tục tự quản chế này có thể gây ngạc nhiên cho nhiều 
người khi họ biết rằng trong các hội đồng của Phật tử ở Án Độ hơn 
2.500 năm trước đã thấy được nguyên lý cơ bản của việc thực thi 
quốc hội ngày nay. Một nhân viên văn phòng đặc biệt như ông 
'Speaker' (phát ngôn viên) được bổ nhiệm để bảo vệ phẩm cách của 
chủ tịch nghị viện Whip, và cũng được chỉ định để quan sát số đại 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil63 


biểu được bảo đảm. Vấn đề được đưa ra trong hình thức của một sự 
kiến nghị mà đã được mở ra để bàn luận. Trong một số trường hợp 
nó đã được thực hiện một lần, ở lần thứ ba khác, thì dự trù việc thực 
thi của Nghị viện yêu cầu rằng một dự luật được đọc một lần thứ ba 
trước khi nó trở thành luật. Nếu các cuộc thảo luận cho thấy một sự 
khác biệt về ý kiến, nó đã được giải quyết bằng cách lấy phiếu của 
đa số thông qua việc bỏ phiếu. 


Cách tiếp cận của Phật giáo đối với quyền lực chính trị là đạo lý và 
xử dụng trách nhiệm của quyền lực công cộng. Đức Phật đã thuyết 
giảng bắt bạo động và hòa bình như là một thông điệp phổ quát. Ngài 
không chấp nhận bạo lực hay sự tàn phá cuộc sống, và tuyên bố 
rằng không có gì được gọi là chiến tranh 'đúng'. Ngài dạy: "Kẻ chiến 
thắng sinh hận thù, cuộc sống bị chiến bại trong đau khổ. Người từ 
bỏ cả hai chiến thắng và thất bại là người hạnh phúc và hòa bình”. 
Không chỉ Đức Phật giảng dạy bát bạo động và hòa bình, có lẽ Ngài 
là bậc thầy tôn giáo đầu tiên đã tự thân đi đến chiến trường để ngăn 
chặn sự bùng nỗ của một cuộc chiến tranh. Ngài đã giải tỏa căng 
thẳng giữa Sakyas và Koliyas mà những người cầm quyền đã phát 
động chiến tranh trên vùng biển của Rohini. Ngài cũng thuyết phục 
Vua Ajatasattu từ bỏ cuộc tắn công Vương quốc của Vajjis. 


Đức Phật đã thảo luận tầm quan trọng và điều cần phải có của một 
chính phủ tốt. Ngài chỉ ra nguyên nhân mà quốc gia trở thành đồi 
trụy, thoái hóa và khổ đau khi người lãnh đạo chính quyền biến thành 
kẻ bất công và hư hỏng. Ngài đưa ra cách chống tham nhũng và 
phương pháp mà một chính phủ nên thực hiện dựa trên những 
nguyên tắc đạo đức. 


Đức Phật đã từng nói: "Khi người cai trị của một quốc gia là đứng 
đắn và tốt, các quan chức trở nên đứng đắn và tốt; khi các quan 
chức đứng đắn và tốt, các viên chức cao trở nên đứng đắn và tốt; khi 
các viên chức cao đứng đắn và tốt, các cấp bậc tùy tùng trở nên 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil64 


đứng đắn và tốt; khi các cấp bậc tùy tùng trở nên đứng đắn và tốt, 
người dân trở nên đứng đắn và tốt (Tăng Chi Bộ- Anguttara Nikaya). 


Trong kinh Cakkavatti Sihananda, Đức Phật nói rằng vô đạo đức và 
tội phạm, chẳng hạn như trộm cắp, dối trá, bạo lực, hận thù, độc ác 
có thể phát sinh từ nghèo đói. Vua và chính phủ có thể cố gắng để 
ngăn chặn tội phạm thông qua các hình phạt, nhưng nó là vô ích để 
tiêu diệt tội phạm bằng quyền lực. 


Trong kinh Kutadanta, Đức Phật đề nghị phát triển kinh tế thay vì 
dùng vũ lực để giảm tội phạm. Chính phủ nên xử dụng các nguồn tài 
nguyên của đất nước để cải thiện các điều kiện kinh tế của quốc gia. 
Chính phủ có thể bắt tay vào sự phát triển nông nghiệp và nông thôn, 
cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp và thương mại, 
cung cấp đầy đủ tiền lương cho người lao động để duy trì một cuộc 
sống tử tế với phẩm giá con người. Trong Jataka, Đức Phật đã đưa 
ra những quy tắc cho một chính quyền tốt, được gọi là 'Dasa Raja 
Dharma'. Mười quy tắc này có thể được áp dụng ngay cả ngày hôm 
nay với bất kỳ chính phủ nào muốn cai trị đất nước một cách hòa 
bình. Các nguyên tắc đó như sau: 


) Rộng lượng và không ích kỷ, 
) Có phẩm cách đạo đức cao, 
) Sẵn sàng hy sinh niềm vui của riêng mình vì lợi ích của dân 
) Trung thực và có tính chính trực tuyệt đối, 
5) Có lòng tốt và hiền lành, 
) Hướng dẫn một cuộc sống đơn giản cho các đối tượng tranh đua, 
) Không ôm lòng thù hận đối với bất kỳ ai. 
) Thực hiện bắt bạo động, 
9) thực hành kiên nhẫn, và 
10) tôn trọng ý kiến quần chúng đề thúc đẩy hòa bình và hòa hợp. 
Đối với hành vi của những nhà cầm quyền, Ngài khuyên nhắc thêm: 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil6ã 


- Một nhà lãnh đạo tốt cần phải hành động vô tư và không nên thiên 
vị và kỳ thị giữa một nhóm cụ thể của các đối tượng chống lại người 
khác. 


- Một lãnh nhà đạo tốt không nên nuôi dưỡng bắt kỳ hình thức của 
hận thù nhằm chống lại bất kỳ điều gì đối với các đối tượng của 
mình. 


-Một nhà lãnh đạo tốt không nên biểu lộ sự sợ hãi nào trong việc 
thực thi pháp luật, nếu nó là chính đáng. 


- Một lãnh đạo tốt phải có một sự hiểu biết rõ ràng về các quy định 
của pháp luật được thi hành. Nó không nên được thi hành chỉ vì 
người cai trị có quyền thực thi pháp luật. Nó phải được thực hiện một 
cách hợp lý và với ý thức chung. - (Cakkavatti Sihananda-Kinh Minh 
vương). 


Trong Milinda Panha, ngài tuyên bố: "Nếu một người, là không thích 
hợp, không đủ năng lực, vô đạo đức, không phù hợp, không có tài 
cáng và không xứng đáng với vương quyền, đã tự tôn phong cho 
mình một vị vua hay một người cai trị với quyền uy lớn, ông ta là chủ 
đề bị hành hạ, phải chịu một loạt các hình phạt của người dân, bởi vì 
không thích hợp và không xứng đáng, ông ta đã tự đặt mình ở ghế 
chủ quyền một cách bắt chính. Người cai trị, giống như những kẻ 
khác dùng bạo lực và vi phạm những nguyên tắc đạo đức và quy luật 
cơ bản đối với tất cả pháp luật xã hội của nhân loại, là cần bị xử phạt 
ngang nhau; và hơn thế nữa, sẽ bị chỉ trích là người cai trị hành xử 
như là một kẻ đạo tặc của quần chúng. Trong câu chuyện Jataka 
được đề cập, rằng một người cai trị trừng phạt những người vô tội và 
không trừng phạt kẻ thủ phạm là không phù hợp với nguyên tắc một 
quốc gia. Nhà vua luôn luôn cải thiện bản thân và cẩn thận kiểm xét 
thái độ của mình trong hành động, lời nói và suy nghĩ, cố gắng để 
khám phá và lắng nghe ý kiến công chúng về việc phạm tội hay mắc 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil66 


phải sai lầm nào đó của bản thân trong sự cai trị quốc gia. Nếu xét 
thấy rằng ông ta lãnh đạo một cách bắt công, quần chúng sẽ phàn 
nàn rằng họ đang bị hủy hoại bởi kẻ cai trị độc ác bằng sự cư xử bắt 
công, trừng phạt, tăng thuế, hoặc những áp bức khác bao gồm tham 
nhũng dưới bắt kỳ hình thức nào, và họ sẽ phản ứng chống lại ông ta 
trong cách này hay cách khác. Ngược lại, nếu người cai trị công 
chính, quần chúng sẽ cầu chúc cho ông ta: 'Hoàng thượng vạn tuế.. 
(Majjhima Nikaya) 


Sự đặt nặng của Đức Phật về trách nhiệm đạo đức của một người 
cai trị xử dụng sức mạnh công cộng để nâng cao phúc lợi của người 
dân đã được cảm hứng từ Hoàng đế Asoka trong thế kỷ thứ ba trước 
Công nguyên với việc thực thi như thế. Hoàng đế Asoka, một ví dụ 
nổi bật đối với nguyên tắc này, ứng dụng nó để hành xử xuyên qua 
việc truyền bá Phật pháp và phục vụ những đối tượng của mình và 
tất cả nhân loại. Ông ta tuyên bố ý định không xâm lược của mình 
với các nước láng giềng của ông ta, đảm bảo cho họ về thiện chí của 
mình và gửi các phái viên đến các vị vua xa đem thông điệp của 
mình về hòa bình và không xâm lược. Ông thúc đầy việc thực hành 
năng động về các đạo đức xã hội đối với sự lương thiện, tính trung 
thực, lòng từ bi, lòng nhân từ, hành vi bất bạo động, thái độ ân cần 
đối với tất cả, không phung phí, không tham lam, và không gây 
thương tích cho động vật. Ông ta khuyến khích tự do tôn giáo và tôn 
trọng tín ngưỡng của nhau. Ông ta có những chuyến đi định kỳ đến 
các vùng nông thôn để rao giảng Phật pháp cho người dân. Ông ta 
đã tiến hành các công trình công ích, chẳng hạn như thành lập các 
bệnh viện cho người và vật, cung cấp thuốc, trồng cây bên đường và 
trồng rừng, đào giếng, xây dựng nhà kho chứa nước và nhà nghỉ, và 
nổi bật, đã cắm sự tàn ác với các loài động vật. 


Đôi khi Đức Phật được cho là một nhà cải cách xã hội. Trong số 
những điều khác, Ngài đã lên án hệ thống giai cấp, công nhận sự 
bình đẳng của con người, và đã đề cập về sự cần thiết để cải thiện 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớilÓớ7 


những điều kiện kinh tế - xã hội, thừa nhận sự quan trọng về sự 
phân phối công bằng hơn đối với của cải giữa người giàu và người 
nghèo, tạo cơ hội cho phụ nữ, đề nghị sự kết hợp của chủ nghĩa 
nhân đạo trong chính phủ và chính quyền, và dạy rằng xã hội không 
nên điều hành bởi sự tham lam nhưng với sự quan tâm và lòng từ bi 
đối với người dân. Có lẽ, tất cả những đóng góp của Ngài cho nhân 
loại nhiều hơn vì Ngài đã dẫn đến một vấn đề mà không có nhà cải 
cách xã hội nào trước đó hoặc về sau đã làm, đó là, bằng cách đi tới 
gốc rễ sâu xa nhất của bệnh nhân được tìm thấy bên trong tâm 
người. Nó chỉ có thể tác động được với người có tư tưởng cải cách 
thực sự. Những sự cải cách được áp đặt bằng vũ lực dựa vào thế 
giới bên ngoài thì có một sự tồn tại rất ngắn vì chúng nó không có 
gốc rễ. Nhưng những sự cải cách đó nỗi lên như là một kết quả của 
sự biến đổi bên trong ý thức con người vẫn còn tiếp tục được bắt rễ. 
Trong khi những chi nhánh của chúng lan rộng ra phía ngoài, chúng 
hút dinh dưỡng của chúng từ một nguồn sống không bao giờ khô kiệt 
-những dinh dưỡng tiềm thức của dòng sống chính nó. Vì vậy, 
những cải cách xảy ra khi tâm trí con người đã chuẩn bị phương 
pháp cho chúng, và ngoài tình yêu sự thật, công lý và những người 
đồng loại, sự cải cách tồn tại mãi khi con người tiếp sinh khí vào 
chúng. 


Giáo pháp của Đức Phật không phải là dựa trên "Triết học chính trị”. 
Cũng không phải là một học thuyết khuyến khích con người với 
những lạc thú thế gian. Nó đặt ra một phương pháp để đạt được Niết 
Bàn. Nói cách khác, mục đích cuối cùng của nó là để chấm dứt ái 
dục (tanha) điều đã ràng buộc con người trong sự nô lệ thế giới này. 
Một đoạn từ Kinh Pháp Cú tốt nhất tóm tắt sự phát biểu này: “Đó là 
con đường dẫn thế gian, và đây là con đường dẫn đến Niết Bàn”. 


Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Phật tử không có thể hoặc 
không nên tham gia vào tiến trình chính trị, nó là một thực tế xã hội. 
Cuộc sống của các thành viên của một xã hội được hình thành bởi 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil68 


luật pháp và các quy định, sự xếp đặt kinh tế được phép thực thi 
trong phạm vi một quốc gia, thể chế và bị ảnh hưởng bởi sự sắp đặt 
chính trị của xã hội đó. Tuy nhiên, nếu Phật tử muốn được tham gia 
vào chính trị, ông ta không nên lạm dụng tôn giáo để đạt được quyền 
lực chính trị, cũng không được khuyến khích cho những người đã 
xuất gia tích cực tham gia vào chính trị. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil69 


Đạo Phật trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu 
Helena Norberg-Giám Đốc ISEC 


Trong hai thập kỷ qua, tôi đã tiếp xúc liên tục với các cộng đồng Phật 
giáo, trong cả hai: văn hóa truyền thống và công nghiệp hóa phương 
Tây. Những kinh nghiệm này đã làm cho tôi nhận thức được rằng sự 
phát triển công nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến cách sống của 
chúng ta, nhưng còn là quan điểm thế giới của chúng ta. Tôi cũng đã 
học được rằng nếu chúng ta muốn tránh một sự hiểu sai đối với giáo 
lý Phật giáo, chúng ta cần phải xem xét chặt chẽ vào sự khác biệt cơ 
bản giữa các xã hội là bộ phận của nền kinh tế toàn cầu công nghiệp 
hóa và điều này phụ thuộc vào nhiều nền kinh tế địa phương. 


Vào thời của Đức Phật, xã hội đã cắm rễ sâu hơn vị trí của mình 
trong thế giới tự nhiên. Nền kinh tế mang tính địa phương hóa. Nói 
cách khác, một sự quy mô đã làm rõ sự tùy thuộc của con người với 
các chúng sanh và các tạo vật khác. Mối quan hệ giữa con người và 
giữa văn hoá cùng với thiên nhiên tương đối gần gũi. Những sự quan 
sát và kinh nghiệm trực tiếp về thế giới tự nhiên đã cung cắp những 
căn bản cho các quyết định. Giáo lý và giới luật của Đức Phật đã 
được hình thành trong bối cảnh xã hội được định hình bởi các sự liên 
hệ trực tiếp với cộng đồng và thế giới sinh động. Phật giáo là hiện 
thực về cuộc sống; đó là các chu kỳ thay đổi liên tục của thế giới tự 
nhiên: sinh và tử, niềm vui và nỗi buồn, một bông hoa nở, trăng mọc 
trăng tàn, nó là về sự vô thường và duyên hợp, là đặc trưng tất cả 
cuộc sống. 


Trong thế giới công nghiệp hiện đại, những kỹ thuật phức tạp và 
những thể chế xã hội với quy mô lớn đã dẫn đến một sự tách biệt cơ 
bản giữa con người, cũng như giữa con người và thế giới sinh động. 
Từ khi cuộc sống hàng ngày của chúng ta dường như phụ thuộc 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil70 


phần lớn vào con người- tạo ra thế giới- kinh tế, năng lượng điện, xe 
ô tô và đường cao tốc, hệ thống y tế - đó là dễ dàng để biết rằng 
chúng ta phụ thuộc nhiều vào hiện tượng kỹ nghệ hơn cuộc sống, khí 
quyễn. Khi quy mô của nền kinh tế phát triển, nó cũng ngày càng trở 
nên khó khăn cho chúng ta biết ảnh hưởng hành động mình đối với 
tự nhiên hoặc những người khác. Những hình thái khoảng cách xuất 
phát từ phản chiếu một cái nhìn thế giới bị phân mảnh mà bản chất là 
trái ngược với giáo lý của Đức Phật. Trong thực tế, xã hội hiện đại 
đặt trên căn bản giả thiết rằng chúng ta là mô hình riêng biệt và có 
khả năng để kiểm soát thế giới tự nhiên. Vì vậy, các cấu trúc và các 
tổ chức mà chúng ta phụ thuộc là vật thể hóa của vô minh và tham 
lam - một sự từ chối đối với tính chất tương quan và vô thường 


Tầm quan trọng của những khác biệt này có thể không trực tiếp rõ 
ràng cho Phật tử phương Tây - mà phần lớn họ đã trưởng thành 
trong hệ thống công nghiệp và biết rằng không có cách nào khác của 
cuộc sống. Do đó, nó có thể được dễ dàng gây ra nhằm lẫn thay đổi 
công nghệ và kinh tế nhanh chóng với vô thường hoặc chu kỳ của 
thiên nhiên, hoặc tin rằng các nỗ lực hiện tại để hợp nhất các nền 
kinh tế đa dạng thành một cái gọi là nền kinh tế toàn cầu "thống nhất" 
phản chiếu khái niệm phụ thuộc lẫn nhau của Đức Phật. Đôi khi kết 
quả là chấp nhận thụ động khi đối mặt với những thay đổi mà không 
chỉ đối lập với các giá trị Phật giáo, nhưng về cơ bản là chống lại 
cuộc sống. 


Là Phật tử dấn thân, chúng ta có một trách nhiệm để khảo sát xu 
hướng kinh tế hiện nay một cách cần thận trong ánh sáng của giáo lý 
Phật giáo. Tôi tin rằng đó là một khảo sát sẽ giúp chúng ta có một sự 
ước muốn tích cực khác với xu hướng hướng tới một nền kinh tế 
toàn cầu, và giúp thúc đẩy lối sống phù hợp thêm với kinh tế học 
Phật giáo. 


Toàn cầu hóa: xóa bỏ sự đa dạng của cuộc sống thông qua điều ước 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil7I1 


“thương mại tự do” và toàn cầu hóa, một hệ thống kinh tế đơn thuần 
đang đe dọa xung quanh tất cả hành tinh. Hệ thống này ở cốt lõi của 
nó là dựa trên một quan điểm rất hẹp đối với nhu cầu và động cơ của 
con người: nó là có quan hệ gần như độc quyền với các giao dịch 
tiền tệ, và chủ yếu là bỏ qua khía cạnh phi vật thể của cuộc sống như 
gia đình và cộng đồng, làm việc có ý nghĩa, những giá trị tinh thần. 
Sự tập trung vào các mối quan hệ xã hội phổ biến được lặp lại với 
niềm tin mà mọi người được thúc đẩy chủ yếu bởi lợi ích cá nhân và 
tham muốn vật chất vô tận. Đáng kể, hệ thống kinh tế phương Tây 
không có được thiết lập bằng sự cố gắng làm dịu cái “tôi” ảo tưởng, 
nhưng đúng hơn là bản chất hám lợi, để khai thác nó: người ta tin 
rằng một “bàn tay vô hình" sẽ biến những hành động ích kỷ của cá 
nhân thành những lợi ích cho xã hội như là một toàn thể. 


Nền kinh tế toàn cầu hóa thực sự có nghĩa gì? Chủ tịch của Nabisco 
đã định nghĩa nó như là 'một thế giới tiêu thụ đồng nhất- một thế giới 
trong đó mọi người ở khắp mọi nơi ăn thức ăn giống nhau, mặc quần 
áo giống nhau và sống trong những ngôi nhà được xây dựng từ các 
vật liệu tương tự. Nó là một thế giới trong đó những công việc của 
mỗi xã hội đều tương ứng với kỹ thuật, phụ thuộc giống nhàu vào 
nền kinh tế trực thuộc trung ương quản lý, cung cấp giáo dục giống 
với phương Tây cho trẻ em của chính nó, nói cùng một ngôn ngữ, 
tiêu thụ cùng một hình ảnh phương tiện truyền thông, bảo thủ các giá 
trị tương tự, và thậm chí nghĩ rằng cùng chung tư tưởng. Thực tế, 
toàn cầu hoá có nghĩa là phá hủy sự đa dạng văn hóa. Nó có nghĩa 
là độc canh. 


Đa dạng văn hóa là một sự phản ánh về sự liên hệ của con người 
với môi trường địa phương của họ với thế giới sinh động. Những thế 
kỷ của cuộc xâm lăng, chủ nghĩa thực dân, và 'phát triển' đã bị xói 
mòn nhiều đối với sự đa dạng văn hóa thế giới, nhưng toàn cầu kinh 
tế thì nhanh chóng thúc đây quá trình. Cùng với nhiều làn xe đường 
cao tốc và những thành phố bê tông, toàn cầu hóa mang đến mọi 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil72 


ngõ ngách của hành tinh này một cảnh quan văn hóa bị chỉ phối bởi 
các nhà hàng thức ăn nhanh, các bộ phim Hollywood, điện thoại di 
động, quần jean thiết kế Man Marlboro, Barbie. 


Nếu toàn cầu hóa đang mang lại sự độc canh, sau đó tác động sâu 
sắc nhất của nó sẽ ở vào thế giới thứ ba, nơi mà nhiều sự đa dạng 
văn hóa thế giới còn duy trì được tìm thấy. Ở phía Nam phần lớn vẫn 
còn sống trong các ngôi làng, một phần đã liên kết xuyên qua một 
nền kinh tế địa phương đa dạng, với nhiều nguồn lực địa phương: 
vẫn còn liên hệ nhiều đối với sinh quyển nhiều hơn lĩnh vực kỹ thuật. 
Bởi vì áp lực từ toàn cầu hóa, các hình thức sản xuất thích ứng địa 
phương đang được thay thế bởi các hệ thống sản xuất công nghiệp 
hơn bao giờ hết đã tách khỏi từ chu kỳ tự nhiên. Trong nông nghiệp 
— là chỗ dựa chính cho người dân nông thôn trên khắp miền Nam - 
điều này có nghĩa rằng một hệ thống phụ thuộc vào hóa chất trực 
thuộc trung tâm quản lý, được thiết kế để cung cấp trong một phạm 
vi hẹp của các loại thực phẩm được vận chuyển vào thị trường thế 
giới. Trong quá trình này, nông dân được thay thế bằng năng lượng 
và máy móc chủ chốt, và sản xuất thực phẩm đa dạng cho cộng 
đồng địa phương được thay thế bởi một dạng xuất khẩu. Khi sức 
sống của đời sống nông thôn suy giảm, dân làng đang nhanh chóng 
bị kéo vào trong những khu phố ổ chuột bẩn thỉu. Chính phủ Trung 
Quốc, ví dụ, đang có kế hoạch cho dân số đô thị tăng thêm 440 triệu 
người trong hai mươi năm tới - một sự bùng nỗ nhiều lần đối với tỷ lệ 
tăng trưởng dân số nói chung. 


Sự phát triển không chỉ đẩy nông dân ra khỏi đất, nó cũng tập trung 
cơ hội việc làm và quyền lực chính trị ở các thành phố, tăng cường 
thúc đây nền kinh tế ở các trung tâm đô thị. Trong khi đó quảng cáo 
và các phương tiện truyền thông gây áp lực tâm lý mạnh mẽ để tìm 
kiếm một đời sống tốt hơn 'văn minh' hơn, trên cơ sở tiêu thụ tăng 
trưởng. Nhưng chỉ là một phần thành công kể từ khi việc làm kham 
hiếm. Đa phần cuối cùng bị mắt sở hữu và giận dữ, sống ở khu ổ 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil73 


chuột trong bóng tối của những sự quảng cáo cho Giấc mơ Mỹ. Mặc 
dù các hậu quả tai hại, nó là chính sách hiệu quả của mỗi chính phủ 
để thúc đẩy xu hướng này bằng sự ủng hộ cho toàn cầu hóa của họ. 


Điều gì sẽ xảy ra khi sụp đỗ cuộc sống nông thôn, và những người 
đã từng dựa vào nguồn tài nguyên gần gũi trở nên gắn liền với nền 
kinh tế toàn cầu? Xem xét kiến trúc truyền thống, trong đó những cấu 
trúc được xây dựng từ nguồn lực địa phương: tảng đá Pháp, đất sét 
ở châu Phi, gạch nung ở Tây Tạng, tre và lá tranh ở Philippines, vải 
nỉ ở Mông Cổ, và vv. Khi những truyền thống được xây dựng này 
nhường đường cho phương pháp hiện đại, những vật liệu địa 
phương phong phú này là không còn sử dụng- trong khi sự cạnh 
tranh tăng vọt cho phạm vi hẹp của độc quyền đối với những vật liệu 
xây dựng, chẳng hạn như thép, bê tông, và gỗ xẻ. Điều tương tự 
cũng sẽ xảy ra khi mọi người bắt đầu ăn các thực phẩm chủ yếu 
giống nhau, mặc quần áo làm từ các sợi tương tự, và dựa vào các 
nguồn năng lượng hữu hạn. Bởi vì nó làm cho tất cả mọi người phụ 
thuộc vào các nguồn tài nguyên như nhau, toàn cầu hóa tạo ra hiệu 
quả cho các tập đoàn, nhưng nó cũng tạo ra sự khan hiếm giả tạo 
đối với người tiêu dùng, do đó nâng cao áp lực cạnh tranh. 


Trong tình huống này, bậc dưới cùng của nắc thang kinh tế là một sự 
bắt lợi lớn. Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mở rộng, 
và tăng trưởng sự giận dữ, oán giận, và xung đột. Điều này đặc biệt 
đúng ở miền Nam, nơi mà người dân từ nhiều dân tộc khác nhau 
đang được kéo vào những thành phố nơi họ bị cắt ra từ cộng đồng 
và phao neo văn hóa của họ, và nơi mà họ phải đối mặt với sự cạnh 
tranh tàn nhẫn đối với công việc và những nhu cầu cơ bản của cuộc 
sống. Cá nhân và lòng tự trọng văn hóa đang bị xói mòn bởi các áp 
lực hành xử phù hợp phương tiện truyền thông và những khuôn mẫu 
quảng cáo, những hình ảnh luôn luôn dựa trên một mô hình đô thị, 
người tiêu dùng phương Tây: tóc vàng, mắt xanh và sạch sẽ. Nếu 
bạn là một nông dân hoặc là có màu da tối, bạn có cảm giác thô sơ, 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil74 


lạc hậu, thấp kém. Và kết quả là, phụ nữ trên khắp thế giới xử dụng 
hóa chất nguy hiểm để làm sáng màu da và tóc của họ, và thị trường 
cho kính sát tròng màu xanh đang phát triển tại các thị trường từ 
Bangkok đến Nairobi và Mexico City. Nhiều phụ nữ châu Á thậm chí 
trải qua phẫu thuật để làm cho đôi mắt của họ trông có vẻ Tây hơn. 


Trái ngược với những đòi hỏi của những người đề xướng, nền kinh 
tế toàn cầu với kế hoạch tập trung không mang lại sự hài hòa và sự 
hiểu biết lẫn nhau với thế giới bằng cách xóa bỏ sự khác biệt giữa 
chúng ta. việc nhỗ những người từ các cộng đồng nông thôn bằng 
cách bán họ vào giấc mơ trắng về một đô thị không thể với tới được 
là thay vào việc chịu trách nhiệm cho một sự gia tăng đáng kể trong 
sự tức giận và thù hẳn - đặc biệt ở nam giới trẻ. Trong tình hình cạnh 
tranh mạnh mẽ và sự phá hoại đạo đức mà họ phải đối mặt, sự khác 
biệt dưới bất kỳ hình thức nào trở nên ngày càng quan trọng, và bạo 
lực dân tộc và chủng tộc là tất cả kết quả không thể tránh khỏi. 


Kinh nghiệm của tôi ở Ladakh và Vương quốc Bhutan đã làm cho tôi 
đau đớn nhận thức sự kết nối này giữa các nền kinh tế toàn cầu và 
xung đột sắc tộc. Ở Ladakh, đa số Phật tử và thiểu số người Hồi giáo 
sống chung với nhau chừng 600 năm mà không có một trường hợp 
nhỏ được ghi chép về cuộc xung đột nhóm. Ở Bhutan, một dân tộc 
thiểu số Ấn Độ giáo đã cùng tồn tại một cách hòa bình với một số 
lượng lớn hơn một chút của Phật tử trong một thời gian dài như trên. 
Trong cả hai nền văn hóa, chỉ mười lầm năm tiếp xúc với áp lực kinh 
tế bên ngoài dẫn đến bạo lực sắc tộc khiến nhiều người thiệt mạng. 
Trong những trường hợp này rõ ràng không phải là sự khác biệt giữa 
con người dẫn đến xung đột, nhưng sự xói mòn quyền lực và đặc 
tính kinh tế của họ. Nếu toàn cầu hóa tiếp tục, sự leo thang của cuộc 
xung đột và bạo lực thì không thể tưởng tượng, kết quả, toàn cầu 
hoá có nghĩa là sự phá hoại đời sống và bản sắc văn hóa của đa số 
người trên thế giới. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil7ã 


Sự hưởng ứng của Phật tử dấn thân 


Trong tình hình khó khăn toàn cầu hóa đang tạo nên, nền tảng triết 
học của Phật giáo và sự chú trọng vào lòng từ bi đã đặt những người 
thực hành những giáo lý sâu sắc ở một vị trí duy nhất để dẫn đến 
con đường thoát ra. Phât giáo không những chỉ có thể cung cấp các 
công cụ trí tuệ cần thiết để chống lại toàn cầu hóa xa hơn, nhưng 
quan trọng hơn, nó có thể dẫn dắt để chiếu sáng một con đường 
hướng tới một nội địa hoá dựa trên cấu trúc quy mô của con người - 
một điều kiện tiên quyết cho hành động bắt nguồn từ trí tuệ và từ bi. 
Chúng ta có thể nghĩ ra những quyết định khôn ngoan như thế nào 
nếu quy mô của nền kinh tế thì rất tuyệt vời mà chúng ta không thể 
cảm nhận được tác động về hành động của mình? Ngoài lòng từ bi 
làm thế nào chúng ta có thể hành động khi quy mô thì quá lớn mà 
các chuỗi nhân và quả bị che dấu, khiến chúng ta vô tình góp phần 
vào sự đau khổ của chúng sinh? 


Có lẽ với những câu trả lời mà Phật giáo cung cấp, nhiều Phật tử 
phương Tây đã thực thi chậm để giải quyết các tác động xã hội và 
kinh tế đáng lo ngại của toàn cầu hóa. Trong phần này rõ ràng là bởi 
vì người phương Tây nói chung đã nhận được rất ít thông tin chính 
xác về tác động của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt được gọi là Thế 
giới thứ ba. Một lý do khác có thể là một sự thiếu rõ ràng về sự thực 
mà Phật pháp đề cập đến trạng thái của thế giới đúng với nó, và của 
chính nó, không bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của con người. Nói 
cách khác, nó liên quan đến thế giới tự nhiên, không phải “khối kỹ 
nghệ” được xây dựng một cách nhân tạo và hệ thống tham nhũng 
kinh tế của nó. Thực tế, những giáo pháp cảnh báo sự tương phản 
về việc giải thích thực tại đối với 'vô minh' của con người - đó là, nhìn 
thấy thế giới như được làm trong thế tĩnh, những yếu tố riêng biệt. 
Chúng ta cần phải nhìn thấy nhiều thể chế và thượng tầng cấu trúc 
không có gì hơn là cụ thể hóa vô minh. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil76 


Sự thách thức đối với Phật tử phương Tây là việc áp dụng các 
nguyên lý Phật giáo đã dạy nhiều thế kỷ trước - trong một thời đại 
của những giao thoa xã hội và kinh tế địa phương - với thế giới rất 
phức tạp và ngày càng toàn cầu hóa mà chúng ta hiện đang sống. 
Để làm như vậy nó đòi hỏi rằng chúng ta tránh xa những cái bẫy tinh 
thần của tư tưởng và khái niệm trừu tượng. Về phương diện khác thì 
nó rất dễ dàng, ví dụ, để ngăn cản những lý tưởng về “ngôi làng toàn 
cầu' và thế giới không biên giới của thương mại tự do với các 
nguyên tắc tương duyên của Phật giáo-về sự hiệp nhất của tất cả đời 
sống, các trang web chặt chẽ, trong đó không có gì có thể đòi hỏi sự 
tồn tại độc lập hoặc hoàn toàn riêng biệt. Với các thanh từ: 'hài hòa', 
'hội nhập', liên minh', vv - âm thanh mang tính toàn cầu hóa là để 
chúng ta phụ thuộc với nhau nhiều hơn và với thế giới tự nhiên. 
Trong thực tế, thay vì nó thúc đây hơn nữa sự phụ thuộc của chúng 
ta vào cấu trúc kinh tế ở quy mô lớn và những công nghệ, nhưng một 
số co rúm độc quyền của các công ty luôn luôn trội hơn. Nó sẽ là một 
sai lầm bi thảm, thực sự, nhầm lẫn trong tiến trình này với sự tương 
duyên của vũ trụ đã được mô tả bởi Đức Phật. 


Các khái niệm Phật giáo về vô thường cũng có thể bị bóp méo, trừ 
khi chúng ta rõ ràng về sự khác biệt cơ bản giữa các tiến trình sống 
và hệ thống kinh tế toàn cầu. Phật pháp là về sự thay đổi và vô 
thường trong thế giới tự nhiên. Chúng ta được giáo dục để chấp 
nhận dòng chảy của cuộc sống luôn thay đổi trong vòng sinh quyền, 
các chu kỳ của sống và chết, sự vô thường của tất cả chúng sinh. Sự 
thay đổi đã lao nhanh bởi toàn cầu hóa, tuy nhiên, được dựa trên 
một sự phủ định của vô thường trong sự quan sát tự nhiên bởi Đức 
Phật. Những công trình to lớn như nhà máy năng lượng hạt nhân, 
đập ngăn nước, đường siêu tốc là không phải là một phần dòng chảy 
của cuộc sống mà Đức Phật dạy chúng ta phải chấp nhận, cũng 
không phải là các thao tác của vật liệu truyền thông qua công nghệ 
sinh học. Đúng hơn, đó là những biểu hiện của một quan điểm thế 
giới tìm cách để thống trị thiên nhiên, và tưởng tượng rằng cuộc 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil7?7 


sống có thể được nắm bắt trong thế tĩnh, tách thành các mảnh vỡ và 
chế tác để đáp ứng nhu cầu của một nền văn hóa tiêu thụ phụ thuộc 
vào công nghệ. 


Hai điểm cuối và sự liên kết những khái niệm Phật giáo đôi khi có thể 
bị hiểu sai với việc hỗ trợ cho sự vô cảm xã hội: nghiệp, và ba chất 
độc của tham, sân, si. Luật của nghiệp (karma) là một trong những 
cách để giải thích những khoảng cách ngày càng tăng giữa người 
giàu và người nghèo: nếu một người giàu, y phải có thực hiện điều 
tốt trong quá khứ. Tuy nhiên, một sự khảo sát trung thực cho thấy rõ 
ràng rằng nguyên nhân trực tiếp hơn của nhiều sự bắt bình đẳng xã 
hội là một hệ thống kinh tế toàn cầu nó đề ra một vài sự phát đạt nhờ 
sự tiêu phí của nhiều người. Thay vì, gán những sự khác biệt trong 
sự giàu có với nghiệp từ những hành động của kiếp sống quá khứ, 
chúng ta cần tường tận để thừa nhận tác động của lối sống phương 
Tây đô thị hoá. Việc thiếu sự khôn ngoan và lòng từ bi vốn có trong 
lối sống này là khá rõ ràng: Trong các phần công nghiệp của thế giới, 
chúng ta tiêu thụ hơn mười lần sự đóng góp của chúng ta đối với 
những nguồn tài nguyên của thế giới, thông thường chúng ta không 
chú ý đến chi phí không thể tính được đối với tắt cả sự sống trên 
hành tinh này. Dù không chịu hoàn toàn trách nhiệm cá nhân đối với 
một hệ thống toàn cầu đã được xây dựng qua nhiều thế kỷ, chúng ta 
cần phải tập hợp sự can đảm để rà soát những đóng góp chung của 
chúng ta với một hệ thống khuyến khích khai thác và tán nhỏ xã hội, 
và đã làm trầm trọng thêm sự bắt bình đẳng và sự tàn phá - thường 
ngoài tầm nhìn, ở phía bên kia của thế giới. 


Ba độc tố của hận thù, tham lam và mê muội có vài phạm vi hiện diện 
trong mỗi con người, nhưng những hệ thống văn hóa hoặc khuyến 
khích hoặc ngăn cản những đặc điểm này. Văn hóa tiêu dùng toàn 
cầu ngày nay nuôi dưỡng ba độc tố cả về mức độ cá nhân và xã hội. 
Tại thời điểm này, $450 tỷ là chỉ tiêu hàng năm cho quảng cáo trên 
toàn thế giới, với mục đích thuyết phục trẻ em 3 tuổi rằng chúng cần 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil78 


những thứ mà chúng không hề biết nó có - như Coca-cola và 
Rambos nhựa với súng máy. Trước sự gia tăng bảo vệ quyền lợi của 
người tiêu dùng, các văn hóa đã sống trong loại hình tham lam này 
hầu như không tổn tại. Như vậy chúng ta không thể kết luận rằng các 
sự tham lam và chủ nghĩa duy vật của con người được đặt bẫy trong 
hệ thống kinh tế toàn cầu là một sản phẩm tắt yếu của bản chất con 
người. Thay vào đó, chúng ta cần phải nhận ra rằng hầu như không 
thể phát hiện ra bản chất Phật của chúng ta trong một nền văn hóa 
tiêu thụ toàn cầu và sự tán nhỏ xã hội. 


Phật giáo có thể giúp chúng ta trong tình hình khó khăn này bằng 
cách khuyến khích chúng ta phải từ bi và bất bạo động với chính 
mình cũng như những người khác. Nhiều người trong chúng ta tránh 
né một sự khảo sát trung thực đối với cuộc sống của mình vì sợ để lộ 
sự đóng góp của mình với các vấn đề toàn cầu. Tuy nhiên, một khi 
chúng ta nhận ra rằng nó là nền kinh tế toàn cầu phức tạp, đó là tạo 
ra một xã hội rời rạc, thiếu thốn về tâm lý và các sự cố môi trường, 
Phật giáo có thể giúp chúng ta tập trung vào hệ thống và cấu trúc 
bạo lực của nó, thay vì lên án bản thân hoặc các cá nhân khác trong 
hệ thống đó. Những lời dạy có thể khuyến khích một sự hiểu biết đối 
với nhiều cách phức tạp mà chúng ta ảnh hưởng người khác và môi 
trường của chúng ta, và khuyến khích sự cảm thông và sự xác định 
sâu sắc về cuộc sống. Chỉ bằng cách nhìn nhận phương cách mà 
chúng ta là tất cả phần của hệ thống này chúng ta có thể tích cực 
làm việc với nhau để tháo gỡ từ những mô hình phủ nhận đời sống 
này. 


Phật giáo, trong cách tiếp cận toàn diện của nó, có thể giúp chúng ta 
nhìn thấy các triệu chứng khác nhau có sự liên đới cùng nhau; 
những cuộc khủng hoảng nào đó đối diện với chúng ta là hệ thống và 
bắt nguồn từ những nhu cầu kinh tế. Hiểu biết về vô số các sự liên 
hệ giữa các vấn đề có thể ngăn ngừa chúng ta từ sự lãng phí những 
nỗ lực của mình về các triệu chứng của các cuộc khủng hoảng, đúng 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil79 


hơn sự tập trung vào nguyên nhân cơ bản của chúng. Dưới bề mặt, 
ngay cả những vấn đề dường như không có liên quan như bạo lực 
dân tộc, ô nhiễm không khí và nước, gia đình tan vỡ, và sự tan rã 
văn hóa quyện chặt với nhau. Một cách tâm lý, chẳng hạn một sự di 
chuyển trong nhận thức của chúng ta về bản chất của các vấn đề 
đang nâng lên một các sâu sắc: trong tình trạng đối mặt với một 
chuỗi bắt tận của các vấn đề dường như không liên quan có thể là áp 
lực, nhưng việc tìm kiếm các điểm mà tại đó chúng hội tụ có thể 
khiến cho chiến lược của chúng ta giải quyết chúng được tập trung 
và có hiệu quả. Tiếp đó nó chỉ cần một câu hỏi về việc kéo ra những 
chuỗi quyền lợi để tác động đến toàn bộ cơ cấu, thay vì phải đối phó 
với vấn đề một cách cá nhân. 


Bước lui từ nền kinh tế toàn cầu 


Ở mức độ cấu trúc, vấn đề nền tảng là quy mô. Phạm vi ngày càng 
mở rộng và quy mô của nền kinh tế toàn cầu làm mờ nhạt tầm quan 
trọng đối với hành động của chúng ta: Kết quả, những cánh tay của 
chúng ta đã được kéo quá dài và chúng ta không còn nhìn thấy 
những bàn tay của mình đang làm. Tình trạng của chúng ta do đó 
trầm trọng thêm và tăng thêm sự vô minh của mình, cản trở chúng ta 
bằng hành động thoát khỏi lòng từ bi và trí tuệ. Trong các cộng đồng 
nhỏ hơn, mọi người có thể nhìn thấy những ảnh hưởng của hành 
động mình và chịu trách nhiệm đối với chúng. Cấu trúc quy mô nhỏ 
hơn cũng hạn chế giá trị quyền lực được giao cho một cá nhân. Một 
sự khác biệt như thế nào giữa nhà lãnh đạo của một tiểu bang trong 
quốc gia lớn và với một thị trấn nhỏ có quyền lực đó: kẻ có quyền 
năng đối với hàng triệu người vô danh mà những người ở đây chưa 
bao giờ có bắt kỳ sự tiếp xúc thực tế; những kết hợp khác, như công 
việc của vài nghìn người, và là một phần tham gia tích cực của cộng 
đồng. Quy mô của nhà nước-quốc gia hiện đại đã trở nên quá lớn 
mà các nhà lãnh đạo không có khả năng hành động theo các nguyên 
tắc tùy thuộc lẫn nhau, ngay cả khi họ muốn. Thay vào đó những 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil80 


quyết định được thực hiện theo nguyên tắc kinh tế trừu tượng-với 
danh xưng tiến bộ' - thường không quan tâm đến sự liên quan đối 
với các thành viên cá nhân của xã hội và với phần còn lại của thế 
giới sinh động. 


Trong nhiều cơ cấu chính trị và kinh tế phân quyền, rất khó để bỏ 
qua các định luật của vô thường và tương duyên. Trong tình trạng cá 
nhân chịu trách nhiệm đối với cộng đồng có nghĩa là liên tục điều 
chỉnh với việc thay đổi động lực xã hội và môi trường của chính nó. 
Từ khi những hệ quả của bất kỳ hành động nào đó là rõ ràng ở một 
cộng đồng nhỏ hơn, sự giải quyết hầu hết là được hướng dẫn bởi trí 
tuệ và từ bi. Nghe có khó khăn, sự lựa chọn của chúng ta như những 
Phật tử có vẻ rõ ràng: chúng ta cần giúp xã hội di chuyển theo hướng 
tái xây dựng cấu trúc kinh tế và xã hội ở quy mô nhỏ hơn mà có thể 
tạo nên một cuộc sống dựa trên khái niệm của Phật giáo về sự vô 
thường và tùy thuộc lẫn nhau. Nhớ rằng việc hữu ích này tiếp tục 
cuộc cạnh tranh đối với toàn cầu hóa tăng lên và quy mô lớn hơn thì 
khó khăn nhiều hơn. Trong thực tế, nền kinh tế toàn cầu đại diện cho 
một giắc mơ không thể đạt, vì nó là sự tiêu diệt đa dạng khi đời sống 
vốn tùy thuộc. 


Một khía cạnh quan trọng của việc di chuyển nhắm vào các thể chế 
với quy mô nhỏ hơn là tái khẳng định một sự ý thức về nơi chốn. Mỗi 
cộng đồng là duy nhất trong môi trường của nó, con người của nó, 
văn hóa của nó. Quy mô của con người giảm thiểu sự cần thiết của 
pháp luật cứng nhắc và thừa nhận sự giải quyết có nhiều uyễn 
chuyển linh động; nó nâng cao hành động phù hợp với quy luật tự 
nhiên, dựa vào nhu cầu của bối cảnh cụ thể. Khi các cá nhân hạn 
chế lòng thương, thói quan liêu tồn tại và thị trường biến động, họ 
cảm thấy thụ động và bắt lực; nhiều kết cấu phân quyền cung cấp 
cho cá nhân với quyền lực để đối phó với từng tình huống duy nhất. 


Mặc dù nhiều sự lợi ích thuộc về môi trường, xã hội và thậm chí cả 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil8I1 


đạo đức mà nền kinh tế phân cấp có thể cung cấp, một cách mù 
quáng, các chính phủ thúc đẩy hoàn toàn điều ngược lại: sự tập 
trung quyền lực ð ạt trên quy mô toàn cầu. Kể từ khi sự tập quyền 
lực kinh tế trung ương được thúc đầy trong danh xưng của tính chất 
"hiệp nhất" và "tùy thuộc", một trong những bước đầu tiên chúng ta 
cần phải thể hiện vai trò Phật tử là để giáo dục bản thân và những 
người khác về đầu óc mơ hồ gây ra những sự nhằm lẫn. Bằng việc 
thúc đẩy thảo luận và chia sẻ thông tin, chúng ta có thể loại bỏ các 
phần lớp của sự thiếu hiểu biết đã vô tình dẫn dắt chúng ta hỗ trợ 
một hệ thống của tham lam và bạo lực trong khi chúng ta đang nỗ lực 
sống với chính mình để làm điều ngược lại. Một khi chúng ta tỉnh táo 
hơn, chúng ta có thể tham gia với người khác để áp lực chính phủ 
cho những thay đổi chính sách. 


Kể từ khi nền kinh tế toàn cầu được thúc đẩy bởi các tổ chức xuyên 
quốc gia mà bây giờ có thể chế ngự bắt kỳ chính quyền nào đó, 
những thay đổi chính sách khẩn cắp nhất được cần thiết là ở cấp 
quốc tế. Về lý thuyết, những gì được yêu cầu là khá đơn giản: các 
chính phủ đã phê chuẩn điều ước quốc tế như thương mại tự do' 
những hiệp ước như Uruguay Round của GATT cần phải ngồi xuống 
xung quanh cùng một bàn lần nữa. Lần này thay vì hoạt động trong 
bí mật -với các tập đoàn xuyên quốc gia ở bên cạnh- họ nên thực thi 
để đại diện cho lợi ích của đa số. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu có 
nhiều sự hiểu biết hơn ở tiếng nói cơ sở, sự nhận biết dẫn đến áp 
lực thực sự đối với các nhà hoạch định chính sách. 


Việc gây sức ép cho sự thay đổi chính sách có thể dường như là một 
nhiệm vụ khó khăn. Nhiều người ngày nay đã từ bỏ bất kỳ hy vọng 
về sự thay đổi chính trị có ý nghĩa, họ nghĩ rằng chúng ta không còn 
có bắt cứ đòn bẩy nào đối với các nhà lãnh đạo chính trị của mình. 
Nhưng điều quan trọng là phải nhớ rằng trong sự dài hạn, việc tuân 
thủ giáo điều mù quáng đã lỗi thời đối với lợi ích thương mại tự do, 
không có ai, ngay cả những nhà lãnh đạo chính trị và các tập đoàn 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil82 


CEO ngày hôm nay đang thúc đẩy nó. Trong số các tác dụng khác 
của nó, toàn cầu hoá đang bị xói mòn cơ sở thuế và quyền lực của 
liên bang quốc gia-và điều đó có nghĩa rằng ngân sách và sự ảnh 
hưởng của các quan chức dân cử. Nó cũng đang đe dọa đến an ninh 
việc làm của cá nhân, ngay cả ở cấp cao nhất của thế giới doanh 
nghiệp 


Thật là phân khích để nhận ra rằng ngay cả những thay đổi nhỏ nhất 
trong chính sách theo hướng giảm bớt sự di chuyển hoạt động kinh 
tế đa dạng và mấu chốt ở cấp địa phương và quốc gia sẽ gặt hái 
những thành quả trong hệ thống lớn. Khả năng dời chuyền lợi nhuận, 
chi phí điều hành và vốn đầu tư giữa các hoạt động trải rộng đã đóng 
một vai trò chìa khóa quan trọng trong sự phát triển của các tập đoàn 
xuyên quốc gia mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngày nay, vốn đầu tư 
được kiểm soát bởi các doanh nghiệp này, và sự dễ dàng với nó là 
có thể được chuyển giao trên toàn thế giới, cho phép các công ty giữ 
chủ quyền quốc gia làm con tin - đơn giản bằng sự đe dọa để rời bỏ 
và giữ công việc của họ với chúng nếu các chính phủ cố gắng để 
điều chỉnh hoặc hạn chế các hoạt động của họ. Những quy định đã 
hạn chế sự lưu động tự do của vốn đầu tư sẽ giúp làm giảm lợi thế 
mà các tập đoàn lớn có thêm tập đoàn nhỏ hơn, thêm nhiều doanh 
nghiệp địa phương, và sẽ khiến cho các công ty có trách nhiệm hơn 
với những nơi mà họ hoạt động 


Các bước để phân cấp phát triển năng lượng cũng sẽ có lợi vô 
cùng.Trên khắp thế giới, sự cài đặt quyền lực với quy mô lớn thì chịu 
trợ cắp một cách nặng nề. Loại bỏ dần nhiều tỷ đô la đầu tư trong khi 
cung cấp sự hỗ trợ thực sự cho nguồn cung ứng năng lượng đối mới 
sẵn có ở địa phương sẽ tạo kết quả mức độ ô nhiễm thấp hơn, giảm 
áp lực trên những vùng hoang dã và đại dương, và phụ thuộc ít hơn 
vào suy giảm nguồn cung cấp dầu mỏ và các công nghệ hạt nhân 
nguy hiểm. Nó cũng sẽ giúp giữ tiền từ sự Trò rỉ ra khỏi nền kinh tế 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil83 


địa phương. 


Trong các nước công nghiệp ít đặc biệt, các đập nước lớn, nhà máy 
nhiên liệu hóa thạch, và các cơ sở hạ tầng với nguồn lực quy mô lớn 
khác đang hướng tới các nhu cầu của các khu vực đô thị và sản xuất 
định hướng xuất khẩu.Thay vì hướng tới một cơ sở hạ tầng nguồn 
lực tái tạo phân chia, di chuyển sự hỗ trợ sẽ giúp ngăn chặn xu 
hướng đô thị bằng sự củng cố các thôn làng và thị trấn nhỏ. Từ khi 
nguồn lực hạ tầng ở miền Nam chưa được phát triển lắm, có một khả 
năng thực tế rằng điều này có thể được thực hiện trong tương lai gần 
nếu có đủ áp lực từ hoạt động vận động hành lang với các ngân 
hàng phía Bắc và cơ quan tài trợ. 


Một sự thay đổi song song trong các luật quy định cũng có thể cung 
cấp lợi ích đáng kể. Trong hầu hết các quốc gia, ví dụ, quy định về 
thuế hiện đang có sự đối xử phân biệt với các doanh nghiệp nhỏ. 
Sản xuất quy mô nhỏ thường là nhiều lao động, và thuế nặng đối với 
lao động được thu thông qua thuế thu nhập, thuế an sinh xã hội, thuế 
giá trị gia tăng, thuế tiền lương v.v... Trong khi đó, giảm thuế (khấu 
hao tăng tốc, trợ cấp đầu tư và tín dụng thuế, vv) được dành vốn và 
công nghệ năng lượng tập trung được sử dụng bởi các nhà sản xuất 
của tập đoàn lớn. Chính sách tài chính nhằm đảo ngược những sự 
thiên vị này trong hệ thống thuế sẽ không chỉ giúp cho nền kinh tế địa 
phương, nhưng sẽ tạo ra thêm nhiều việc làm bằng cách ủng hộ mọi 
người thay vì đối với các máy móc. 


Cho đến nay, chính quyền của mỗi quốc gia đã chắp nhận các chính 
sách thương mại tự do với niềm tin rằng tự do hóa và mở cửa toàn 
cầu hóa kinh tế sẽ chữa trị nền kinh tế ốm yếu của họ. Tuy nhiên, từ 
những chính sách này, thực tế, làm xói mòn cơ sở thuế, phá hủy vô 
số doanh nghiệp, và dẫn đến tình trạng thất nghiệp lan rộng, các nhà 
hoạch định chính sách sẽ sớm bị thúc đẩy phải đánh thức các tác 
động thực sự của toàn cầu hóa, và định giá lại các lý thuyết thương 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil84 


mại tự do. Sự thay đổi chính sách như đã nêu ở trên hầu như qua 
đêm sẽ thay đổi kinh tế theo hướng công ăn việc làm đầy đủ hơn và 
thị trường thật sự tự do, trong đó mạnh mẽ hơn là các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa có cơ hội để cạnh tranh. Nó cũng sẽ cho phép chính 
quyền địa phương và quốc gia tạo ra các loại thuế mà họ yêu cầu để 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình cho xã hội. 


Nội địa hóa: Hướng về một nền kinh tế học Phật giáo 


Ngay cả bây giờ, ngoài sự giúp đỡ từ chính phủ và ngành công 
nghiệp với một hướng mới trong chính sách sẽ cung cấp, mọi người 
đang bắt đầu thay đổi nền kinh tế từ dưới lên hướng về cơ cấu quy 
mô con người phù hợp với quan điểm của Phật giáo hơn.Tiến trình 
nội địa hoá đã bắt đầu một cách tự nhiên, trong vô số các cộng đồng 
trên khắp thế giới. Bởi vì kinh tế nội địa có nghĩa là một thích ứng với 
sự đa dạng văn hóa và sinh học, không có một “bản thiết kế” sẽ là 
thích hợp ở khắp mọi nơi. Phạm vi về các khả năng cho các nỗ lực ở 
cơ sở địa phương thì đa dạng giống như các địa điểm mà chúng diễn 
ra.Trong nhiều thị trắn, ví dụ, các ngân hàng cộng đồng và vốn vay 
đã được thiết lập, do đó sự tăng vốn sẵn sàng cho các cư dân địa 
phương và các doanh nghiệp, và cho phép mọi người đầu tư vào các 
nước láng giềng và cộng đồng của họ, hơn là trong một nền kinh tế 
toàn cầu nặc danh. 


Trong các cộng đồng khác, chiến dịch 'mua-địa phương” đang giúp 
đỡ các doanh nghiệp sở hữu tại địa phương tồn tại ngay cả khi đọ 
sức với đối thủ cạnh tranh của công ty được hỗ trợ nặng ký. Những 
chiến dịch này không chỉ giúp giữ tiền rò rỉ ra ngoài của nền kinh tế 
địa phương, nhưng cũng giúp giáo dục mọi người về các chỉ phí ân- 
với công việc của chính mình, với cộng đồng và môi trường - trong 
việc mua các sản phẩm rẻ hơn nhưng sản phẩm được sản xuất ở 
nơi xa hơn.Trong một số cộng đồng, Local Exchange và Trading 
System (LETS) đã được thành lập như là một tổ chức, hệ thống đổi 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil8ã 


hàng quy mô lớn. Vì vậy, ngay cả những người có ít hoặc không có 
tiền thực tế' có thể tham gia và hưởng lợi từ nền kinh tế địa phương. 
Hệ thống LETS đặc biệt có lợi trong các lĩnh vực với tỷ lệ thắt nghiệp 
cao. Chính quyền thành phố Birmingham, Anh quốc - nơi mà tỷ lệ 
thất nghiệp dao động ở mức 20% - thành phố này có một công ty tài 
trợ của kế hoạch LETS với sự thành công cao. Những sáng kiến này 
có những lợi ích tâm lý đó là đặt tầm quan trọng bằng những lợi ích 
kinh tế: phần lớn mọi người đơn thuần bị 'thất nghiệp' một lần và do 
đó "vô dụng" đang trở nên có giá trị cho các kỹ năng và kiến thức của 
họ. 


Một trong những nỗ lực cơ bản kích thích nhát là Cộng Đồng Hỗ Trợ 
Nông nghiệp (CSA) chuyển động, trong đó người tiêu dùng ở các thị 
trấn và thành phố trực thuộc Trung ương liên kết trực tiếp với một 
nông dân gần đó. Trong một số trường hợp, người tiêu dùng mua 
nông sản với toàn bộ một vụ mùa trước khi thu hoạch, chia sẻ rủi ro 
với người nông dân.Với những công ty khác, cỗ phần thu hoạch 
được mua vào hàng tháng hoặc ba tháng một lần. Người tiêu dùng 
thường có cơ hội đến thăm nông trại nơi mà thức ăn của họ được 
sinh trưởng, và trong một số trường hợp sự giúp đỡ của họ đối với 
trang trại được hoan nghênh. Trong khi những nông trại nhỏ liên quan 
đến hệ thống công nghiệp tiếp tục thất bại mỗi năm với một tốc độ 
đáng báo động, Các công ty CSA đang trợ cấp cho các trang trại đa 
dạng với quy mô nhỏ để phát triển mạnh số lượng. Các công ty CSA 
đã lan truyền nhanh chóng khắp châu Âu, Bắc Mỹ, Úc và Nhật Bản. 
Tại Mỹ, số lượng của công ty CSA đã tăng chỉ từ hai năm 1986 lên 
đến 200 công ty vào năm 1992, và gần 1.000 ngày hôm nay. 


Những điều này và vô số sáng kiến khác trên khắp thế giới là một sự 
phản ánh của sự nhận thức đang phát triển, một sự nhận thức rằng 
đó là hợp lý để tùy thuộc vào các những láng giềng của chúng ta và 
trên thế giới sống động xung quanh chúng ta hơn là phụ thuộc vào 
một hệ thống kinh tế toàn cầu được xây dựng của công nghệ và các 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil86 


tổ chức doanh nghiệp. Là Phật tử phải đối mặt với thực tế này, chúng 
ta có chút lựa chọn để mà tham gia. Phật giáo cung cắp cho chúng ta 
cả mệnh lệnh quy ước và các công cụ thực tiễn để thách thức các 
cấu trúc kinh tế đang tạo nên và duy trì sự đau khổ trên toàn thế giới. 
Chúng ta không thể xác nhận là Phật tử đồng thời hỗ trợ cấu trúc 
như vậy, rõ ràng trái với giáo lý của Đức Phật, trái ngược với chính 
cuộc sống. 


Những thay đổi kinh tế và cấu trúc cần thiết chắc chắn cũng sẽ đòi 
hỏi sự chuyển đổi ở cấp độ cá nhân. Trong phần này liên quan đến 
việc khám phá lại những lợi ích tâm lý sâu xa - niềm vui-sự hòa nhập 
trong cộng đồng. Một sự thay đổi cơ bản khác bao gồm việc tái 
hướng dẫn một sự nhận thức về việc kết nối với nơi mà chúng ta 
đang sống. Toàn cầu hóa của nền văn hóa và thông tin đã dẫn đến 
một lối sống trong đó gần như được đối xử bằng sự khinh thường. 
Chúng ta nhận được tin tức từ Trung Quốc nhưng không phải là 
cánh cửa tiếp theo, và ở sự va chạm của một nút truyền hình, chúng 
ta đã xem tất cả các động vật hoang dã của châu Phi. Kết quả là, môi 
trường trực tiếp xung quanh của chúng ta có vẻ buồn tẻ và nhàm 
chán bởi sự so sánh. Một sự nhận thức về nơi chốn có nghĩa là giúp 
đỡ chính chúng ta và con cái của chúng ta để thấy môi trường sống 
xung quanh chúng ta: kết nối lại với các nguồn thực phẩm của chúng 
ta - có lẽ thậm chí còn phát triển một số đặc trưng riêng của chúng 
ta- nghiên cứu để nhận ra chu kỳ của các mùa, các đặc điểm của hệ 
thực vật và động vật.Như Đức Phật đã dạy, sự giác ngộ tinh thần bắt 
nguồn từ việc ý thức sự liên hệ với những người khác và với thiên 
nhiên. Điều này đòi hỏi chúng ta nhìn thấy thế giới bên trong chúng 
ta, với nhiều kinh nghiệm hiểu biết về sự tương duyên vĩ đại trong 
mạng lưới của của đời sống-mà chính chúng ta là một trong các sợi 
dây kết nối đó. Bằng cách này chúng ta 'kinh nghiệm' giáo lý vô 
thường và duyên hợp, các nguyên tắc thúc đây chúng ta tương tác 
với người khác và với thiên nhiên một cách khôn ngoan, từ bi và 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l87 


nhẫn nại. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil88 


Đạo Phật và Môi Trường 
Thích nữ Tịnh Quang 


Hai nghìn năm trước, nhân loại không có kinh nghiệm với sự đe doạ 
nghiêm trọng thực sự đối với sự sống còn của mình. Khi bước vào 
thiên niên kỷ này, chúng ta có một sự khủng hoảng ngày càng tệ hơn 
về môi trường của trái đất, và điều này đã làm dấy lên một sự đe doạ 
thực sự đối với sự tồn tại của con người trên quy mô toàn cầu. Hệ 
sinh thái của trái đất có cơ nguy cơ thoái hóa nếu sự suy thoái của 
môi trường sẽ không được lùi lại. Sự suy thoái của trái đất sẽ để lại 
hệ sinh thái của nó trong tình trạng mắt thăng bằng này và sẽ khiến 
trái đất không thể thích hợp cho sự sống con người tồn tại. Vấn đề 
môi trường tiếp tục nới rộng qui mô thông qua các vấn đề như ô 
nhiễm biển, hiệu ứng nhà kính và sự tàn phá các khu rừng với mức 
độ lớn do nền văn minh vật chất đã được thúc đây xuyên qua những 
tiến bộ trong khoa học và công nghệ. Nếu không dừng: lại được sự 
ảnh hưởng của chu kỳ phá hoại này, thì con người cần phải xét lại 
cách sống của mình và những giá trị đạo đức liên quan đến việc sống 
với môi trường thiên nhiên (Damien 2008). 


Vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với sức 
khỏe của chúng ta xuyên qua sự biến đổi về khí hậu và trái đất ngày 
càng nóng dần lên; sự kiện này đã tác động đến ý thức bảo vệ môi 
trường nâng lên toàn cầu. Tuy nhiên, điều này là một trong những 
giới luật cơ bản được đặt ra bởi Đức Phật khoảng hơn hai mươi lăm 
thế kỷ trước cho Phật tử thực hành, đạo Phật đã tồn tại hàng nghìn 
năm, những Sơn lâm tự được thành lập trong các khu rừng và đồi núi 
đã chứng tỏ rằng cuộc sống hài hòa với thiên nhiên của đạo Phật. 
(Barua &Basilio 2009). 


Với quan điểm rằng đạo Phật đại diện cho con đường từ bị, vị khai 
sáng đạo Phật là bao hàm tổng thể của lòng từ bi đó, vì vậy ngài 
được nhìn một cách tôn kính như là một bậc bảo hộ cho tắt cả chúng 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil89 


sinh với tắm lòng từ bi. Những lời dạy của Đức Phật cho các môn đồ 
được nhắn mạnh vào việc thực thi lòng yêu thương, tránh làm thương 
tổn đến bất kỳ hình thái nào của sự sống trên trái đất. Theo học 
thuyết này, việc bảo hộ tất cả các dạng hình thái của sự sống không 
những tốt đẹp đối với phúc lợi của con người mà còn bảo hộ cho các 
loài động vật và thực vật khác. Do vậy triết học Phật giáo quan niệm 
rằng tất cả dạng sống trong vũ trụ là các thực thể bình đẳng trong tự 
nhiên, và sự sống cuả tất cả con người, động vật và thực vật trong 
thế giới này đều có sự quan hệ với nhau, phụ thuộc vào nhau và phát 
triển tương quan với nhau (Sahni, 2008). 


Sự Tương Quan giữa Đạo Phật và Môi Trường 


Với mục đích khảo cứu phương pháp mà đạo Phật và sự bảo vệ môi 
trường có sự liên đới lẫn nhau, điều này rất cần thiết để quan tâm đến 
khái niệm tất yếu đầu tiên trong học thuyết đạo Phật. Theo đạo Phật, 
vấn đề môi trường thì không thể lãng tránh được. Triết lý Sơ khởi và 
Phát triển của đạo Phật đều quan tâm đến môi trường mà chúng ta 
đang sống, hoặc các hiện tượng tự nhiên mà chúng ta kinh nghiệm, 
như vô thường, khổ , không và vô ngã, và những hình thái không thể 
biết được về trạng thái biến chuyển của thiên nhiên. (Yamamoto & 
Kuwarhaha, 2009). 


Đạo Phật nhìn nhận thiên nhiên như là nền tảng cho sự sống xuyên 
qua quan điểm tích cực. Thí dụ, khái niệm về tính Bất nhị của đạo 
Phật về đời sống và môi trường cùng phát sinh trong sự tùy thuộc là 
thường được đề cập đến trong Giáo pháp. Khái niệm này cho rằng sự 
sống và môi trường của chính nó thì ở trong bản chất hai hiện tượng 
khác biệt, nhưng chúng nó vốn là bát nhị (không tách rời nhau) trong 
ý nghĩa căn bản. Các tư tưởng Phật học nền tảng khác được biết như 
là lý Duyên sinh, trong đó cho rằng không có sự vật nào tồn tại và vận 
hành một cách độc lập, mà là mỗi một thực thể tồn tại vì sự tương 
quan mà nó có với những cái khác trong môi trường, hoặc những 
điều kiện liên hệ đến các thể thức khác ở trong trái đất. Về cơ bản, từ 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil90 


khái niệm này đạo Phật mang lại những giá trị quí báu đối với môi 
trường, cũng như quan điểm của đạo Phật cho phép việc nghiên cứu 
môi trường và thiên nhiên nói chung như là thành phần thiết yếu của 
một hệ thống cân bằng sự phức tạp và rắc rối. Hơn nữa, vì tình trạng 
phá hoại môi sinh có quan hệ với sự tàn phá của con người, bằng 
học thuyết Bất nhị của sự sống và môi trường của chính nó, sự ngăn 
chặn việc tàn phá môi trường trở nên căn bản (Yamamoto & 
Kuwahara, 2009). 


Học thuyết Duy thức trong đạo Phật Đại thừa cho thấy rằng tám thức 
tâm trong lĩnh vực tâm thức của con người có quan hệ cùng với thế 
giới vật lý như sông ngòi, núi rừng và đất đai, do đó sự tàn phá môi 
trường chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm thức sâu sắc của con 
người, nên đạo Phật chỉ ra mối quan hệ đa dạng ngoài ý thức tồn tại 
của con người và môi trường xung quanh con người. vì vậy theo đức 
tin của người Phật tử, những thách thức về môi trường sẽ gây ra đau 
khổ cùng với sự ô nhiễm môi sinh và sự suy thoái được thực hiện bởi 
bất kỳ tình trạng trực tiếp hay gián tiếp sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại 
của mọi loài hoặc những hình thái của sự sống trên thế giới. vì tác 
động đến sự sống, điều quan trọng để loại bỏ tai họa đối với sự hủy 
diệt môi trường là xuyên qua học thuyết về việc thực tập hạnh Bồ tát 
để liễu đạt phương pháp (shahni, 2008). 


Hiện nay sự khát khao đối với vật chất của con người có thể được 
cho là một điều kiện cần thiết để duy trì và phát triển hệ thống Xã hội 
Kinh tế trong xã hội, vì vậy những thách thức môi trường không chỉ là 
sự thể hiện của cái xấu hoặc những sự tham muốn tiêu cực và tham 
đắm, tuy nhiên chúng nó được xem như là nguyên nhân và biểu hiện 
của việc tăng trưởng sự tham đắm tiêu cực, vì vậy điều cần thiết cho 
việc thực hành lý thuyết của đạo Phật là để vượt qua những tham 
đắm tiêu cực này và làm thay đổi hệ thống Xã hội kinh tế. Triết học 
hay tư tưởng hiện tại của đạo Phật là việc xuất hiện của vấn đề môi 
trường và hiện tượng thiên nhiên ấy thì không thể tránh được. Tuy 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil91 


nhiên, mục tiêu của đạo Phật là để vượt qua những thách thức này 
như đã diễn tả ở trên (Barua & Basilio 2009). 


Phương Pháp để Vượt Qua Những Thách Thức Môi trường của 
Phật Giáo 


Sự thay đổi xã hôi có thể thúc đây con người quản chế những thách 
thức thuộc về môi trường, hoặc đối phó với những hiện tượng tự 
nhiên mà đạo Phật đã đưa ra những yêu cầu, dù rằng nó không phải 
là một cuộc cách mạng toàn diện, nhưng đúng hơn nó phải là sự thay 
đổi nhịp nhàng có hệ thống vững chắc. Sự thay đổi mà đạo Phật cung 
cấp tương tự như câu nói nỗi tiếng của một nhà sư bình dân tại Ấn 
Độ và được biết đến như Mahatma Gadhi, ông ta phát biểu rằng: 
“Những cuộc di chuyển tốt ngay nơi bước chân (chậm chạp) của con 
ốc sên.” Điều này gợi ý rằng thành quả của một cuộc cách mạng xã 
hội với sự quan hệ đến những thách thức môi trường khởi động từ 
một người, rồi với nhiều người để bắt đầu cho việc chấp nhận vấn đề 
môi trường xuyên qua sự cân nhắc của các cá nhân đó, sự giáo dục 
chính là tối ưu. Quan điểm của đạo Phật cho rằng giáo dục là công 
cụ/tài nguyên duy nhất có thể cung cấp động lực cho nhận thức này 
khi vấn đề môi trường bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp vào đời sống 
chúng ta như những trở ngại thuộc về của mỗi cá nhân (Sweare, 
2005). 


Vì vậy, điều quan trọng là giúp mọi người đạt được sự hiểu biết và 
nhân thức sâu hơn về những thách thức môi trường. Từ quan điểm 
đạo Phật, ý thức sự xuất hiện của hiện tượng thiên nhiên là phù hợp 
với học thuyết của giáo lý Tương tức-mọi vật trong thế giới này đều 
liên kết với nhau, vì vậy nguyên lý cơ bản để ổn định thế giới của 
chúng ta chủ yếu quan hệ đến sự cộng sinh với đa sinh học trong tự 
nhiên. Hơn nữa, giáo lý của đạo Phật có quan niệm rằng khi chúng ta 
có ý thức và hiểu biết về tự nhiên và những nguyên nhân của vấn đề 
môi trường, chúng ta sẽ đánh giá lại lối sống hiện tại của mình trong 
khi nuôi dưỡng những nền móng của giá trị và đạo đức, vì lý do đó 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil92 


đạo Phật yêu cầu chúng ta có trách nhiệm đối với thiên nhiên cũng 
như với các thế hệ tương lai khác. Cuối cùng, điểm mắu chốt để giảm 
thiểu những thách thức môi trường bằng sự kết hợp với giáo dục của 
đạo Phật, như thế đảm bảo rằng mỗi người chịu trách nhiệm cá nhân 
của mình với mục tiêu hiểu biết vấn đề và là một phần của giải pháp. 
Ngoài ra thông điệp của Đức Phật dành cho mọi người và xã hội nói 
chung sẽ giúp họ hướng dẫn đời sống của mình trong một phương 
cách tương tự (Damien, 2008). 


References 

Barua, M., & Basilio, A. (2009). Buddhist Approach to Protect the Environment in 
Perspective of Green Buddhism. Retrieved from 
http://mingkok.buddhistdoor.com/en/news/d/2471 

Damien, K. (2003). The Nature of Buddhist Ethics, New York, St. Martins Press. 
Sahni, P. (2008). Environmental Ethics in Buddhism: A Virtues Approach, Routledge 
Publishing. 

Swearer, D. (2005). An Assesment of Buddhist Eco-Philosophy, Retrieved from 
http:/Awww.hds.harvard.edu/cswr/resources/print/dongguk/swearer.pdf 

Yamamoto, S., & Kuwahara, V. (2009). Symbiosis with the Global Environmernt: 
Buddhist Perspective of Environmenital Educafion. The Journal of Oriental Studies, vol. 
8, pp 440-465. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil93 


Đạo Phật và Nữ Giới Mỹ 
Kate Dugan 


Từ khi Phật giáo vươn đến biên thùy Hoa Kỳ trong thế kỷ XIX, nữ giới 
đã là một phần của sự truyền đạt Phật Pháp như sinh viên, người 
dân, giáo viên, nữ tu, các học giả, nghệ sĩ và các nhà hoạt động. Nữ 
giới từ một lực lượng lớn của nhiều sắc tộc và các ngành nghề tiếp 
tục định hướng cho bộ mặt của Phật giáo tại Hoa kỳ - như những phụ 
nữ đã gặp được Phật pháp trong Phong trào phụ nữ vào những năm 
1960 cho đến những phụ nữ có chức sắc sáng lập nhiều ngôi chùa 
cho cộng đồng nhập cư, nữ giới trẻ xử dụng Phật giáo và nghệ thuật 
như một công cụ thay đổi thế giới, và nữ giới tạo ra một không gian 
Phật giáo trong các trường cao đẳng và đại học... Rita Gross-một học 
giả Phật giáo cẩn thận ghi nhận rằng những kinh nghiệm của nữ giới 
Phật giáo tại Hoa kỳ thì quy mô và đa dạng.[1] 


Luợc Sử: Nữ Giới Phật Giáo tại Hoa Kỳ 


Học giả Phật giáo Richard Seager tuyên bố rằng kể từ khi sự hưởng 
ứng Phật giáo của người Mỹ tăng vọt trong những năm 1960 đã được 
nhìn nhận là sự đột biến về sự tham dự vào Phật giáo giữa những 
người Mỹ, các cộng đồng Phật giáo khắp đất nước đã được thúc đây 
phải đấu tranh bằng mọi cách để trở thành là một phần của Hoa Kỳ. 
Cuộc đấu tranh đó đã đến bằng những nghi vấn về vai trò của phụ nữ 
trong Phật giáo.[2] Lịch sử của Phật giáo đã bị thống trị bởi các cấu 
trúc gia trưởng và sự điều động sắc lệnh và chủ trì lễ nghi của nam 
giới. Tuy nhiên, Rita Gross cho rằng phụ nữ Hoa Kỳ bắt đầu thực 
hành Phật giáo trong thập niên 1960 và thập niên 70 bởi vì "các giáo 
lý căn bản [của Phật giáo] là không phân biệt giới tính và bình đẳng 
giới tính, và nhiều người đã tìm thấy việc thực hành thiền định không 
chỉ là không phân biệt giới tính, nhưng nó giải phóng hoàn toàn giới 
tính. Đối với phong trào nữ quyền, Phật giáo và chủ nghĩa nữ quyền 
dường như là đồng minh.” [3] Khi Phật giáo bắt rễ tại Hoa Kỳ, nữ giới 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l94 


bắt đầu nhận ra rằng “những sự nghiên cứu sâu hơn vào các văn bản 
truyền thống đã để lộ những tư tưởng ác cảm đối với nữ giới cũng 
như xu hướng mạnh ủng hộ cho nam giới hơn nữ giới trong các chủ 
đề về sự nghiên cứu và thực hành ...” nữ giới đã hiểu rằng Phật pháp 
là vượt ra ngoài giới tính và họ đã quá nhạy cảm và có cảm giác bị 
chia rẽ khi họ bị xúc não bởi những câu chuyện kỳ thị hoặc thể chế 
thống trị của nam giới.|4] 


Vào đầu những năm 1980, Suzie Bowman, thành viên của Hội Phật 
Giáo Cambridge bắt đầu nhận thấy điểm tương đồng giữa các kinh 
nghiệm của nữ giới Phật giáo Mỹ, bao gồm cả các cuộc đấu tranh về 
vai trò làm mẹ trong một truyền thống, điều này được bàn luận bên 
trong sự yên tĩnh của hội trường thiền định, và cảnh báo một vài câu 
chuyện về sự lạm dụng của thầy giáo. Bowman đã bắt đầu làm việc 
với Trung tâm Providence Zen tại Rhode Island để tổ chức Ngày hội 
nghị phụ nữ thứ bảy mươi, được gọi là: “Ngày Nữ Giới Phật Giáo” 
vào năm 1983. Tiếp theo đó là một cuộc họp năm 1984 kéo dài hai 
ngày với 120 người tham gia và một hội nghị ba ngày vào năm 
1985.[5] 


Những hội nghị này lấy cảm hứng khởi đầu từ Phật tử Sandy Boucher 
để làm nền, cô ta phỏng vấn hơn 100 phụ nữ Phật giáo tại tư gia, nơi 
làm việc, và Tăng thân (cộng đồng Phật giáo). Cô ta liên kết những 
câu chuyện của họ vào một cuốn sách nói về phương pháp mà phụ 
nữ đang thực hành Phật giáo vào giữa những năm 1980. Xuất bản 
lần đầu vào năm 1988, tựa đề là Turning the Wheel (Chuyển Vận 
Bánh Xe): Nữ giới Mỹ đang tạo nên Phật giáo mới, tác phẫm này 
khám phá những kinh nghiệm khác nhau của nữ giới Phật giáo tại 
Hoa Kỳ, cuốn sách mô tả những kinh nghiệm thuộc về nữ giới nhập 
cư từ châu Á, những người đã mang theo Phật giáo của họ, và của 
nữ giới da trắng, người đã khám phá ra Phật giáo song song với chủ 
nghĩa nữ quyền. Boucher cũng mô tả những thách thức đối với phụ 
nữ da màu tại Hoa Kỳ, những người đã chạm phải sự thống trị của 
người da trắng trong văn hóa Phật giáo.Trong phần giới thiệu hy vọng 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil9 


của mình, Boucher cho rằng những phụ nữ này là một phần tạo nên 
Phật giáo Mỹ, với lý do "nằm trong khả năng tạo ra một tôn giáo hoàn 
toàn đáp ứng những nhu cầu hiện thực của nữ giới.” [6] 


Hôm nay, sự khám phá này vẫn tiếp tục theo nhiều cách. Tiến sĩ 
Susanne Mrozik và Peter Gregory của trường Smith College, một 
trong tất cả cả phụ nữ của các trường đại học tại Northampton, 
Massachusetts, đã tổ chức hộ nghị “ Women_Practicing Buddhism: 
American Experiences” (nữ giới thực hành Phật giáo: Kinh nghiệm 
của người Mỹ) vào mùa xuân năm 2005. Gregory cho biết hội nghị là 
" một lễ kỷ niệm về phương pháp mà nữ giới đang thay đổi Phật giáo 
..cũng như là mục tiêu tìm hiểu các vấn đề mà nữ Phật tử phải đối 
mặt.” [7] Một cuốn sách chỉ tiết của hội nghị đang xuất bản, và một mô 
hình tiêu biểu của công việc đã được tái bản trên tạp chí Tricycle: The 
Buddhist Heview. Trong đó, Helen Tworkov, chủ bút và nhà sáng lập 
Tricycle xác quyết rằng đây là thời điểm cho nữ giới Phật giáo Hoa Kỳ 
để suy nghĩ lại những gì đối với ý nghĩa quyền lực—“hy vọng của tôi 
đối với tất cả những người bên ngoài nước Mỹ-chẳng hạn như phụ 
nữ và Phật tử-đó là chúng ta đang tiến hành tình trạng hòa giải của 
chính mình để mang đến lợi ích nhất của chúng ta; rằng chúng ta tận 
dụng kinh nghiệm, sức mạnh và đào tạo của chúng ta để nghiên cứu 
và thay đổi quan điểm thường tục của quyền lực.” [8] 


Vào tháng Ba, Hội đồng Phật giáo của vùng Trung Tây hợp tác với 
Đại học DePaul ở Chicago, lllinois để tài trợ cho “Buddhist Women's 
Conference: Women Living the Dharma.” (Hội Nghị Nữ Giới Phật 
giáo: Nữ giới Tu Tập Phật Pháp). Những Video về hội nghị sẽ có sẵn 
trên trang web của họ trong những tháng tới. Hội nghị bao quát một 
loạt các chủ đề, bao gồm: giới tính của Phật Pháp, những gì có nghĩa 
đối với nữ giới tu tập Phật Pháp trong thế kỷ 21, Đối thoại tín ngưỡng, 
những kinh nghiệm của phụ nữ Á châu tại Mỹ và là một người mẹ và 
cũng là một Phật tử.[9] Từ quan điểm quốc tế, nữ giới Mỹ đã đi đầu 
trong Hiệp hội Sakyadhita International Association for_ Buddhist 
Women (Hội nghị quốc tế Sakyadhita nữ giới Phật giáo).[10] 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil96 


(Sakyadhita có nghĩa là "con gái của Đức Phật"). Karma Lekshe 
Tsomo, một nữ tu trong dòng truyền thừa Tây Tạng dạy tại Đại học 
San Diego, là người sáng lập, chủ tịch hiện thời và đã giúp tổ chức 
chín hội nghị từ năm 1987. Tháng sáu năm 2006, nữ giới Phật giáo 
khắp nơi trên thế giới nhóm họp tại Malaysia xung quanh với chủ đề 
"Nữ giới Phật giáo trong cộng đồng đa văn hóa toàn cầu". Một số phụ 
nữ Mỹ tham gia: Tiến sĩ Sharon Suh, một giáo sư của khoa Thần học 
và Tôn giáo học tại trường Seattle University, đã đưa ra phát biểu chủ 
đạo về biên giới-giao thoa trong cộng đồng Phật giáo; Zenju Earthlyn 
M. Manuel, một thiền sinh người Mỹ gốc Phi ở Oakland, California, đã 
trình bày một bài viết về những gì Phật giáo đã làm cho phụ nữ đen; 
Boucher đã thu thập dữ liệu cuộc hội thảo bằng văn bản về "sự kết 
nối toàn cầu của nữ giới ,” và bà Susanne Mrozik thuộc trường Smith 
College ở Massachusetts giải quyết những câu hỏi lớn:" thực hành 
Phật Pháp có ý nghĩa gì với nữ giới Mỹ 2" những bài tóm tắt của các 
buổi thảo luận đang được biên soạn và sẽ có sẵn trên trang web. 


Nữ Giáo Thọ & Tu Sĩ Phật Giáo 


Giữa những năm 1960 và ngày nay, nữ giới Phật giáo Mỹ đã "trở 
thành một lực lượng chính như các học viên và giáo viên, trí thức, và 
các nhà lãnh đạo với nhiều phương hướng hoàn toàn khác với phụ 
nữ ở châu Á." [11] Vai trò nỗi bật của giáo sư nữ trong Phật Giáo Hoa 
Kỳ đang trở thành những đặc trưng định dạng cho chính nó. Vai trò 
của "thầy" trong Phật giáo khác nhau theo truyền thống, nhưng nói 
chung có hai loại: Những vị thầy đã được sắp đặt, nghĩa là họ được 
đào tạo trong một dòng truyền thừa đặc biệt và đã được ủy quyền để 
dạy, và những Tăng Ni của tu viện có quy chế, họ có thể hoặc không 
thể dạy Phật pháp cho những Phật tử khác. 


Ni trưởng của Ni viện Vajra Dakini ở Vermont, Khenmo Drolmo nói 
rằng, vai trò của Pháp sư nữ trong Phật giáo là đang ở vào một thời 
điểm lịch sử: Tôi thường nghĩ về mẹ tôi hầu như không bao giờ bước 
ra khỏi các linh mục Ky Tô Giáo trong việc tìm kiếm sự hướng dẫn 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil97 


tâm linh. Và bây giờ chúng tôi có được sự cung ứng của nữ giới 
những người đã dẫn dắt chúng tôi hơn bao giờ hết. Và có sự chấp 
nhận đối với quyền hạn của nữ giới và tiềm năng của các cộng đồng 
nữ giới được hỗ trợ rộng lớn hơn...Đây là thời điểm khoáng đại trong 
lịch sử ...Chúng ta có các bậc thầy nữ và các bậc thầy nữ giới tài 
năng.[12] 


Là một phụ nữ và một giáo sư Phật học ở Mỹ điều này có nghĩa gì? 
Kể từ tháng bảy năm 2000, Shambhala Sun tạo điều kiện thuận lợi 
cho cuộc trò chuyện giữa bốn nữ giáo sư Phật học nỗi tiếng ở Mỹ: 
dudith Simmer-Brown của Đại học Naropa, Pat O'Hara, một tu sĩ Soto 
ở New York, Barbara Rhodes của Trường Um Kwan Zen và Sharon 
Salzberg, đồng sáng lập của hội Insight Meditation society. Những 
phụ nữ này đều gặp gỡ Phật giáo với một vị thầy nam giới. Trong 
những năm gần đây, họ đã phát hiện ra giá trị của vị thầy nữ giới ,và 
là, chính họ, là giáo sư nữ. Ví dụ, Salzberg nhận ra rằng những bậc 
thầy nữ giới đầu tiên của cô khuyến khích cô một cách hơi khác so 
với các bậc thầy nam giới: "Một cái gì đó trong kinh nghiệm của bà ta 
là sự hiểu biết của một người phụ nữ... Bà ta là kiểu mẫu đối với tôi 
về phương cách vượt qua những mắt mát, những chiến lược và các 
khó khăn của cuộc sống, và tôi thực sự xử dụng những kinh nghiệm 
đó như sự thăng hoa cho sự hiểu biết của tôi về Phật pháp.” [13] 
Rhodes dựa trên vai trò của mình như người mẹ và người y tá trong 
việc giảng dạy của mình: "Tôi nghĩ rằng tôi có góc tròn hơn một số 
giáo viên nam và có thể là một phước lành. Khi con gái tôi còn nhỏ, 
tôi đã đưa đón nó suốt thời gian, và tôi nghĩ rằng tôi đưa đón học 
sinh của mình tương tợ như thế- không nệ hà, nhưng với cùng một 
cảm giác của sự kiên nhẫn và tình yêu thương đối với sự yếu đuối 
của chúng.” [14] Nhiều phật tử nữ, theo kinh nghiệm của Pat O'Hara, 
bị tốn thương bởi chế độ gia trưởng của Phật giáo. Nhận thức được 
điều này, cộng đồng của cô bắt đầu lồng tên của nữ giới Phật giáo 
vào trong lễ xướng truyền thừa. O'Hara báo cáo rằng, trong thời gian 
tụng kinh, "Tôi nhìn thấy khuôn mặt của nữ giới từ trong phòng tắm 
đã khóc. Nhìn thấy khuôn mặt của họ trong nước mắt là những gì 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil9 


đánh thức tôi với những gì quan trọng đối với nhiều phụ nữ này” [15] 
dudith Simmer-Brown lo lắng về các tương lai của nữ giảng sư trong 
Phật giáo, điểm vào lịch sử để làm bằng chứng: “Có một mô hình 
chung là bất cứ khi nào bạn có một phong trào tôn giáo mới mà nữ 
giới thường có ảnh hưởng ngay từ buổi bắt đầu, nhưng một hoặc hai 
thế hệ sau, họ đã biến mắt. Khi các phong trào này trở thành thể ché, 
các cấu trúc gia trưởng tăng lên và nữ giới bị đẩy ra khỏi ...Có lẽ điều 
đó sẽ không còn xảy ra. Đó sẽ là tuyệt vời. " [16] 


Ngoài các giáo thọ Phật pháp như bốn phụ nữ ở trên, hầu hết mỗi 
truyền thống Phật giáo có những cộng đồng của người xuất gia hiện 
diện, mặc dù các vị này không phải là giáo thọ thường xuyên. Vai trò 
của Ni giới ấn định khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế (Đức 
Phật lịch sử sinh ra cách đây 2.500 năm ở Án Ðộ), dì của ngài, Di 
mẫu Prajapati. Bà ta cầu xin Đức Phật cho phép nữ giới được xuất 
gia. Sau vài lời thỉnh cầu từ một người anh em họ, Đức Phật cuối 
cùng đã chấp nhận.[17] Hệ thống truyền thừa của Ni giới tiếp tục 
khoảng 1.000 năm trước, khi Ni giới đã mắt dạng trong phần lớn của 
các quốc gia Phật giáo bởi do chiến tranh và sự thiếu sót của bộ nhớ 
lịch sử đối với vị trí của nữ giới trong Tăng đoàn Phật giáo. Trong 
năm mươi năm qua, điều này đã bắt đầu thay đổi. Nữ giới lãnh đạo 
các tu viện của cộng đồng và Ni viện đang bắt đầu hình thành tại Hoa 
Kỳ. Con số chính xác về nữ tu Phật giáo tại Hoa Kỳ khó kê khai được. 
Một học giả chụp trong bóng tối và cho thấy chừng 50 chư Ni của Tây 
Tạng, và cho rằng có hàng trăm (hoặc hàng ngàn) nữ tu Châu Á và 
150-200 nữ tu không phải châu Á tại Hoa Kỳ.[18] Vào mùa hè này, 
một số họ sẽ gặp gỡ tại hội trường Twelfth Annual (năm thứ 12) vào 
ngày tập hợp của Ni giới phương Tây. Theo trang web của họ, đây là 
một sự kiện ban đầu được hình thành bởi một nhóm chư Ni của 
phương Tây thuộc về truyền thống Tây Tạng và đã trở thành “nhiều 
cơ hội ấp ủ cho các tu sĩ Phật giáo sống ở phương Tây để gặp gỡ và 
chia xẻ sự thực hành, kinh nghiệm, niềm vui và nỗi buồn của họ. Nó 
còn là một dịp may cho những người bạn cũ kết nối lại thân tình và 
cho người khác có cơ hội gặp nhau lần đầu tiên.” [19] Trên các danh 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil99 


sách tham gia của năm vừa rồi gồm có nữ giới của nhiều quốc gia - 
35 phụ nữ từ 15 tông phái khác nhau của Phật giáo - nhiều nhất là nữ 
tu tại Hoa Kỳ. 


Tính đa dạng này được thấy rõ nét bởi phạm vi rộng của công việc 
đối với nữ tu. Trước tiên, chùa Thousand Buddha ở Quincy, 
Massachusetts, được thành lập nữ tu Rev Yên Sik Kua Yen, một Ni 
sư xuất thân từ Hồng Kông. Vào cuối những năm 1980, Ni sư và Bổn 
sư của mình đã đến thăm khu vực này và nhận ra sự thiếu cơ hội cho 
Phật tử Quảng Đông với việc tu tập pháp môn Tịnh độ. Từ một căn 
nhà nhỏ ở một khu dân cư, Ni sư bắt đầu nới rộng thêm. Sáu năm 
sau, Ni Sư đã lãnh đạo cộng đồng trong việc xây dựng không gian 
ngôi chùa hiện tại của họ. Kuan Yên thừa nhận rằng vào thời điểm 
đó, thât khó khăn vì một người phụ nữ lãnh đạo cộng đồng, nhưng Ni 
sư luôn nhớ rằng giáo pháp của Đức Phật không phân biệt nam và 
nữ. Ni Sư và bốn sư cô khác điều hành hoạt động hàng ngày của 
ngôi chùa này-ngôi chùa lớn thứ hai của Phật giáo Trung Quốc ở 
New England, với 1.600 gia đình là thành viên chính. Ngôi chùa này 
gần đây đã mua thêm đất mới và xây thêm các khu nhà mới và có kế 
hoạch mở rộng chương trình giáo dục của mình cho Phật tử trẻ trong 
cộng đồng.[20] 


Ở phía bên khác của quốc gia này, Tu viện nữ đầu tiên và duy nhất 
của Phật giáo Theravadan ở Tây Mỹ mở cửa vào tháng Tám năm 
2005 tại Fremont, California. Được đặt tên Dhammadharini 
(Dhammadharini có nghĩa là duy trì Phật pháp pháp dưới hình thức 
nữ tính), tu viện này là "phục vụ với việc hỗ trợ và cung cấp các vật 
dụng cần thiết cơ bản cho Phật tử nữ và phục vụ cho sự hiểu biết và 
tu tập đối với con đường (đã chọn), đồng thời chia sẻ những thành 
quả và lợi ích với cộng đồng địa phương, đại gia đình nhân loại và trái 
đất của chúng ta, vì lợi ích lâu dài và hạnh phúc của tất cả các hình 
thái của đời trong tất cả mọi miền vô hạn.” [21] Nằm trong một căn 
nhà ngoại ô, tòa nhà không giống như một tu viện nhìn từ bên ngoài. 
Nhưng bên trong hai tỳ khưu ni đang biến giắc mơ thành hiện thực. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil100 


Năm năm trước, khi không có Tỳ kheo ni Theravadan Sanhas hay Tỳ 
kheo ni Viharas (những nơi cho nữ giới thực tập để trở thành tu sĩ) ở 
Bắc Mỹ, người sáng lập, Tỳ kheo ni Tathaaloka đã được sư trụ trì gần 
Wat Buddhanusura (một ngôi chùa Phật giáo ở Fremont) hỏi rằng có 
bao giờ cô nghĩ đến việc thành lập một tu viện. Câu hỏi này khiến cho 
cô suy nghĩ và ngày nay trở thành hiện thực, nhịp điệu hàng ngày của 
tu viện của ngôi chùa Ni-các nữ tu thức giác lúc 5 giờ sáng để cầu 
nguyện, ăn sáng, và đi bộ qua khu phố quyên góp thực phẩm.[22] 
Trong thời gian đi bộ, các nữ tu "tụng đoạn tạ ơn, chúc phước lành 
cho những người cúng dường, và đôi khi tranh thủ thời gian nói 
chuyện với các nhà tài trợ về cuộc sống của họ, Giáo Pháp, và 
phương pháp sống trong tu viện Phật giáo, đồng thời trả lời bất kỳ 
câu hỏi và thắc mắc của người khác. [23] 


Bên ngoài khu phố Lincoln, Vermont, nữ viện trưởng Khenmo Drolmo 
đang tiến hành mở Ni viện Phật giáo Tây Tạng đầu tiên tại Hoa Kỳ: 
Najra Dakini Nunnery, Ni viện đã tổ chức lễ Khánh thành vào cuối 
năm 2005 và bắt đầu xây dựng thiền đường, không gian tu tập, và 
thư viện /phòng học vào mùa xuân năm 2007, và các cư xá đã được 
xử dụng đầu năm 2008. Những người sáng lập hy vọng cuối cùng có 
được tám phụ nữ vào năm 2015. Trong khi xây dựng đang chờ đợi 
hoàn thành, các phụ nữ của dòng Kim Cương Dakini đã không chần 
chờ và bắt đầu công việc của họ. Ni viện hiện nay có hai vị đang thực 
tập, một người sẽ được thọ giới xuất gia vào mùa hè này. Công việc 
của viện trưởng Drolmo được thúc đẩy bởi tâm nguyện làm cho 
những lời dạy của nữ giới có thể trao truyền đến phụ nữ ngày nay và 
tương lai. "Một vài giáo huấn của nữ giới đã được ghi lại và tôi muốn 
làm cho những lời huấn thị đó trở thành hiện thực. Nhiều câu chuyện 
và huấn thị của Ni giới trong Phật giáo và trong văn học đã bị thất 
lạc.” [24| Bản thân Ni trưởng Drolmo là một trong những phụ nữ đã 
cải đạo theo Phật giáo vào những năm 1960 khi đang còn là một giáo 
sư. Nhưng điều đó dường như không có gì độc đáo và đặc biệt đối 
với Drolmo. Thực tế, Ni trưởng cho rằng, "Tôi đã không nhận ra đặc 
trưng giới tính của Phật giáo cho đến khi tôi đã đi đến Án Độ. Nữ giới 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil101 


làm giáo viên ở đó rất ít và họ không phải là một phần của nhận thức 
quần chúng về những người dạy Phật pháp.” [25] Ni viện là một sự nỗ 
lực để duy trì những giáo huấn và thay đổi nhận thức đó, đặc biệt là 
trong Phật giáo Tây Tạng. 


Có cuộc tranh luận về sự hiện diện và vai trò của chư Ni ở Tây Tạng. 
Theo Drolmo, thông thường được biết có một ít nữ giáo thọ và các 
nữ tu ở Tây Tạng, nhưng hiện tại của dòng truyền thừa chính thức 
thì không rõ ràng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã quyết định để thúc đây vấn 
đề xuất gia của nữ giới tại Tây Tạng bằng cách cho phép nữ giới 
phương Tây được xuất gia theo truyên thống Tây Tạng nhằm tạo 
thêm âm hưởng trong cuộc đàm thoại. Nhiều phụ nữ đã viết bài báo 
về sự xuất gia của nữ giới trong Kim Cương thừa (Phật giáo Tây 
Tạng) và nó đang được trình bày cho Tăng đoàn Tây Tạng vào mùa 
hè này. 


Như thế đã rõ ràng, lịch sử của Phật giáo Hoa Kỳ là một lịch sử ảnh 
hưởng của phương Đông và hòa quyện với phương Tây, và ngược 
lại. Những con số ngày càng tăng của nữ giới Phật giáo xuất gia và 
tại gia ở Hoa Kỳ đang có sự tác động đến Phật giáo cả Đông và Tây. 
Ngoài ra quyết định như Đức Đạt Lai Lạt Ma để xem xét chặt chẽ hơn 
về vai trò của Ni giới trong Kim Cương thừa, một ví dụ minh chứng 
khác về sự qua lại giữa Đông và Tây là Dự Án của Ni Giới Tây Tạng 
Tibetan Nun Project (TNP) có trụ sở tại Ấn Độ và Seattle, 
Washington, TNP hoạt động để cung cấp giáo dục và hỗ trợ cho Ni 
giới và ni viện từ tất cả các tông phái Phật giáo Tây Tạng ở Ấn Độ và 
Nepal.[26] TNP đã được thành lập vào năm 1987 "để cung cấp giáo 
dục và viện trợ nhân đạo cho Ni giới những người tị nạn từ Tây Tạng 
và các khu vực Himalaya của Ấn Độ. Thực phẩm, quần áo, nhà ở, và 
chăm sóc y tế cơ bản đã được tổ chức.” Ngày nay, TNP hỗ trợ năm ni 
viện và hơn 500 nữ tu.” [27] Dự án hoạt động nhằm cải thiện sức 
khỏe và tiếp cận với lương thực và giáo dục. Chúng giúp đỡ sự tái 
định cư của người tị nạn Tây Tạng, và TNP huấn luyện phụ nữ 
hướng tới tự lập và thúc đẩy vai trò lãnh đạo trong các cộng đồng của 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil102 


họ. TNP cũng làm việc để thiết lập nhiều điều kiện thuận lợi cho Ni 
giới Phật giáo. Nói rộng hơn, TNP nhằm mục đích cải thiện tình trạng 
của Ni giới Phật giáo trên toàn thế giới.[28] 


Nữ Phật Tử & Chủ Nghĩa Dán Thân 


Khi Tiến sĩ Chris của trường Đại học Queen of Harvard lên danh sách 
các đặc điểm nỗi bật "Phật Giáo Hoa Kỳ," ông bao gồm các hoạt động 
xã hội như là một phần của những gì làm cho điều này duy nhất được 
lặp lại nhiều lần.[29] Vai trò của nữ giới trong Phật giáo dắn thân là đa 
dạng và với phạm vi lớn như tính cách của nữ giới. Các ví dụ dưới 
đây cho chúng ta một cảm giác về những cách thức mà nữ giới hoạt 
động xã hội xung quanh quan hệ chủng tộc, đối thoại tín ngưỡng, 
chức trách của trại giam, và hoạt động chính trị bên ngoài Phật giáo. 


Quan Hệ Chủng Tộc 


Khi Jan Willis, một học viên Phật giáo, một học giả và là một phụ nữ 
da đen từ Alabama, nói về chuyến đi của mình cho một nhóm thiền 
London vào năm 2001, cô vừa thấy 31 trong số 40 người da đen, và 
kêu lên: “Phật tử da đen! Trong 25 năm trong Phật giáo, tôi chưa bao 
giờ thấy như vậy trong Tăng đoàn. Tôi cảm thấy rất hưng phấn. Thật 
tuyệt vời" [30] Nhóm thiền Alicia Carroll của Dorchester, 
Massachusetts, hiểu được tình cảm của Willis. Trở về từ một chuyến 
đi đến Trung Quốc đã khơi dậy sự thích thú của cô đối với Phật giáo, 
cô nhớ lại lần đầu tiên cô đã đến với một nhóm thiền tại tăng thân 
Boston Old Path. Cô ta kể với Vanessa Jones của tờ Boston Globe, 
"Tôi rất nhát gan đi vào đó. Thấy và nhìn vào bên trong - Ò, tôi là 
người duy nhất về màu da." Trong sự hưởng ứng, Carroll và người 
phụ nữ khác ở Dorchester đã bắt đầu đưa lên trang báo về “Nhóm 
Người Da Màu Ngồi Thiền” trong một ngôi nhà của phụ nữ. Tờ 
Boston Globe cho rằng trung bình chừng mười người có mặt vào buổi 
thiền tọa vào chiều thứ sáu hàng tuần. [31] 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil103 


Đối Thoại Tín Ngưỡng 


Tín ngưỡng đối thoại đã sôi sục trên màn hình radar tập thể của các 
Phật tử Mỹ. Toàn bộ mùa hè năm 2006 ấn bản của tác phẩm Chuyển 
Vận Bánh Xe (Turning Wheel) được dành riêng cho "Sự Đối Thoại 
Niềm Tin & Hành Động" giữa các tín đồ Phật giáo, Hồi giáo, Kitô hữu 
và người Do Thái. Ni sư Hev. Sik Kuan Yen ở chùa Thousand 
Buddha tại Quincy, Massachusetts, đang làm việc trong một phần của 
hoạt động liên Tôn trong khu vực của mình. Tương tự như vậy, di 
Hyang Sunim, một sư cô trong dòng Thiền Hàn Quốc, tham gia vào 
nhóm Tu Sĩ Boston và Các Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo về Đối Việc Đối 
Thoại Tín Ngưỡng (Boston Clergy & Heligious Leaders Group for 
Interfaith Dialoque). Được thành lập trên sự tôn trọng về đa văn hóa 
và tôn giáo của khu vực trung tâm Boston, nhóm này được cam kết 
đối thoại xuyên qua các biên giới tôn giáo. Thành viên của nhóm họp 
mặt hàng tháng để thảo luận về các chủ đề khác nhau nhằm “đạt 
được kết quả tốt đẹp từ những cuộc đối thoại đặc biệt và giúp nhau 
hiểu biết, học hỏi và chúc mừng nhau như các các thành viên và các 
đối tác trong tôn giáo." [32] Sự lãnh đạo của Sunim đã là quan trọng 
đối với việc duy trì sự tổ chức của nhóm và sự gặp gỡ thường xuyên. 
Mục tiêu của cô ta "khuyến khích những cách thức mới về việc nhận 
diện sự tương quan của chúng ta trong thành phố ngày càng đa dạng 
này.” [33] Sunim đã tham gia với nhóm mười hai mười ba năm nay. 
Cô được mời tham gia bởi một người bạn nữ tu Kitô giáo và tìm thấy 
một đối tác tín ngưỡng làm việc như một người bạn tự nhiên với Phật 
giáo. Cô nói, thực sự nhóm này bắt đầu như là một nhóm đại kết Kitô 
giáo, "Tôi chắc chắn là người Phật tử đầu tiên và nó đã làm tôi lúng 
túng trong lúc này. Phải mất một thời gian để vượt qua 'những cái 
bánh mỳ làm như thế nào đây?" [34] Tuy nhiên, nhóm đã kiên trì. Mùa 
thu này, họ sẽ tiếp tục tăng sự đa dạng về các quan điểm bằng cách 
mời một phụ nữ Hồi giáo là một phần của Ban chỉ đạo. 


Trong sự nỗ lực thú vị của Liên tôn bởi các nữ tu Phật giáo, các nữ tu 
Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Kitô giáo đối tác ở Bắc Mỹ đã bắt đầu một 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil104 


loạt cuộc đối thoại tín ngưỡng được gọi là "Nữ tu ở phương Tây." Hội 
nghị đầu tiên vào năm 2003 và sau đó tháng 5 năm 2005, chỉ hơn 25 
phụ nữ tụ tập để thảo luận về thực hành chánh niệm, thiền định, việc 
ứng dụng các cuộc đối thoại như là một cách để đạt được hòa bình 
thế giới, sự cân bằng cần thiết giữa thực hành thiền định, thực hiện từ 
bi, và thực tập võ quyền. [35] Tỳ Kheo Ni Thubten Chodron, một nữ tu 
Phật giáo thuộc Tông Phái Tây Tạng và người sáng lập chùa Sravasii 
Abbey tại bang Washington (xem nghiên cứu của Adrew Housiaux: 
History of Sravasti Abbey, Daily Life at Sravasti Abbey, Generosity in 
Action: Dana at Sravasti Abbey, Supporters of Sravasti Abbey) đánh 
giá cao tầm quan trọng của các loại đối thoại: "Sức mạnh của nữ giới 
các tôn giáo khác nhau đáp ứng với nhau và chia sẻ trong sự hài hòa 
không không thể sai được. Mặc dù một mình chúng ta không thể 
chữa trị được căn bệnh của thế giới, chúng ta có thể cung cấp một sự 
điển hình về lòng mong ước đối với người khác, và sự thỏa đạt của 
chúng ta là sự đóng góp cho nền hòa bình thế giới.” [36] 


Đặc Trách Công Tác Tại Nhà Tù 


Chương trình the Buddhist Peace Fellowships nation-wide Prison 
Program (nhà tù đa dân tộc của thân hữu Phật giáo hòa bình) bắt đầu 
vào năm 1998 bởi Diana Lion. Nhiệm vụ của họ tạo nên thiện cảm 
chung về Phật tử-người đặc trách công tác tại nhà tù: Chương trình 
nhà tù là " hợp tác chặt chẽ để làm việc với những tù nhân, gia đình 
của họ, và tất cả người liên hệ khác với hệ thống nhà tù để tiến hành 
hệ thống hóa bạo lực bên trong sự phức tạp của nhà tù kỹ nghệ.” [37] 
Jenny Philips, một chuyên gia về y học lâm sàng và cũng là một thiền 
giả ở Concord, Massachusetts, đã trãi qua bốn năm thực tập về thiền 
Vipassana tại Donaldson Correctional Facility của bang Alabama. 
Theo tài liệu của Philips, Tự Do Đằng Sau Quán Bars, phát hành vào 
mùa thu năm 2006. Tài liệu này "Kể về câu chuyện của một nhóm tù 
nhân bị tuyên án chung thân, họ đã trãi qua khóa tu mười ngày thiền 
tịnh khẩu Vipassana.” [38] Hồ sơ phim cá nhân tham gia trong 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil105 


chương trình này cũng đã cho thấy dấu hiệu thay đổi bên trong họ 
như một kết quả về sự tu tập này. 


Philips đã từng dạy thiền cho bệnh nhân điều trị của cô trong nhiều 
năm và, trong những năm 1990, cô bắt đầu tình nguyện với một 
chương trình rộng cung cấp thiền Vipassana trong các nhà tù 
Massachusetts. Thiền Vipassana (hoặc Minh Sát Thiền) “được thành 
lập theo định hướng thiền nhập thất với nhiều trung tâm ở phía nam 
và Đông Nam Á...Vipassana được sử dụng để thúc đẩy sự tỉnh giác 
trong hiện tại đối với các hiện tượng thoáng qua nơi tâm thân." [39] 
Trong khi làm việc nhà tù bí mật ở Shirley bang Massachusetts, cô 
bắt đầu nghe những câu chuyện của các nhóm thiền tù nhân tại cơ 
sở cải huấn Donaldson. Sau một chuyến thăm cơ sở này vào năm 
1999, cô đã dành ba năm sau đó với kế hoạch và xin phép tổ chức 
một khóa thiềnVipassana mười ngày tịnh khẩu và cho phép một nhà 
quay phim làm việc trong nhà tù với an ninh chặt chẽ. Năm 2002, 
Donaldson đã trở thành nhà tù đầu tiên ở Bắc Mỹ có tổ chức một 
khóa tu mười ngày Vipassana. Và những năm sau được tiếp tục như 
thế, sự thử nghiệm tâm lý của Philips đã chỉ ra rằng những người 
tham gia “giảm bớt sự nỗi loạn và có nhiều khả năng điềm tĩnh hơn" 
[40] Cô cũng tự hỏi nếu pháp thiền là một phần phúc lợi với các tù 
nhân là bởi vì "cuộc sống là rất khó khăn trong nhà tù; người ta quan 
tâm nhiều hơn về nhu cầu nội tâm của họ và khi một cái gì đó tác 
động đến họ, họ sẽ ôm lấy chúng.” [41] Sự hành thiền của Philips đã 
được ảnh hưởng bởi công việc của cô tại Donaldson. Cô đã thực tập 
thiền khoảng mười lăm năm nay, kinh nghiệm này đã giới thiệu cô với 
các chỉ tiết cụ thể của thiền Vipassana, sự thực tập mà cô thực hành 
thường xuyên trong hiện tại. 


Hoạt Động Chính Trị 

Suy nghĩ về Phật tử những người thực hiện hoạt động chính trị là 
hình dung những hình ảnh nổi tiếng của các nhà sư Việt Nam tự thiêu 
thân để phản đối chiến tranh Việt Nam. Ngày nay, Phật tử đang hoạt 
động trên một phạm vi bao quát các vấn đề: các cuộc chiến tranh ở 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil106 


lraq và Afghanistan, môi trường, và chăm sóc sức khỏe v.v... Một 
trong những con đường cho Phật tử hành đạo bao gồm vào những 
vấn đề này là thông qua chương trình Buddhist Peace Fellowship's 
Buddhist Alliance for Social Engagement (BASE) chương trình của 
hội Liên minh Phật tử dắn thân của thân hữu Phật giáo hòa) bắt đầu 
bởi một phụ nữ tên là Diana Winston. 


Khi Winston 26 tuổi, cô đã được thực hành Vipassana trong nhiều 
năm nhưng đã bắt đầu tự vấn về những gì cần phải tiếp tục trong đời 
sống của cô. Cô có án tượng bởi tầm quan trọng của sự hợp tác về 
sự phục vụ, hoạt động xã hội, và thực hành Phật Pháp với cộng đồng, 
cô đã đề xuất việc tạo ra chương trình BASE dưới sự bảo trợ của hội 
Buddhist Peace Fellowship. Những gì bắt đầu như là một thử nghiệm 
trong "sự hợp nhất của trí tuệ xã hội mới phương Tây... với trí tuệ 
Phật Pháp phương Đông" [42] đã trở thành một mạng lưới mạnh mẽ 
của Phật tử dấn thân trên khắp đất nước. Theo trang web của nó, 
"BASE cung cấp cho sáu tháng bảo trợ các cộng đồng đối với việc 
nghiên cứu và tham gia xã hội của Phật giáo. Tham gia làm việc hoặc 
tình nguyện viên làm công tác phục vụ hoặc xã hội, và cung ứng 
thường xuyên cho sự nghiên cứu, hỗ trợ, thảo luận, đào tạo, và thiền 
định. Có các cuộc họp hàng tuần và các ngày tu tập hàng tháng." [43] 
Những nhóm này hoặc là nằm trên một địa điểm hoặc hình thành 
xoay quanh những người đồng sở thích trong các nhóm, ví dụ: có 
những nhóm có trụ sở ở San Francisco, người già tập trung vào các 
nhóm, các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và các nhóm tổ chức tu tập 
cho nhà tù. Trang web hoạt động của Winston mô tả BASE như “một 
tổ Phật giáo đầu tiên phục vụ tình nguyện viên, một loại quân đoàn 
hoà bình của phật giáo ở thành thị.” [44J BASE là một phương cách 
dành cho Phật tử thực tập, thể hiện và hoạt động trong những phong 
trào cải cách xã hội. Kể từ khi thành lập vào năm 1995, BASE đã làm 
việc với hơn 200 người. Trong tháng Tám năm 2006, BASE có thêm 
bốn nhóm trong mạng lưới của mình. Trong khi Winston không còn là 
điều phối viên của chương trình BASE (cô hiện đang làm việc với 
ThinkSangha), cô tiếp tục "chia xẻ Phật pháp đi vào xã hội, nhắc nhở 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil107 


các thành viên Tăng đoàn là thực hành thiền định và đừng có làm cho 
thế giới xa lạ với những người bạn đồng chí hướng của chúng ta.”[45] 


Nữ Giới Phật Giáo trong Học Viện 


Vào giữa những năm 1970, Phật tử Diana Paul xuất bản cuốn Nữ 
Giới trong Phật Giáo - một bản dịch về các Kinh (Phật giáo) đã được 
trình bày, và một vài điều đề cập đến nữ giới Phật giáo trong thế kỷ 
thứ sáu. Với cuốn sách này, Paul đã trở thành một trong những học 
giả đầu tiên tại Mỹ để theo dõi chính thức vai trò lịch sử của nữ giới 
trong Phật giáo. Sau những bước chân này, Phật tử Rita Gross là phụ 
nữ đầu tiên trong giới học viện với việc quan sát nghiêm túc về chủ 
nghĩa nữ quyền và Phật giáo tại Mỹ đầu những năm 1990, Gross xuất 
bản cuốn Phật Giáo Ngoài Chế Độ Gia Trưởng, trong đó cô lập luận 
chỉ tiết về những vai trò của phụ nữ trong Phật giáo và sau đó hình 
dung tương lai của Phật giáo qua hai giới tính.[46] Xử dụng các 
phương pháp tương tự như các nhà thần học Kitô giáo và DoThái 
giáo của một vài thập kỷ trước cô, Gross đã bắt đầu “làm việc hướng 
đến vai trò giới tính và bình đẳng tính trong các nghỉ lễ, để thúc đẩy 
nữ giới vào vị trí lãnh đạo, và, cuối cùng, nữ giới hoàn toàn trở thành 
bình đẳng như các bậc thầy Phật giáo." [47] Hôm nay, công việc của 
Gross là khuyến khích nữ Phật tử nên "biết những gì liên quan với 
quá khứ, như thế họ có thể đưa ra quyết định về việc duy trì những 
truyền thống có giá trị hoặc định hình lại di sản thừa kế không đầy đủ 
từ quá khứ." [48] 


Kể từ giữa những năm 1980, nữ giới Phật giáo đã tuyên bố một sự 
hiện diện ngày càng mạnh mẽ trong giới học viện. Lướt qua các trang 
web các khóa Tôn giáo học của các trường Cao đẳng và Đại học đã 
cung cấp bằng chứng với những câu chuyện. Ví dụ, Jan Willis, học 
giả Phật giáo Tây Tạng và là một học giả, phụ trách một khóa học 
hàng năm được gọi là "Nữ giới và Phật giáo" tại Đại học Wesleyan. 
Khóa học xử dụng "kinh điển Phật giáo trình bày các quan điểm 
truyền thống về phụ nữ cũng như những tài liệu hiện còn đã cho thấy 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil108 


các khía cạnh của cuộc sống của nữ giới Phật giáo trong thời cổ đại 
và đương đại...[để] cố gắng để hiểu được những giá trị và sự liên 
quan đưa đến, hạn chế và / hoặc uỷ quyền những giá trị với phụ nữ 
như vậy.” [49] Số lượng chính xác của các nhà Phật Học nữ giới thì 
chưa được biết. Trong năm 1999, Tiến sĩ Charles Prebish tại Penn 
State đã công bố một cuộc khảo sát về các học giả Phật giáo để thăm 
dò có bao nhiêu người mà ông ta gọi là "học giả-hành giả," có nghĩa 
rằng họ không chỉ giảng dạy nghiên cứu học thuật của Phật giáo, 
nhưng, giống như Jan Willis, cũng là người tu tập. Trong khi các dữ 
liệu mà ông ta thu thập được không ai có giới tính cụ thể, ông ta tiếp 
tục theo dõi bằng nghiên cứu. Trong danh sách của 185 học giả Phật 
giáo, ông đã nhận được 150 phản hồi và 35 trong số họ là phụ nữ. 
"Khi tôi bắt đầu nghiên cứu Phật giáo trong giữa những năm 1960," 
ông nói, "đã có hầu như không có các nhà Phật Học nữ." [50] Hôm 
nay, Janet Gyatso của Đại học Harvard là đồng chủ tịch của ngành 
Phật giáo học của Học viện Tôn Giáo của Mỹ và Prebish cho rằng số 
lượng của các nhà Phật Học nữ và học giả nữ và là hành giả đang 
phát triển. 


Một trong những nhà nghiên cứu Phật Học gần đây là Tiến sĩ Sharon 
Suh, một học giả Phật giáo tại Seattle University. Suh vừa xuất bản 
cuốn Là Phật tử trong Một Thé Giới Kitô Giáo: Bàn về giới tính và 
cộng đồng trong một ngôi chùa Hàn Quốc-Mỹ (2004), tác phẩm này là 
một kết quả cao nhất của hai năm nghiên cứu dân tộc học tại chùa Sa 
Chai ở Phố Hàn Quốc thuộc về Thành phố Los Angeles, California. 
Mục đích của cuốn sách là giải đáp thắc mắc: "Làm thế nào để các 
Phật tử người Mỹ gốc Hàn Quốc sống cuộc sống của họ và tạo nên ý 
nghĩa tích cực của bản thân trong những bối cảnh xáo trộn?" [51] 
Cộng đồng Phật tử Mỹ gốc Hàn là một nhóm thiểu số trong đa dân 
tộc-đa phần người Mỹ gốc Hàn là con chiên nhà thờ, và nghiên cứu 
cho thấy có ít nhất 2.800 nhà thờ thiên chúa giáo Hàn Quốc tại Mỹ. 
Tuy nhiên, không thể bỏ qua 89 ngôi chùa Phật giáo Hàn Quốc ở 
Mỹ..., vào năm 2000.[52] Cô ta đã phỏng vấn đối với thế hệ nữ giới 
nhập cư đầu tiên tại chùa Sa Chai, Suh tìm thấy rằng: Thành viên và 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil109 


Phật tử của chùa cho rằng hoạt động của họ như những biểu tượng 
của quê hương đất nước, thúc đẩy ... sự hội nhập hài hòa vào một 
môi trường văn hóa mới. Tôn giáo cung cấp một vài điều gì đó đối với 
những phụ nữ này, họ có một cảm giác thoải mái ở nơi một cộng 
đồng quen thuộc bằng cách giảm bớt một số căng thẳng của việc 
nhập cư và duy trì phụ nữ trong một khung cảnh truyền thống đó là 
những nơi an toàn của những gì họ bỏ lại phía sau.[53] 


Với cách này, ngôi chùa cộng đồng là một hệ thống hỗ trợ cho nữ giới 
thoát khỏi sự cô đơn và cô lập. Đối với phụ nữ khác, giáo pháp đem 
đến một cảm giác tự lập - "bản sắc Phật giáo dựa trên việc '†ìm kiếm 
và hiểu biết đối với tự tâm' cung cấp cho phụ nữ một cơ hội để tái tạo 
bản sắc của họ từ công việc nội trợ và giữ nhà cho đến 'công việc của 
người người Mỹ cũng tự làm chủ lấy mình." [54] 


Suh kể về câu chuyện của một người phụ nữ lớn lên trong một gia 
đình Phật giáo ở Seoul. Khi còn là một thiếu nữ, gia đình cô cải đạo 
sang Kitô giáo. Khi cô chuyển cô đến Los Angeles vào năm 1973, cô 
tiếp tục đi nhà thờ “ngoài thói quen." Sau hai lần ly hôn, cô rời Thiên 
chúa giáo và trở về Phật giáo, một phần bởi vì sự “phạm tội” mà cô 
đã mắc phải ở nhà thờ qua những lần kết hôn thất bại. Suh đã phát 
hiện ra rằng "Phật giáo cho phép một phụ nữ vượt qua sự kỳ thị xã 
hội về sự ly hôn và cung cấp một phương pháp nâng đỡ mới sau khi 
tan rã cuộc hôn nhân của mình." [55] 


Hầu hết, sự nghiên cứu của Suh là dành cho thế hệ người Mỹ gốc 
Hàn đầu tiên. Thỉnh thoảng, một trong những phụ nữ này thảo luận về 
mối quan tâm đối với tương lai của chùa Sa Chai và chính Suh được 
ghi nhận một số ít của thế hệ Phật tử thứ hai tại các buổi lễ vào ngày 
chủ nhật.[56] Kết quả là, Suh kết luận nghiên cứu của mình không 
chắc chắn về tương lai của chùa Sa Chai. Nghiên cứu chuyên ngành 
của Suh cung cấp sự hiểu biết trong nhiều cách mà nữ giới đang suy 
nghĩ về bản chất phức tạp của Phật giáo tại Hoa Kỳ. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil110 


Từ một quan điểm hơi khác nhau, Ji Hyang Sunim của nhóm Tu sĩ 
Liên tôn tại Boston cũng tham gia vào cộng đồng học thuật là Cố vấn 
của Phật giáo của cộng đồng Phật tử tại Wellesley College, một 
trường đại học cộng đồng dành cho tất cả phụ nữ ở Wellesley, 
Massachusetts. Nhóm này mở các khóa thiền cứ hai lần một tuần, 
tĩnh tâm, Pháp thoại, mời diễn giả đến khuôn viên trường và các sự 
kiện đặc biệt khác (năm ngoái, họ đã tổ chức sáu nữ tu Tây Tạng làm 
một mạn đà la cát). Như một cố vấn, Sunim cung cấp "các khóa thiền 
chính thức, hỗ trợ và lãnh đạo các trường đại học cộng đồng xung 
quanh các vấn đề tinh thần và đạo đức.” [57] Sunim cho rằng thực 
hành Phật pháp là một phần của những gì giúp Phật tử nhìn thấy 
xuyên qua sự bận rộn của cuộc sống trên một khuôn viên đại học: 
“Thiền thực sự dạy bạn nhìn mọi thứ từ quan điểm khác nhau" [58] 
Đối với Sunim., sự thách thức trong Phật giáo là việc thự hành thiền 
định để giúp bạn nhìn thấy bức tranh lớn hơn, để vượt qua sự căng 
thẳng mỗi ngày. Điều này thu hút nhiều sinh viên vào cộng đồng Phật 
giáo: "Thiền là một phép chữa bệnh hoàn hảo." [59] Công việc của 
Suh và Sunim đã chỉ ra hai cách khác nhau mà Phật giáo đang phát 
triển hiện tại trong thế giới học thuật tại Hoa Kỳ và vai trò nữ giới đã 
hiện diện trong đó. 


Nữ Phật Tử & Nghệ Thuật 


"Phật giáo, nghệ thuật và hoạt động xã hội tất cả tương quan cùng 
nhau... phong trào Phật giáo nhập thế hiện tại nhắn mạnh rằng tắt cả 
mọi thứ là phụ thuộc lẫn nhau và liên kết với nhau, với việc bồi 
dưỡng một ý thức trách nhiệm toàn cầu." [60] Đây là loại giao nhau 
giữa Phật giáo và nghệ thuật đang được thể hiện bởi nữ giới Phật 
giáo trong nhiều cách rộng lớn. Hai bức ảnh chụp về phụ nữ đang 
làm việc cung cấp một cái nhìn thú vị đối với Phật Giáo Hoa Kỳ. 
Hai mươi sáu tuổi, Vaughn Bell, một học viên điêu khắc và Zen, lớn 
lên trong một gia đình bình thường ở Syracuse, New York. Trong suốt 
tuổi trẻ của mình, cô đã tìm hiểu Phật giáo và mẹ cô đã liên hệ với 
Trung tâm Syracuse Zen. Trong thời gian học đại học, cô bắt đầu 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớilII 


tham gia các lớp học về Phật giáo, đọc sách về sinh thái học và Phật 
giáo. Cô bắt đầu thực hành Phật pháp chính thức trong truyền thống 
Rinzai Zen khoảng năm 2000. 


Tác phẩm nghệ thuật của Bell có liên quan với sự tương tác giữa con 
người và môi trường. Những tác phẩm gần đây của cô có tầm xa từ 
khu vườn Zen di động đòi hỏi người xem phải chú ý nơi họ sống và 
tại sao. Đối với Bell, "Phật giáo và nghệ thuật là hoàn toàn gắn bó với 
nhau. Cả hai đều là sự thực tập đối với câu hỏi " [61] Ví dụ, mối quan 
hệ giữa thực vật và con người là một câu hỏi đạo đức đối với Bell, có 
liên quan đến sự thực hành của cô. Cô nhắn mạnh rằng "phần của 
thực hành Phật Pháp là để nhận ra rằng bạn không riêng biệt. Nghệ 
thuật là một phần của quá trình đó. " [62] 


Thoạt nhìn, công việc Bell không gây nên sự thét lên "Phật giáo!" 
Không có hình tượng của Đức Phật hay ngôi chùa có thể nhìn thấy 
trong tác phẩm, nhưng đối với Bell, sự kết nối là quá rõ ràng,- "là một 
nghệ sĩ, nó có rất nhiều kỷ luật, sức chịu đựng và niềm tin trong quá 
trình của riêng tôi. Thực hành thiền là một phần của những gì giúp tôi 
làm điều đó." [63] Ngoài ra, thiền như một công cụ tạo nên tác phẩm 
nghệ thuật của cô, Bell cũng thấy thiền chính nó như là một hình thức 
nghệ thuật. Không chỉ là sự thực tập thiền và các nghi lễ vì đó là nghệ 
thuật đối với quyền riêng của họ, nhưng đặc biệt hơn thiền đang 
được tái lập cho việc thực hành trong nhiều cách tại Hoa Kỳ. Sự gặp 
gỡ của Bell với Phật giáo là xuyên qua một nữ giáo thọ và một Tăng 
thân của những phụ nữ mạnh mẽ ở Syracuse. Cô ta nhận ra Rinzai 
Zen có một lịch sử và khuôn mẫu gia trưởng, Bell nghi ngờ về sự 
quan tâm của mình sẽ được nuôi dưỡng nếu không dành cho nữ giới 
và những phương cách tinh tế mà họ đang thay đổi không gian bên 
trong Phật giáo. Ví dụ, một phần của sự thực hành Thiền Rinzai là 
xướng lễ tất cả tên nam giới trong hệ thống truyền thừa. Tại Trung 
tâm Zen Syracuse, Roko Sherry Chayat đã chèn vào những tên của 
nữ giới vào dòng truyền thừa đó. Đối với Bell, thay đổi tinh tế trong 
phương cách thiền đang được thực thi bởi những người ở Mỹ làm 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil112 


cho thiền ở trong hình thái của nghệ thuật. Những thay đổi này là 
bằng chứng của "các kết nối sinh động [trong các cộng đồng]...và [sự 
thay đổi] rất cần thiết với những gì mà loài người ngày nay đang làm." 
[84] Họ cũng là một phần của những gì truyền cảm hứng cho Bell như 
một nghệ sĩ Phật giáo. 


Sumi Loundon, một hành giả của thiền Vipassana Phật giáo, cũng là 
một người phụ nữ trẻ Phật giáo đang hòa quyện nghệ thuật và sự 
thực hành Phật giáo. Trong khi Bell tập trung vào mối quan hệ con 
người với môi trường, Loundon tập trung vào vai trò hiện đại của Phật 
tử trẻ tuổi tại Hoa Kỳ. Thêm vào sự trợ lý giám đốc của Barre Center 
of Buddhist Studies ở thành phố Barre, Massachusetts, Loundon là 
biên tập viên của hai sưu tập tiểu luận sưu khảo bởi Phật tử trẻ -Blue 
Jean: Buddha and The Buddha Apprentices. Sumi Loundon giải 
thích sự quan tâm của mình trong việc giới thiệu như sau: 


Bảy năm trước, trong khi nấu ăn và dọn dẹp như một tình nguyện 
viên tại một trung tâm thiền New England, điều này tác động đối với 
tôi đó là tôi được bao quanh bởi những người của thế hệ cha mẹ tôi. 
Cuộc trò chuyện của chúng tôi xoay quanh những kỷ niệm của những 
năm 60, trẻ em rời trường Đại học, và các kế hoạch hưu trí. Lúc mà 
tất cả những người độ tuổi của tôi, chừng hai mươi tuổi?” [65] 


Khi được hỏi về sự nhận thức của cô như một người phụ nữ ảnh 
hưởng đến Phật giáo của mình, Sumi ngạc nhiên, nếu là một người 
Phật tử "tôi có nhạy cảm về quyền thế phát xuất giữa những cộng 
đồng...vẫn còn sự một sự thống trị ngắm ngầm của nam giới và cộng 
đồng tâm linh có một xu hướng là thoát ra khỏi nó. Ví dụ, tôi là một 
người mới của Ban giám đốc của một tổ chức Phật giáo và một người 
cũ hơn đề nghị tôi gây quỹ bởi vì tôi là một người trẻ, một phụ nữ hắp 
dẫn.” [68] có những điều mà cô ta hy vọng thấy sự thay đổi trong 
mười năm tới-“chúng ta cần tiếp tục duy trì những câu hỏi sống động 
của đạo đức và sức mạnh. Chúng ta vẫn còn có nhiều điều nâng cao 
nhận thức để hành động. Tôi nghĩ rằng phụ nữ lớn tuổi trong Phật 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil113 


giáo có một nghĩa vụ duy trì bộ nhớ tiếp tục.” Cố gắng bắt nhịp cầu 
của thời đại này vào trong Phật giáo với tác phẩm nghệ thuật của 
mình, phần kết luận Sumi về The Buddhas Apprenfices bao gồm các 
hưởng ứng của một số người lớn tuổi nỗi tiếng trong truyền thống 
(chẳng hạn như Hòa thượng Thích Nhất Hạnh và Hòa thượng Yifa) 
đối với suy nghĩ của các ngài, tự thân các ngài cũng là những Phật tử 
trẻ trước đây. Sự khôn ngoan của thế hệ cũ, Sumi khẳng định, có thể 
thực sự hữu ích để hướng dẫn cho cuộc hành trình của Phật tử trẻ. 


Kết Luận 


Cho dù họ là nữ giới xuất gia truyền trao giáo pháp cho người khác, 
hoặc là những giáo viên, hoặc các nhà hoạt động truyền đạt Phật 
pháp, nữ giới đang dàn xếp không gian bên trong các cộng đồng Phật 
giáo tại Hoa Kỳ từ việc mở ra nhiều góc độ . Các hội nghị và cuộc họp 
mặt đầu năm của phụ nữ trong những năm 1980 đã cung cấp một số 
nền tảng quan trọng cho cuộc hội thoại trên tiếp tục về vai trò của nữ 
giới trong Phật giáo. Tất nhiên, nữ giới đã là một phần quan trọng của 
Phật giáo trong nhiều thế kỷ, nhưng tài liệu về vai trò của họ là thiếu 
sót và có thể sẽ tiếp tục là trọng tâm của sự nghiên cứu chuyên 
ngành đối với nữ giới Phật giáo. Hôm nay, các nữ tu sĩ Phật giáo và 
các giáo thọ đã lót đường vai trò chính thức đối với nữ giới trong 
trong truyền thống và tại Hoa kỳ cũng như Quốc tế. Quan hệ chủng 
tộc, đối thoại tín ngưỡng, Bộ trưởng nhà tù và các hoạt động chính trị 
là quan trọng đối với hoạt động xã hội của nữ giới và lý tưởng Phật 
giáo của họ. Các nữ học giả Phật giáo đang hòa nhập Phật giáo vào 
trong những ngành học mà họ yêu thích tại các trường cao đẳng và 
đại học của Hoa Kỳ. Các Nghệ nhân Phật giáo đang tìm cách để ứng 
dụng Phật giáo như một công cụ của sự sáng tạo. Tương lai của Phật 
giáo ở Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được hình thành bởi các hoạt động và công 
việc của nữ giới , những người đang khám phá những bước sáng 
tạo để xác lập không gian bên trong truyền thống. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l114 


1 Gross, Rita. “tlow American Women are Changing Buddhism.” Shambhala Sun. July, 
2005. 

Shambhala Sun online. Accessed 13 April 2006. 
<http:/www.shambhalasun.com/index.php?option=com_ content&t†ask=view&id=1319&.l 
temid=0> 

2 Seager, Richard Hughes. Buddhism in America. Columbia Contemporary American 
Religion Series. 

New York: Columbia University Press, 1999:185. 

3 Gross, 2. 

4 Gross, 2. 

5 Sidor, Ellen, ed. A Gathering of Spirit: Women Teaching in American Buddhism. 
Cumberland, Rhode 

Island: Primary Point Press; 1987: 4. 

6 Boucher, Sandra. Turning the Wheel: American Women Creating the New Buddhism. 
2nd edition. 

Boston, Massachusetts: Beacon Press; (1988) 1993: 1. 

7 Clemente, Schuyler. “Exploring Women Practicing Buddhism” in NewsSmith online. 
Accessed 17 April 

2006. < http:/www.smith.edu/newssmith/winter2005/buddhism.php> 

8 Tworkov, Helen. “Just Power: A Reflection of 50 years of American Women 
Buddhists.” in Tricycle. 

Winter 2005: 58-6†1+ 116-7: 59-60. 

9 Dharma Women website. Accessed 17 April 2006. <http:/www.dharmawomen.org 
10 Seager, 198. 

11 Seager, 186. 

12 Drolmo, Khenmo. Abbess, Vajra Dakini Nunnery. Telephone lnterview. 16 June 
2006. 

13 McLeod, Melvin, discussion moderator. Women's Liberation” in Shambhala Sun, 
duly 2005. 

Shambhala Sun online. Accessed 13 April 2006. 
<http:/www.shambhalasun.com/index.php?option=com_ content8task=view&id=1405& 
temid=243>. 

14 McLeod, 4. 

15 McLeod, 6. 

16 McLeod, 6-8. 

17 Seager, 13. and Rev. Patti Nakai, “Vomen in Buddhism.” The Living Dharma online. 
Accessed 7 duly 

2006. 

<http:/www.shambhalasun.com/index.php?option=com_ content&task=view&id=1405&. 
temid=243>. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới |lI1I§ 


18 Email with Venerable Thubten Chodron and Dr. Janet Gyatso of Harvard Divinity 
School. June 2006. 

19 “Eleventh Western Buddhist Monastic Conference” on Urban Dharma website. 
Accessed 19 June 

2006. < http:/Awww.urbandharma.org/shasta05/page4.html> 

20 Yen, Rev. Sik Kuan. Founder and Director, Thousand Buddha Temple. Personal 
Interview. 

Translator: Rodney Yeoh and Rev. Dr. Dhammapida. 27 June 2006. 

21 Dhammadharini website. Accessed 14 June 2006. < 
http:/www.dhammadharini.org/> 

22 Jones, Jonathan. “Buddhist retreat for women opens” Oakland Tribune. 22 August 
2005. Oakland 

Tribune online. Accessed 16 June 2006. 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4176/is 20050822/ai n15813521 

23 Tathaaloka Bhikkhuni. Email conversation. 6 August 2006. 

24 Drolmo. Telephone lnterview 16 June 2006. 

25 Drolmo. 

26 Tibetan Nuns Project website. Accessed 15 June 2006. < http:/www.tnp.org/> 

27 Tibetan Nuns Project website. 

28 Tibetan Nuns Project website. 

29 Queen, Chris. “Buddhism in America” course. Class Discussions. Harvard Divinity 
School. Fall 2005. 

30 Pintak, Lawrence. “Something Has to Change': Blacks in American Buddhism.” 
Shambhala Sun. 

September 2001. Shambhala Sun online. Accessed 1 May 2006. 
<http:/Awww.shambhalasun.com/index.php?option=com_ content&task=view&id=1741&l 
temid=0?> 

31 Jones, Vanessa. “The Way of Oneness” Boston Globe online. 19 April 2006. 
Accessed April 2006. 
http:/Awww.boston.com/news/qlobe/living/articles/2006/04/19/the way_of_oneness?mo 
de=PF%2020 

32 Boston Clergy & Religoius Leaders Group for Interfaith Dialogue website. Accessed 
15 June 2006. 

<http://www.bostonclergygroup.org/> 

33 Sunim, Ji Hyang. Personal website. Accessed 21 June 2006. 
<http:/www.naturalwisdom. 

org/background.html> 

34 Sunim. Ordained nun in Korean lineage. Telephone Interview. 23 Jdune 2006. 

35 “The American Monastic Newsletter” on Order of St. Benedict website. Accessed 15 
dune 2006. 

<http:/Awww.osb.org/aba/news/2005/octa.html> 

36 “The American Monastic Newsletter.” 





Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l116 


37 Buddhist Peace Fellowship website: The Prison Project. Accessed 21 June 2006. 


<http:/Awww.bpf.org/html/current_projects/prison_ project/prison_ project.html> 

38 Phillips, Jenny. Press release: Freedom Behind Bars. Received via email, 22 June 
2006. 

39 Seager, 146. 

40 Philips, Jenny. Producer, Freedom Behind Bars. Telephone lnterview. 23 June 2006. 
41 Philips. 

42 Winston, Diana. “Socially Engaged Buddhism Inside-Out” in Sumi Loundon, ed. Blue 
dean Buddha: 

Voices of Young Buddhisis. Wisdom Publications: Somerville, Massachusetts; 2001: 
182-88: 185-6. 

43 Buddhist Peace Fellowship: BASE Introduction. Accessed 21 June 2006. 
<http:/Awww.bpf.org/html/current_ projects/base/base.html> 

44 Winston, Diana. ^Wide Awake: A Buddhist Guide for Teens.” Accessed 21 June 
2006. 

<http:/Awww.wide-awake.org/about.html> 

45 Winston in Loundon: 187-88. 

46 Gross, Buddhism After Patriarchy. Albany, New York: State University of New York 
Press; 1998: 222. 

47 Gross, “How American Women are Changing Buddhism.” 

48 Gross, Buddhism After Patriarchy: 26. 

49 Wlillis, Jan. Women and Buddhism.” Course Syllabus from 2006-07 Wesleyan 
University Catalog. 

Accessed 17 April 2006. 

https://iasex†.wesleyan.edu/regprod/Iwesmaps_ page.html?crse=0065976†erm=1069 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil117 


Đạo Phật và Nhân Quyền 
Hobert Traer 


Một sự phân tích về Phật giáo xác minh rằng nhân quyền có thể bắt 
đầu ở Ấn Độ, nơi sinh của Phật giáo. Vào năm 1956, BR Ambedkar, 
người đạo Hindu đã quy y Phật giáo và đưa gần 4.000.000 người giai 
cấp “hạ tiện” khác cùng quy y.[1] 


Sangharakshita, một Phật tử đã đóng một vai trò quan trọng trong 
phong trào cải đạo hàng loạt mà Ambedkar vận động, các ký giả viết 
về Ambedkar: 


Cuối cùng, sau nhiều năm không thành công của cuộc đấu tranh cho 
nhân quyền cơ bản đối với dân tộc của mình, ông đã buộc phải nhận 
ra rằng sẽ không thay đổi được trái tim Giai cắp của Ấn Độ giáo, và 
rằng, xóa bỏ giai cấp, phản kháng học thuyết Hindu mà ông ta từng 
nói một cách nhiệt tình đó chỉ là giác mộng.|2] 


Đầu năm 1935, Ambedkar đã bị đe dọa khi bỏ Án Độ giáo, trong một 
bài phát biểu trước một cuộc họp của những giai cắp thấp, ông ta "nói 
một cách cay đắng về sự thất bại đối với những nỗ lực của họ để bảo 
đảm những nhân quyền căn bản như là các tín hữu của cộng đồng 
Hindu."[3] 


Ambedkar đã cân nhắc việc cải sang đạo Sikh, nhưng cuối cùng thừa 
nhận rằng chỉ có tính cách của Đức Phật và Chúa Kitô quyến rũ ông. 
Tuy nhiên, hệ thống đẳng cấp đã được quan sát thấy trong các nhà 
thờ Kitô giáo của miền Nam Án Độ, và Ambedkar cảm thấy cộng 
đồng Kitô hữu đã không có tinh thần chiến đấu chống lại sự bắt công 
xã hội, ông đã chuyển sang Phật giáo.|4] Ambedkar đã viết rằng triết 
lý của ông đã được "niêm yết" trong ba từ: tự do, bình đẳng và tình 
huynh đệ. Tuy nhiên, không ai nói rằng tôi đã vay mượn triết lý của tôi 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớilI1§ 


từ cuộc Cách mạng Pháp. Tôi đã không. Triết lý của tôi có nguồn gốc 
tôn giáo và khoa học chính trị. Tôi đã tìm thấy những lời dạy của sư 
phụ mình, Đức Phật.[5] 


Ông ta cho rằng tình huynh đệ là tên khác cho dân chủ, đó là “một 
thái độ cơ bản về sự tôn trọng và tôn kính hướng đến những người 
cộng sự."[6] Đức Phât đã biến đổi thái độ tôn trọng và vâng mệnh bao 
hàm trong các khái niệm giáo pháp của dân tộc Hindu trở thành một 
đạo đức phổ quát. Bằng cách chấp nhận các thành viên của “hạ cấp” 
và phụ nữ vào Tăng đoàn, Đức Phật đã thực hiện “những bước cụ 
thể để tiêu diệt các định chế bắt bình đẳng." [7] 


Ambedkar lập luận rằng đối với Phật tử giáo pháp là đạo đức phổ 
quát để bảo vệ kẻ yếu từ kẻ mạnh, cung cấp các nguyên tắc, tiêu 
chuẩn và mô hình chung, và biện pháp bảo vệ sự phát triển của cá 
nhân. Đó là những gì làm cho tự do và bình đẳng có hiệu quả. . .. "[8] 
Đối với Ambedkar, tình huynh đệ "không là gì, nhưng một cái tên khác 
cho tình huynh đệ của con người nằm trong ý nghĩa danh xưng đối 
với đạo đức. Đây là lý do tại sao Đức Phật thuyết giảng về Dhamma, 
đó là Giáo pháp [dharmal] đạo đức bởi Dhamma là thiêng liêng cho 
nên mang tính đạo đức toàn diện" [9] 


Phê bình 


Nhiều Phật tử đang lưỡng lự trong việc xác định giáo pháp với quyền 
con người. Học giả Phật giáo Masao Abe viết rằng "từ ngữ chính xác 
của phạm trù 'nhân quyền' theo nghĩa phương Tây không thể được 
tìm thấy ở bất cứ đâu trong văn học Phật giáo." [10] Khái niệm 
phương Tây về nhân quyền liên quan duy nhất chỉ dành cho con 
người. Khác với điểm này, trong Phật giáo một con người thì không 
chỉ được bao hàm từ quan điểm của con người, có nghĩa là, không 
chỉ đơn giản là một căn bản của trung tâm điểm [anthropocentric], 
nhưng trên cơ sở triết học vũ trụ xuyên suốt tâm thể rộng lớn hơn 
nhiều. Cụ thể hơn, trong Phật giáo, loài người được biết như là một 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil119 


phần của tất cả chúng sinh hoặc thậm chí là một phần của tất cả 
chúng sinh, có tri giác và không tri giác (sentient và nonsentient), bởi 
vì cả hai, con người và loài khác người (human và nonhuman beings) 
đều có giá trị như nhau, đó là tạm bợ và vô thường (transiency và 
impermaneney).[1 1] 


Vì vậy, tự thân con người cũng là vô thường, hoặc quan hệ đến 
chúng. Khái niệm về tự ngã đồng nhất tuyệt đối hoặc cái tôi thực thể, 
vĩnh cửu là một cấu trúc quan niệm không thực được tạo ra bởi tự ý 
thức của con người. Phật giáo gọi nó là Maya, hay ảo tưởng, và nhắn 
mạnh tầm quan trọng của sự tỉnh giác với Vô ngã bằng việc thoát khỏi 
ảo giác này trong sự hiểu biết về tự ngã. [12] 


Mặc dù bản ngã và tự nhiên là khác biệt lẫn nhau về mức độ tương 
đối, "trên mức tuyệt đối chúng nó như nhau và hòa lẫn với nhau vì sự 
thiếu vắng của bất kỳ sự cố định, thực thể cá nhân nào đó.” [13] 


Vì lý do này, Abe xác định rằng, Phật giáo khác nhau hoàn toàn từ 
các truyền thống tôn giáo độc thần. 


Trong truyền thống Do Thái-Kitô giáo, vấn đề nhân quyền và nghĩa vụ 
của con người đối với người khác phải được xem xét trong mối quan 
hệ mệnh lệnh độc quyền của Thiên Chúa tối cao, trong khi đó trong 
Phật giáo, cùng một vấn đề lại đòi hỏi sự thấu hiểu liên quan đến tất 
cả chúng sinh trong vũ trụ. Sự khác biệt này chỉ ra rằng trong Phật 
giáo sự xung đột giữa nhân quyền và tự do tôn giáo trở nên ít nghiêm 
trọng...[14] 


Nó cũng có nghĩa rằng đối với Phật tử tính chất tự nhiên thì không có 
nhiều sự phụ thuộc vào con người hơn là con người đối với thiên 
nhiên. Phật giáo cung cấp một loại quan điểm sinh thái về đời sống: 
"Theo giới căn bản 'Không sát sinh,' các quyền lợi đối với súc vật và 
thực vật cũng được nhìn nhận tương đồng như quyền lợi của con 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil120 


người.” [15] Trên cơ sở phân tích Phật giáo như thế, Abe làm các 
khuyến nghị sau đây để thúc đẩy nhân quyền và khắc phục tính 
không khoan dung của tôn giáo. Thứ nhất, chấp chặc vào giáo lý và 
tín điều nên được loại bỏ, vì đây là nguyên nhân của sự không khoan 
dung. Thứ hai, trí tuệ chứ không phải là công lý cần phải được đề 
cập, vì đây là cơ sở của lòng từ bi và tình yêu. Thứ ba, truyền thống 
độc thần phải được hiểu đồng nhất của thực tại tối hậu trong một 
phương cách bắt nhị để tránh xa sự độc đoán và thái độ không khoan 
dung đối với các truyền thống khác.[16] 


Tương tự như vậy, Kenneth Inada thừa nhận tầm quan trọng của 
nhân quyền, nhưng cho rằng đối với Phật tử nhân quyền là "phụ 
thuộc cho các vấn đề lớn hơn hoặc nhiều yếu tố cơ bản đối với bản 
chất con người." [17] Bản chất con người được hiểu như là một phần 
của tiến trình "tương duyên (paticcasamupada),” đó là học thuyết vĩ 
đại nhất của Phật giáo: Nó có nghĩa rằng, trong bát kỳ tiến trình cuộc 
sống, sự phát sinh một biến cố kinh nghiệm là một tổng thể, bao hàm 
sự liên quan. Một biến cố đặc biệt không phát sinh trong lý không, nó 
cũng không đưa đến kết quả bởi việc áp dụng của sự thúc đẩy dành 
cho các yếu tố bên ngoài. Nó là một sự xuất hiện duy nhất đó là hoàn 
toàn phụ thuộc vào hoặc liên quan đến tất cả các yếu tố hiện diện 
trong môi trường xung quanh. Như vậy, bên trong quá trình này là 
không có gì rời rạc hoặc có bắt kỳ khoảng trống, vì nó liên quan với 
sự hoàn toàn đầy đủ của tất cả các yếu tố hiện diện. Mỗi sự quan hệ 
là đầy đủ trong chừng mực như tiến trình trình được liên quan. Điều 
này có nghĩa rằng yếu tố quan hệ là một cách cụ thể nhất trong quá 
trình cuộc sống tiếp diễn.[18] 


Đây là Giáo Pháp (Pháp), Đức Phật nói: "Ai thấy được duyên sanh thì 
người đó thấy Pháp và Người nào thấy Pháp thì người đó thấy được 
duyên sanh." [19] Vì vậy, "có sự liên hệ thân mật và quan trọng đối 
với qui tắc Phật giáo hoặc giáo pháp với Nhân quyền. ”[20] Bồ tát là 
hiện thân cho sự tồn tại lý tưởng, vì vị ấy bước vào tâm thể của con 
người: Trong sự quan tâm của Phật giáo về đồng loại, nó đưa ra 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil12I 


minh họa cụ thể nhất của học thuyết về sự quan hệ nhân duyên-trong 
đó mỗi một yếu tố bao hàm trong mỗi yếu tố khác. . .Đó không chỉ là 
sự khởi đầu của sự hòa hợp với các chúng sinh khác, nhưng quan 
trọng hơn, yếu tố hòa hợp nằm trong sự thay đổi xung quanh vũ 
trụ.[21] 


Lý tưởng Bồ Tát nhắc nhở chúng ta rằng không có kinh nghiệm cá 
nhân, thực tại, vì nó "bảo chúng ta về" bình đẳng, tự do, và an toàn từ 
quan điểm tổng thê." [22] 


Nhân quyền là một phần mở rộng đối với bản chất con người. Như 
vậy, trong quan điểm Phật giáo chúng xuất phát từ những mối quan 
hệ về quyền lợi của con người. Nhân quyền là những vắn đề pháp lý 
có thể được làm thành luật pháp, nhưng chỉ đến một mức độ nhất 
định nào đó, đặc biệt là trong một thế giới phân cách. Tuy nhiên, bản 
chất con người là một vấn đề tồn tại mà không thể bị kiểm tra dưới 
luật pháp và cũng không thể định lượng được, do đó, người ta phải 
dùng phương sách với việc tự tin và tự thực hiện để tìm kiếm sự tồn 
tại duy nhất cho chính mình.[23] 


Inada kết luận rằng "khi các chính phủ có thể để cung cấp một bầu 
không khí thuận lợi đáp ứng đầy đủ cho đời sống cá nhân bằng 
phương cách thoáng mở và sự tiếp xúc tự do đối với tất cả, câu hỏi 
về nhân quyền đặt trên bản chất con người nên được cân nhắc thoải 
mái hơn, nếu không giải quyết được vấn đề." [24] 


Taitetsu Unno khẳng định: "Thực tế là truyền thống Phật giáo trong 
lịch sử quá khứ của nó đã có rất ít điều để nói về quyền cá nhân, 
trong nhận thức hiện tại về thuật ngữ này nó không có nghĩa rằng 
Phật tử đã không quan tâm đến tình trạng tốt cho con người, với 
phẩm cách và tự do ý chí" [25] Thêm nữa, ông ta lập luận rằng Phật 
giáo hiện đại “phải làm rõ những gì nó đã cung cắp đối với khái niệm 
về quyền cá nhân và sự thực hiện của nó cho tắt cả mọi người." [26] 
Unno tin rằng, chìa khóa đối với sự đóng góp của Phật giáo là khái 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l122 


niệm của chính nó về tự thân con người. Mỗi cá nhân là một phần 
của sự phụ thuộc lẫn nhau của tất cả cuộc sống. Như vậy, giáo lý Vô 
ngã (anatman) có thể tạo nên sự đánh giá cao về con người hơn là 
những thực thể hoặc cá nhân. Nhận thức này giải phóng một người 
từ các khái niệm nô dịch và tập quán của văn hóa và tôn giáo, chẳng 
hạn như những người chịu áp đặt bởi các truyền thống đẳng cấp Án 
Độ giáo. 


Bằng cách phủ nhận các căn bản siêu hình của giá trị và định chế 
truyền thống, thay vào đó, Đức Phật khẳng định tính chất quyết định 
của hành vi và đạo đức con người bằng việc nhận ra những gì là thực 
sự con người. Ngài cũng nhắn mạnh sự tin tưởng vào sức mạnh của 
lý giải và lý do tự trị và từ chối mặc khải, quyền hạn, và truyền thống 
như các nguồn gốc của sự hiểu biết. [27] 


Tăng đoàn là kiểu mẫu hình ảnh của con người, là "một xã hội bình 
đẳng- không phân biệt dòng giống hoặc đẳng cấp hay giàu nghèo, 
đàn ông hoặc phụ nữ." [28] Tất cả là con người trong mối quan hệ với 
những người khác và thiên nhiên, bởi đức hạnh cư xử và nhân cách 
của họ. 


Quyền là một sự phản ánh của sự thực tương quan này. Khi một 
người nhận ra sự liên kết của mọi sự sống, người ta nhận ra rằng các 
quyền cơ bản không chỉ dành cho con người nhưng cho tất cả chúng 
sinh, cũng như đối với cả thiên nhiên của chính nó. Unno khẳng định: 


tôn trọng cá nhân và công nhận quyền lợi không phải thuộc về mặt 
tĩnh nhưng là thực tế năng động khiến cho nó bắt buộc rằng khi 
chúng ta khẳng định các quyền cá nhân của riêng của chúng ta, 
chúng ta cũng phải sẵn sàng từ bỏ chính mình để khẳng định quyền 
của người khác. Tuy nhiên, khi chúng ta khẳng định chỉ có quyền lợi 
của riêng mình nhờ sự nương vào các quyền lợi của người khác, bao 
gồm các quyền của nhân loại trong tự nhiên, một quốc gia hay chủng 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil123 


tộc hơn người khác, một niềm tin hoặc quan điểm hơn người khác, 
chúng ta trở thành kẻ độc tài và áp bức.[29] 


Chỉ với sự hiểu biết đối với sự thực tương quan sẽ khẳng định nhân 
quyền đóng góp cho một xã hội công bằng. Trong cách này chúng ta 
sẽ thấy rằng cá nhân không phải là "nhân vật trong số nhiều, nhưng 
như là đối tượng tuyệt đối, sự phủ định của nhiều; và nhiều không chỉ 
đơn giản là một bộ sưu tập của những người khác, nhưng nhiều 
người bằng với lợi thế chung, sự phủ định về những người riêng biệt 
đưa đến nhiều cách khác nhau.” [30] 


Trong khi Bồ Tát là một ngoại lệ, tất cả mọi người có thể sống với một 
cảm giác của lòng biết ơn đối với sự tương thuộc của thực tại trong 
sự xác nhận rằng "một cuộc sống với hạnh nguyện và hy sinh cho vô 
số người khác, bao gồm những ân phước đối với thiên nhiên.” [31] 
Người Nhật thường biểu hiện "Okagesama" phản ánh của lòng biết 
ơn khiêm tốn này. 


Tùy thuộc lẫn nhau 


Như vậy, từ góc độ Phật giáo, nhân quyền cần phải được căn cứ vào 
những gì mà ngày nay có thể được mô tả như là một quan điểm sinh 
thái của thiên nhiên và nhân loại, và các quyền lợi cần phải được hiểu 
đối với các hình thức khác của đời sống và không chỉ đối với con 
người, nếu cái tôi trung tâm thường gắn liền với quyền cá nhân có thể 
tránh được. Về mặt này, tôn giáo thường là một trở ngại. 


Các hình thức vi tế nhất được ngụy trang dưới cái tự tôn xuất hiện 
trong tất cả các tôn giáo trên thế giới, chúng ta thấy nó trong các môn 
phái, tầng lớp và sự phân biệt giới tính. Làm thế nào chúng ta có thể 
nhỗ tận gốc rễ tính tự tôn này? tất cả càng thêm khó khăn hơn bởi vì 
nó được khẳng định trong ngôn ngữ. cao quý? Làm thế nào chúng ta 
có thể chấp nhận đa só, trân quý niềm tin riêng của mình mà không 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l124 


phủ nhận những người khác? Lòng tốt và sự khoan dung đã không 
đủ làm bằng chứng trong thế giới ngày nay. Điều cần thiết là một sự 
hiểu biết mới về thực tại, một tầm nhìn mới của cộng đồng lý tưởng, 
dựa trên sự tương quan và liên hệ lẫn nhau về đời sống sống.[32] 


Unno kết luận “rằng nó là sự cần thiết cho Phật giáo đương đại để 
đưa đến một tuyên bố rõ ràng rõ ràng về quyền cá nhân,” để hỗ trợ 
trong sự phát triển của một nền tảng đầy đủ cho nhân quyền.” [33] 


Tương tự như vậy, Robert Thurman lập luận rằng các kinh nghiệm 
Phật giáo có nhiều điều cung ứng đối với việc cân nhắc các quyền lợi 
con người "các nguyên tắc về nhân quyền có đầy đủ trong giáo lý ban 
sơ của Đức Phật" và được thể hiện trong Tăng thân, tuy nhiên, họ 
không bao giờ đưa đến một nền thể chế dân chủ cho đến thời gian 
hiện đại, và rồi chỉ đến lúc được sự giúp đỡ của bên ngoài.[34] 


Thurman khẳng định: "cá nhân Phật tử" có một cuộc sống, sự quan 
hệ, xã hội, và những tập quán nỗi bật được thấy như các trung tâm 
Giáo lý Phật giáo khi họ không có những điều như là sự cố chấp, 
không thay đổi, cô lập, bản chất "cá nhân" được đồng nhất.” [35] Như 
vậy, trong Phật giáo cá nhân con người có những quyền lợi được thể 
hiện về mặt tâm linh cũng như thể chất về những thành tựu độc đáo 
và những cơ hội giá trị. Chúng ta đã đạt được được quyền lợi của 
mình xuyên qua sự đau khổ và vượt thoát lòng ích kỷ trong đại dương 
của sự tiến hóa, và không ai có thể tước đoạt chúng ta về điều đó, vì 
không có ai ban tặng những điều đó cho chúng ta. Xã hội không còn 
là con người thực sự khi họ không còn thừa nhận rằng sự thực thi 
của mỗi cá nhân là mục đích đối với toàn thể. Và con người tự do 
cũng từ bỏ các quyền lợi của mình trong việc đây mạnh về sự đáp 
ứng đối với người khác. Thật vậy, nó là lòng khoan dung tối thượng 
ban tặng cuộc sống ngay cả việc hy sinh chính mình đó là con người 
đã tiến hóa thành một con người hoàn toàn vượt ra ngoài các hình 
thái thấp hơn. Vì vậy nói về nhân quyền thì ngay đây không thể bỏ 
qua về trách nhiệm, như là tự hoàn thiện (có nghĩa là, giác ngộ với vị 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil125 


tha) ước nguyện chia xẻ hạnh phúc về sự giải thoát với người khác 
bằng việc giúp đỡ họ trong việc tự tìm kiếm tuệ giác cho chính 
mình.[36] 


Thurman cho rằng nhiều kinh văn cung cấp nền tảng cho một triết lý 
xã hội Phật giáo và các ghi chú được chạm khắc bằng đá về sắc lệnh 
của Hoàng đế Ashoka (thế kỷ thứ ba trước Công nguyên) thiết lập ra 
năm nguyên tắc cơ bản của chính trị Phật giáo:" (1) siêu việt chủ 
nghĩa cá nhân, (2) hòa bình bắt bạo động, (3) đa nguyên tôn giáo với 
sự củng cố giáo dục, (4) chế độ gia trưởng phúc lợi từ bi, và (5) sự tin 
cậy vào một cơ quan thâm quyền để khẳng định các quyền của cá 
nhân qua những yêu sách giữa các nhóm.” [37] Ông cũng thảo luận 
về Tây Tạng như là một" sự thử nghiệm Phật giáo lâu dài" trong " sự 
xúc tiến về những nhân quyền thuộc về xã hội và văn hóa.” [38] 


Biện giải hiện thời 


Ngoài những nhận xét mang tính lý thuyết này, Phật tử đã bắt đầu nói 
về các nhân quyền với nhiều cách nhau.[39] Tín đồ Phật Giáo phản 
đối "vi phạm phạm nhân quyền" ở Trung Quốc, Tây Tạng, Lào, và 
Korea.[40] Phật tử tham gia với các thành viên khác của truyền thống 
tôn giáo trong các hội nghị liên quan với nhân quyền.|41] Phật tử 
tham dự vào nghị quyết về nhân quyền, chẳng hạn như Tuyên bố 
Seoul của Hội nghị châu Á về Tôn giáo và Hòa bình, trong đó đã 
thông cáo: "phẩm giá con người phải được bảo vệ bởi các quyền của 
con người, thông qua đó phẩm giá con người có thể được thể hiện 
đầy đủ." [42] 


Vị U Thant cuối cùng, một Phật tử Miến Điện người giữ chức như 
Tổng thư ký UN, ít nhất một lần nhắc lại nhận xét Eleanor Roosevelt 
rằng Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới là "Magna Carta của Nhân 
loại." [43] Thêm vào đó, ông đã viết về gia đình: Tuyên ngôn nhân 
nguyên thế giới mô tả gia đình như là đơn vị tự nhiên và căn bản của 
xã hội. Nó dẫn đến bắt kỳ sự lựa chọn và quyết định với sự chú tâm 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l126 


đối với tầm vóc của gia đình mà người ta phải trú ngụ một cách không 
thay đổi với gia đình riêng của mình, và không thể được thực hiện bởi 
bất cứ ai khác. Tuy nhiên, quyền của cha mẹ để tự do lựa chọn sẽ 
vẫn còn ảo tưởng, trừ khi họ hiểu biết về các sự lựa chọn thay thế mở 
ra cho họ. Do đó, quyền của mỗi gia đình với thông tin và tính khả 
dụng của sự phục vụ trong lĩnh vực này ngày càng được coi là một 
quyền cơ bản của con người và như là một thành phần không thể 
thiếu đối với phẩm cách của con người.[44] 


Trong một tuyên bố rõ ràng phản ánh triết học Phật giáo, ít nhất được 
khớp nối bởi Abe và Inada, U Thant đã kêu gọi: "Tất cả chúng ta đều 
phải nuôi dưỡng và khuyến khích một xu thế quan điểm trong đó 
nhân quyền có thể phát triển. “Chúng ta phải sống đối với bất kỳ sự 
xâm phạm nào với quyền lợi và tự do với bắt kỳ ai đó. Và, trên tất cả, 
chúng ta phải thực hành lòng khoan dung, và tôn trọng các quyền lợi 
và tự do của người khác.” [45] 


Tiến sĩ Tilokasundari Kariyawasam, Chủ tịch Hội Hữu Nghị Phụ Nữ 
Phật giáo Thế giới và là Phó Tổng Giám đốc Giáo dục ở Sri Lanka, 
cũng mạnh mẽ ủng hộ Nhân quyền: "Phật giáo là một triết lý và tôn 
giáo phổ cập, thúc đây mạnh mẽ nhân quyền hay các quyền của tất 
cả mọi vật tồn tại, người đàn ông, phụ nữ, động vật và môi trường họ 
sống."[46] Bà viết về sự ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo đối với 
phụ nữ “như một con người sinh ra tự do và bình đẳng về nhân phẩm 
và quyền hạn", bà tuyên bố rằng “quyền lợi, nữ giới Phật giáo đã 
được hưởng trong nhiều thế kỷ cách mạng và táo bạo," và gợi ý rằng 
sự quan tâm “đối với nhân quyền được nhìn thấy trong những nỗ lực 
của phụ nữ để đảm bảo sự bình đẳng vĩ đại đối với sự bước vào và 
tham gia ở trong Phật giáo.” [47] 


Phật tử Thái Lan Sulak Sivaraksa, viết về Tăng đoàn như là một lý 
tưởng cho xã hội loài người, ông ta giải thích về căn bản đạo đức giới 
luật của Phật giáo phù hợp với điều kiện hiện đại. Ông cho rằng giới 
điều nói đến sự thật hôm nay đang xảy ra với các hình thái tập hợp 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil127 


mới: "Ngoài các kết nối mạng lưới của nền hòa bình toàn cầu, Những 
phong trào công lý và nhân quyền phát sinh một hệ luận cấp tiến, một 
quan niệm nỗi loạn, đa nguyên, một sự thật năng động hăm he đến 
sức mạnh của các lực lượng của bạo lực, tham lam và vô minh "[ 48] 
Là một Phật tử, ông khẳng định: "Việc bảo vệ nhân quyền và công lý 
đặt đạo đức lên hàng đầu về chủ quyền tối cao dân tộc." [49] Vì vậy, 
ông kêu gọi sự tham gia của Phật giáo trong các vấn đề quốc tế, Liên 
Hợp Quốc, và sự phát triển trong thế giới thứ ba.[50] 


Phật giáo khẳng định các quyền con người, là tâm điểm đối với sự 
hiểu biết của họ về Giáo Pháp và cuộc sống từ giới luật Phật giáo. 
Mặc dù có những khó khăn về khái niệm biện minh cho nhân quyền, 
là tâm điểm của đức tin Phật giáo, ít nhất là một số Phật tử tìm ngôn 
ngữ nhân quyền biểu cảm sự quy y tôn giáo của họ đối với ba điểm 
tựa: Phật, Pháp,và Tăng đoàn. 


Tắt nhiên, ở các thời điểm và địa điểm khác nhau mà Phật tử đã biện 
hộ bạo lực với sự phòng thủ của một chế độ chính trị thuận lợi hoặc 
để tự vệ; năm 1959, một tăng sĩ Phật giáo tại Sri Lanka ám sát Thủ 
tướng Chính phủ, và gần đây nhất là tu sĩ Phật giáo Sri Lanka đã ủng 
hộ cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ. Một trong những tu sĩ giải 
thích rằng đây là chỉ đơn giản là định luật của nghiệp: "những người 
sống bằng thanh kiếm chết bởi thanh kiếm." [51] 


Tuy nhiên, nhà lãnh đạo lưu vong của Phật giáo Tây Tạng phù hợp 
với lối diễn đạt hiện đại xuyên qua nhiều quan điểm truyền thống về 
giáo lý Phật giáo. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng "tất cả chúng ta đều 
có quyền bình đẳng để được hạnh phúc" [52] bởi vì nhân tính chung 
của chúng ta: “ở đây long thương được chia xẻ và vì thế nguyện vọng 
đạt đến hạnh phúc được chia xẻ và chúng ta tránh được khổ đau, 
cũng như các quyền cơ bản được mang đến từ đây, đó là tầm quan 
trọng hàng đầu.” [53] Ngài kết luận rằng: Trách nhiệm toàn cầu dựa 
trên sự hiểu biết về sự ước muốn, quyền lợi, và khả năng đạt được 
hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Khi chúng ta nhận ra tầm quan 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l128 


trọng của triển vọng này, một cảm giác thực sự của lòng từ bi sẽ trở 
thành có thể, và, cuối cùng, sự thực hiện hữu.”[54] Đối với Phật tử, 
hiểu biết và bảo vệ nhân quyền có thể được nhìn thấy không chỉ là 
hoa quả của trí tuệ và lòng từ bi, mà còn là một phương tiện để đạt 
được cả hai. 


! Four hundred thousand converted with him, one hundred thousand more converted 
after his cremation. As his ashes were distributed around India, hundreds of thousands 
of others converted. Sangharakshita, Ambedkar and Buddhism (Glasgow, Scotland: 
Windhorse Publications, 1986), 162-63. 


? Jbid., 59. 
# Ibid., 60. 
* Ibid., 68. 


Š Quoted in Dhananjay Keer, Dr. Ambedkar: Life and Mission, 2nd ed. (Bombay: 1962), 
106. In Sangharakshita, Ambedkar and Buddhism, 76. Hobert Aiken agrees that "the 
Buddha's own teaching was egalitarian and democratic to the core. " Aiken, "The Lay 
Zen Buddhist Sangha in the West," The Pacific World, New Series no. 4 (Fall 1988):77. 


Ê Dr. Baba Saheb B. R. Ambedkar, Writings and Speeches, 1 (Bombay: 1979), 57. 
Quoted in Sangharakshita, Ambedkar and Buddhism, 1 13. 


7B. H. Ambedkar, Buddha and the Future of His Religion, 3rd ed. (Jullundur: 1980), 7. 
Quoted in Sangharakshita, Ambedkar and Buddhism, 109. 


® Sangharakshita, Ambedkar and Buddhism, 157. 


* Ambedkar, The Buddha and His Dhamma, 2nd ed. (Bombay, 1974), 234. Quofed in 
Sangharakshita, Ambedkar and His Heligion, 156. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới 129 


'° Masao Abe, "Religious Tolerance and Human Riighis: A Buddhist Perspective, " in 
Religious Liberty and Human Rights in Nations and in Feligions, ed. Leonard Swidler 
(Philadelphia: Ecumenical Press, Temple University, 1986), 202. 


11 Ibjg, 
1Ê Jbid., 204. 
"3 Jbid., 205. 


'* Jbid. Ali A. Mazrui argues that the three monotheistic religious traditions contribute to 
the process of psychic subhumanization which precedes human rights violations, for 
these monotheisms create the "greater danger to human righis," that is, "the dichotomy 
beiween us' and them'." He concludes: "Western civilization has become increasingly 
secularized, yet its two greatest challenges are, on one side, militantly monotheistic 
(Islam) and, on the other, self-consciously atheistic (Marxism). But Marxism, Western 
civilization and Islam are in any case interrelated. The dialectic in Marxism is dualistic; 
So is the constant tension between good and evil in both Christianity and Islam. The 
map of world power today is a map covered by Islam, Western civilization and Marxist 
systems. All three cultural universes betray the historic and normative impact of 
monotheism and iis derivative patterns of cognition. 'In the beginning was the Word, 
and the Word was of @God, and the Word was God.' But perhaps the word was of man, 
and the word was man. And in the beginning were the rights of man." Mazrui, "Human 
Highis and the Moving Frontier of World Culture, " in Philosophical Foundations of 
Human Highis, 243 and 264. 


'5 Ibid., 205. 
!Ê Jbid., 206-11. 


1” Kenneth K. Inada, "The Buddhist Perspective on Human Rights," in Human Rights in 
eligious Traditions, 70. Saneh Chamarik makes the same argumert in "Buddhism and 
Human RHighis, "in Human Rights Teaching 2, no. 1 (1981), 14-20. 


8 Jbid., 70. 


!° Majjhima-nikaya, I, 190-91. The Collection of the Middle Length Sayings, trans. I. B. 
Horner (London: Luzac & Co., 1954), 1, 236-37. Quoted in Inada, "The Buddhist 
Perspective on Human Highis," 71. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil130 


2 lbid. 
# Ibid., 75. 
2 Jbid. 
? Jbid., 76. 
# Jpid. 


“5 Taitetsu Unno, "Personal Hights and Contemporary Buddhism, "in Human Rights and 
the Worlds Heligions, 129. 


?® lbid., 130. 
?7 Jbid., 131. 
2 lbid. 
#® lbid., 140. 
# lbid. 


*! Ibid. Kenko Futaba argues that this sense of gratitude is central to the teachings of 
Shinran, who founded the Jodo Shinshu community on the principle of equality: “Any 
power structure that trampled on human dignity was absolutely contrary to the 
Nembutsu way which proclaimed equality of all human beings." Shinran's objective 
"was to realize Buddhahood and live dynamically in the flow of history in harmony with 
Amidas Primal Vow. Thus, he opened a world where all peoples could live equally in 
truth. He took issue with any social condition that obstructed the realization of human 
dignity—the complete fulfillment of the human person in the way of the Buddha." Kenko 
Futaba, "Shinran and Human Dignity: Opening an Historic Horizon," The Pacific World, 
New Series no. 4 (Fall 1988):57-58. This translation by Fev. Kenryu T. Tsuji is the first 
chapter of a book entitled All of Shinran (Shinran no Subete), edited by Kenko Futaba. 


* Jbid., 145. 


* Jbid. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới lI13I 


* Robert A. F. Thurman, "Social and Cultural Hights in Buddhism, "in Human Hights 
and the Worlds Heligions, 148. 


® Jbid., 150. Similarly, Henry Rosemont, Jr. maintains that the Confucian concept of the 
person, as '†he totality of roles" one lives "in relation to specific others, " is contrary to 
the Western notion of a freely choosing individual who has rights. Rosemont, "Why 
Take Hights Seriously? A Confucian Critique, "in Human Highis and the Worlds 
Heligions, 177. 


® Jbid., 152-543. 


# Jbid., 156. Aryasanga's The Stages of the Bodhisattva, trans. Jampel Thardod et al. 
(American Institute of Buddhist Studies, manuscript translation), sanctions revolutions 
against an oppressive king; Nagarjuna's Friendly Epistle and Jewel Fosary of Royal 
AdVice, written to the Satavahana King Udayi in the second century C.E. contains 
detailed prescriptions for government according to Buddhist principles; The Teaching of 
the Manifestations of Liberative Strategies in the Repertoire of the Bodhisattvas, which 
Survives only in Tibetan and Chinese versions, conveys the teachings of Satyavadi on 
good government; and the Universal Vehicle Scripture of Kshitigarbha Bodhisattva, the 
Ten Wheels of overnment describes all of social life from a Buddhist perspective. See 
Thurman, "The Politics of Enlightenment," Lindisfarne Letter (1975) and "Buddhist 
Social Activism," Eastern Buddhist (1983), and also Ven. Samdong Hinpoche, "Social 
and Political Strata in Buddhist Thought, "in Samdong Rinpoche, Social Philosophy of 
Buddhism (Sarnath, 1972). 


*8 Jbid., 161. 


* See Bhikshu Shih Tao-an, "La Doctrine du Bouddha et les Droits de !Homme," Revue 
des Droits de IHomme/Human Rights Journal 10, nos. 1-2 (1977):5-13. 


“ A North American Buddhist Resolution on the Situation in Asia, prepared for the 
Conference on World Buddhism in North America by Buddhists Concerned for Social 
dustice and World Peace (Ann Arbor, Mich.: Zen Lotus Society, 10 duly 1987). 


*#' "Seeking Solidarily Beyond Religious Differences: World Conference on Religion and 
Peace Discusses Disarmament, Development, and Human Rights," Dharma World 
(Special Issue October 1986):50-51. 


# “Asian Conference on Religion and Peace III Held in Seoul," Dharma World 13 
(September/October 1986):7. Two pages earlier in the same issue, in an article entitled 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil132 


"Promotion of Human Dignity and Humanization, " it was reported that "Discussion 
focussed on the religious significance of human dignity, from which concepts of human 
rights originate. " 


* Quoted in Egan Schwelb, Human Righis and the International Community: The Roots 
and Growth of the Universal Declaration of Human Rights, 1948-1963 (Chicago: 
Quadrangle Books, 1964), 7. See U Thant, View from the UN (Garden City, N.Y..: 
Doubleday, 19768). 


* U Thant, Population Newsletter, April 1968, 43. Quoted in Human Rights Aspects of 
Population Programs: With Special Reference to Human Rights Law (Paris: UNESCO, 
1977), 111. 


*® Quoted in The International Observance: World Law Day—Human Righis: 1968 
(Geneva: World Peace through Law Center, 1968), 37. 


* Tilokasundari Kariyawasam, "Feminism in Theravada Buddhism, " paper presented at 
the conference, "Buddhism and Christianity: Toward the Human Future, " Berkeley, 
Calif., 8-15 August 1987, 1. 


# Ibid., 3-4. See also pages 8 and 9, where she writes of equal rights "as to marriage, 
during marriage, womanhood etc. " and of rights "of freedom of peaceful assembly and 
association." Emphasis in the original. 


*“ Sulak Sivaraksa, "Being in the World: A Buddhist Ethical and Social Concern," paper 
presented at the conference, "Buddhism and Christianity: Toward the Human Future," 
Berkeley, Calif., 8-15 August 1987, 6. 


*® Jbid., 7. 


* See also Sulak Sivaraksa, "Buddhism and Development—A Thai Perspective," Ching 
Feng 26, nos. 2-3 (August 1983):123-33. 


1, Mark Juergensmeyer, Terror in the Mind of God: The Global Fise of Religious 
Violence (Berkeley and Los Angeles, CA: The University of California Press, 2000), 
113. From an interview with Venerable Palipana Chandananda, Mahanayake, Asigiriya 
chapter, Sinhalese Buddhist Sangha (Kandy, Sri Lanka), Jdanuary 4, 1991. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil133 


# His Holiness the Dalai Lama, "Hope for the Future, "in The Path of Compassion: 
Contemporary Writings on Engaged Buddhism, ed. Fred Eppsteiner and Dennis 
Maloney (Berkeley, Calif.: Buddhist Peace Fellowship, 1985), 2. 


® His Holiness the Dalai Lama, "Spiritual Contributions to Social Progress," in The Path 
of Compassion, 10. In a speech on 15 June 1988 at the European Parliament in 
Strasbourg, the Dalai Lama called for "respect for human rights and democratic ideals" 
in Tibet and pledged that a Tibetan government would adhere '†o the Universal 
Declaration of Human Highis. " Reprinted by the U.S. Tibet Committee. The Dalai Lama 
received the 1989 Nobel Peace Prize. 


#, Hịs Holiness the Dalai Lama, "The Principle of Universal Responsibility, "in The Path 
of Compassion, 17. 


*Hevision of material in Faith in Human Rights: Support in Heligious Tradlitions for a 
Global Struggle (Washington, DC: Georgetown University Press, 1991). 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l134 


Quan Điểm của Đạo Phật Đối Với Súc Quyền 
Honald Epstein 


Trường Đại Học Dharma Realm Buddhist và Đại Học San Francisco 
Sitate. Tài liệu nghiên cứu "Súc Quyên và Sự Quan hệ của Con Người 
Đối Với Sinh Vật Học-San Francisco State University” (March 29-April 
1, 1990) 


TIN TỨC 


Tôi muốn bàn đến hai ví dụ nỗi bật về loài vật hành động với nhiều 
nhân tính hơn hầu hết con người. Quan điểm của tôi không phải cho 
rằng động vật nhân đạo hơn con người, nhưng điều này có một bằng 
chứng rằng động vật có thể hành động theo những cách mà không 
chứng minh bằng những khuôn mẫu nhất định của phương Tây về 
năng lực của chúng. 


Khoảng mười lăm năm trước đây có một bài báo Associated Press 
với một tin nóng từ một làng chài phía bắc Nhật Bản. Nhiều người từ 
một tàu đánh cá đã bị cuốn xuống biển trong một cơn bão biển. Một 
trong những người phụ nữ đã được tìm thấy vẫn còn sống trên một 
bãi biển gần làng ba ngày sau đó. Lúc cô được tìm thấy thì một con 
rùa biển khổng lồ vừa lúc đã xuất hiện nhanh chóng và bơi ra khỏi bờ. 
Người phụ nữ nói rằng khi cô sắp chết đuối con rùa đã đến để giải 
cứu cô và đã mang cô trên lưng nó ba ngày và đưa cô đến nơi mà 
người ta phát hiện. 


Trong tháng hai năm nay, cũng theo hãng tin AP, một người đàn ông 
mắt tích trên biển đã được cứu bởi một con cá đuối gai độc khổng lồ: 
Một người đàn ông kể rằng ông được đưa đi 450 dặm trên lưng của 
một con cá đuối gai độc một cách an toàn sau khi thuyền bị lật úp 
cách đây ba tuần, một đài phát thanh ngày hôm qua đã tường trình. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil135 


Đài phát thanh Vanuatu đã nói rằng anh Lottie Stevens 18 tuổi đã vào 
được bờ hôm thứ Tư tại New Caladonia. Thuyền Stevens bị lật úp 
vào ngày 15 Tháng †1, trong khi anh và một người bạn trên một 
chuyến đi đánh cá. Người bạn đã chết và sau bốn ngày trôi nổi với 
thuyền bị lật, Stevens quyết định để cố gắng bơi đến bờ an toàn, Đài 
phát thanh Vanuatu tường trình. Vùng biển này có nhiều cá mập, 
nhưng một con cá đuối gai độc đã đến giải cứu Steven và mang ông 
trên lưng của nó trong 13 ngày đêm đến New Caladonia, đài phát 
thanh nói. (AP, San Francisco Chroncicle, 8 Tháng Hai 1990.) 


Giới Luật Căn Bản Của Phật Giáo 


Không giống như truyền thống Do Thái-Kitô giáo, Phật giáo khẳng 
định sự hiệp nhất của tất cả chúng sinh, tất cả loài hữu tình đều bình 
đẳng Phật tính, và tất cả đều có tiềm năng để trở thành Phật, có 
nghĩa là, trở thành giác ngộ viên mãn. Trong số chúng sinh, không có 
công dân hạng hai. Theo giáo lý Phật, con người không có một vị trí 
đặc quyền, đặc biệt ở trên và vượt ra ngoài cõi sống. Thế giới không 
phải là một sáng tạo đặc biệt cho lợi ích và niềm vui riêng của con 
người. Hơn nữa, trong một số trường hợp theo nghiệp của họ, con 
người có thể được tái sinh làm người, và động vật có thể được tái 
sinh làm người. Trong Phật giáo, hầu hết sự hướng dẫn cơ bản nhất 
đối với hành vi là ahimsa-sự cắm chống lại việc mang đến tai hại và / 
hoặc cái chết cho bất kỳ chúng sinh. Tại sao người ta nên dừng lại 
việc sát hại? Đó là bởi vì tất cả chúng sinh có sự sống, chúng yêu 
cuộc sống của chúng và không muốn chết. Ngay cả một trong những 
sinh vật nhỏ nhất, con muỗi, khi nó tiếp cận để cắn bạn, nó sẽ bay đi 
nếu bạn thực hiện các chuyển động nhỏ. Tại sao nó bay đi? Bởi vì nó 
sợ cái chết. Nó nghĩ nếu nó uống máu của bạn, bạn sẽ tước mắt cuộc 
sống của nó. . .Chúng ta nên nuôi dưỡng tư tưởng từ bi. Khi chúng ta 
muốn sống, chúng ta không nên giết chết bắt kỳ sự sống của sinh vật 
khác. Hơn nữa, nghiệp sát được hiểu như là gốc của mọi đau khổ và 
nguyên nhân cơ bản của bệnh tật và chiến tranh, và các động cơ của 
việc sát hại rõ ràng dồng nghĩa với ma quân. Lý tưởng cao nhất và 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l136 


phổ quát nhất của Phật giáo là hoạt động không ngừng để kết thúc 
vĩnh viễn đối với sự đau khổ của tất cả chúng sinh, không chỉ con 
người 


VÍ DỤ 


Đức Phật trong một tiền kiếp đã tái sinh làm một vua nai. Ngài hy sinh 
đời sống của mình cho con nai đang mang thai sắp sinh con. Trong 
một kiếp khác, Đức Phật đã hy sinh thân mạng của mình để nuôi một 
con hỗ đói và hai đứa con của nó khi chúng nó đã bị mắc kẹt trong 
tuyết. Ngài cho rằng điều đó sẽ tốt hơn để cứu ba cuộc sống hơn là 
chỉ duy nhất chính mình. Đó là cách tốt hơn để đánh đổi cuộc sống 
của chính mình hơn là giết chết kẻ khác. 


Giá trị liên hệ của cuộc sống con người và giới luật 


Câu hỏi: Nếu không phải là một trường hợp bị tắn công, thì tư tưởng 
sát hại có thể là được ngừng. Nhưng nếu một người bị tấn công, tự 
bảo vệ bằng vũ lực, và sau đó là ở trong điều kiện bị ép buộc vì tình 
trạng nguy hiểm sắp xảy ra, người ta nên làm gì sau đó? 


Trả lời: Người ta nên cân nhắc trọng lực tương xứng của các sự lựa 
chọn thay thế. Nếu một ai đó muốn tước đi cuộc sống của một người, 
đầu tiên nên cân nhắc đối với việc giữ giới là quan trọng hơn hoặc lợi 
ích từ việc bảo tồn thân mạng của một người quan trọng hơn, và cho 
dù phạm giới tạo nên một sự thiệt hại hoặc sự nhượng bộ thân mạng 
tạo thành một sự mắt mát. Sau khi có sự phản ánh trong lối tư duy 
này người ta nhận ra rằng việc duy trì giới là hệ trọng và thân mạng 
của đương sự là không quan trọng. Nếu trong việc tránh nguy hiểm 
như vậy người ta chỉ có thể thành công trong việc bảo vệ mạng sống, 
rồi những lợi thế gì đạt được với cơ thể? Cơ thể này là đầm lầy của 
già yếu, tật bệnh và tử vong. Nó chắc chắn sẽ xấu đi và hư thối. 
Nhưng nếu, vì lợi ích của việc trì giới, người ta mắt đi thân thể của 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil137 


mình, lợi ích của nó thì vô cùng tác dụng. Hơn nữa, người ta nên cân 
nhắc như vậy: "Từ quá khứ đến hiện tại, ta đã vô số lần mắt đi thân 
mạng của mình. có khi ta đã đầu thai là một kẻ cướp ác độc, là một 
con chỉm, hoặc là một con thú. Nơi ta đã sống chỉ vì mưu cầu sự giàu 
có hoặc lợi ích hoặc tất cả các cách với mục đích bắt chính. Bây giờ 
ta đã gặp phải [một tình huống mà ta có thể bị mắt mát] bởi vì việc trì 
tịnh giới. Không tiếc thân thể và hy sinh đời sống của mình để giữ giới 
sẽ là một tỷ lần tốt hơn và [thực tế] không có gì so sánh hơn đối với 
việc bảo vệ bản thân mình đừng phạm những cắm giới ". Theo cách 
này người ta quyết định rằng nên hy sinh thân thể để bảo vệ sự toàn 
vẹn của các tịnh giới. 


Con của người hàng thịt và giới sát 


Ví dụ, có một vị Tu Đà Hoàn đã sinh ra trong gia đình hàng thịt. Khi 
ông ta đang trên ngưỡng cửa của tuôi trưởng thành, dù ông ta được 
cho là nối nghiệp gia đình của mình, ông không thể giết thú vật. Cha 
và mẹ của ông cho ông một con dao và một con cừu và đây ông vào 
một căn phòng, và bảo rằng "Nếu mày không giết con cừu, chúng ta 
sẽ không cho phép mày đi ra khỏi phòng và nhìn thấy mặt trời hay 
mặt trăng hoặc có thực phẩm và nước uống để sống". Người con trai 
tự nghĩ, "Nếu ta giết con cừu này, sau đó ta sẽ [bị ép buộc] theo đuổi 
nghề nghiệp này cả đời. Ta có thể phạm tội ác lớn này [chỉ đơn giản] 
là vì lợi ích của thân xác này". Rồi anh ta liền cầm dao tự sát. Người 
cha và mẹ đã mở cửa để xem xét. Con cừu vẫn đang đứng một bên 
trong khi người con trai đã chết. Vào lúc đó, khi ông tự sát, ông được 
sinh vào cõi trời. Nếu một ai giống như thé, thì điều này được cho là 
'bất tham' [ngay cả thân mạng của mình] để bảo toàn tịnh giới. 
(Chuyển dịch và bản quyền bởi Dharmamiira) 


Thực hành 


I. Nghi thức phóng sanh là một sự thực hành của Phật giáo đối với 
việc giải cứu động vật, chim, cá...cho đến việc giết mỗổ hoặc bị giam 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil138 


cầm thường xuyên. Chúng nó được giải thoát với một đời sống vật 
chất và tinh thần mới. Sự thể hiện minh họa rằng giáo lý căn bản Phật 
giáo là lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Một đệ tử của Đức Phật 
phải duy trì thiện tâm và sự thực tập tu luyện về việc cứu độ chúng 
sanh. Y nên suy nghĩ như sau: 'Tắt cả người nam đã là cha ta và tất 
cả các phụ nữ đã là mẹ của ta. Không có một ai đã không sinh ta 
trong kiếp trước của ta, do đó tất cả chúng sinh trong sáu cõi là cha 
mẹ của ta. Vì vậy, khi một người giết chết và ăn thịt của các chúng 
sinh, y do đó tàn sát cha mẹ của mình. Hơn nữa, y giết chết một thân 
mạng đã một lần của chính y, vì tất cả các nguyên tố đất và nước 
trước kia phục vụ như là một phần của cơ thể của ta và tất cả các 
nguyên tố lửa và gió đã phục vụ như là những chất cơ bản của ta. Vì 
vậy, ta phải luôn trau dồi sự tu tập của mình về việc giải thoát và trong 
mỗi kiếp sống luôn luôn tuân hành giáo Pháp và những lời giảng dạy 
khác để giải thoát mình và kẻ khác. 'Bất cứ khi nào một vị Bồ tát thấy 
có người chuẩn bị giết một con vật, y nên nghĩ ra một phương pháp 
thiện xảo để cứu hộ và bảo vệ nó, giải thoát khỏi sự đau khổ và khốn 
kiếp... (Kinh Phạm Võng I 162). Ở Trung Quốc, nghi lễ phóng sanh rất 
là phổ biến và đã tiếp tục cho đến ngày nay. Nó cũng được thực hành 
tại chùa Vạn Phật Thành ở Hoa Kỳ và tại các trung tâm Phật giáo 
khác. 


II. Ăn chay 

Tắt cả chúng sinh- người hoặc thú vật, 

Thích sống và sợ chết 

Đều sợ nhát về lò mỗ 

Với những lát thịt và chặt băm thành từng mảnh. 
Thay vì tàn bạo và ác độc, 

Tại sao không dừng sát hại và thương yêu cuộc sống? 
(Trân quý cuộc sống, I, 83 


Trong Phật giáo sự tôn trọng chế độ ăn uống chay tịnh hoàn toàn là 
một lẽ tự nhiên và hợp lý của giới điều đạo đức chống lại việc tước 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil139 


đoạt cuộc sống của mọi loài. Giới Bồ tát là một đặc trưng rõ ràng cắm 
việc ăn thực phẩm từ động vật. 


Sinh viên: "...Khi bạn ăn một bát cơm, bạn lấy đi sinh mạng của tất cả 
các hạt gạo, trong khi ăn thịt bạn chỉ lấy đi cuộc sống chỉ có một con 
vật." 


Hòa Thượng Tuyên Hóa trả lời: "Thực tế, Trên cơ thể một con vật có 
hàng trăm ngàn, triệu sinh vật nhỏ. Những sinh vật này là những phần 
nhỏ của những gì một khi đã là một thú vật. Linh thức của một con 
người lúc chết có thể chia thành nhiều loài động vật. Một người có thể 
trở thành mười con thú vật.. Đó là lý do tại sao động vật là thật ngu 
ngốc. Linh thức của một con vật có thể phân tán và trở thành, trong 
sự phân chia nhỏ nhất của nó, một sinh vật hoặc cây thực vật. Các 
cảm xúc của cây cỏ, sau đó, là những gì được tách ra từ linh thức 
của con vật khi nó phân tán vào lúc chết. Mặc dù mãnh lực đời sống 
của nhiều thực vật có thể xuất hiện khá lớn, nó không phải có tác 
động to lớn như một động vật đơn thuần hoặc một miếng thịt, Ví dụ, 
như cơm: hàng chục tỉ hạt cơm không chứa nhiều sanh mạng bằng 
một miếng thịt. Nếu bạn mở Ngũ nhãn bạn có thể biết điều này trong 
nháy mắt. Nếu bạn không mở mắt của bạn, người ta cố gắng giải 
thích cho bạn như thế nào không quan trọng, bạn sẽ không hiểu. Nó 
được giải thích như thế nào không còn là vấn đề, bạn sẽ không tin 
điều đó, bởi vì bạn không phải là một cây thực vật!" Một ví dụ khác là 
những con muỗi. Hàng triệu con muỗi trên núi này có thể đơn giản là 
linh thức của một người đã đầu thai thành tất cả loài hút máu. Nó 
không phải là trường hợp mà: một linh thức con người biến thành một 
con muỗi. Một người có thể biến thành vô số con muỗi. 


Vào lúc chết những thay đổi tự nhiên, linh thức phân tán, và những 
phần nhỏ nhất trở thành các thực vật. Như vậy, có một sự khác biệt 
giữa việc ăn thực vật và ăn loài vật. Hơn thế nữa, thực vật có cuộc 
sống rất ngắn ngủi. Ví dụ, cỏ được sinh ra vào mùa xuân và chết 
trong vòng vài tháng. Loài vật thì sống một thời gian dài. Nếu bạn 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới 140 


không giết chúng, chúng sẽ sống trong nhiều năm. Cây lúa, dù có đầy 
đủ điều kiện, chỉ sống một thời gian ngắn. Và như vậy, nếu bạn thực 
sự nhìn vào nó, có nhiều yếu tố để xem xét, và ngay cả khoa học 
cũng không cho việc ăn thịt là đúng." (Buddha Root Farm, 64). 


Ngài Mahakashyapa hỏi Đức Phật, "Tại sao Như lai không cho phép 
ăn thịt? Đức Phật trả lời: "Bởi vì ăn thịt là cắt đứt hạt giống đại từ bi." 
(Trân quý cuộc sống, lI 5) 


Súc Quyền hiện tại phát xuất từ quan điểm Phật giáo 


Mặc dù những sự hướng dẫn sau đây dành cho quyền lợi súc vật 
nhưng rõ ràng phát xuất từ cơ bản giáo lý Phật giáo dù chúng không 
có nghĩa là dành riêng cho Phật tử. Hy vọng của tôi đối với hội nghị 
này là có nhiều người tham gia, bất kể những quan điểm tôn giáo 
khác, hết lòng cứu xét đến chúng trong công việc tương lai của mình 
đối với súc quyền. 


1) Chúng ta nên giảm bớt sự sợ hãi, ghét bỏ, và ý muốn báo thù bằng 
cách tra tấn và giết chết động vật. 


2) Chúng ta không nên là nạn nhân với những cảm xúc tiêu cực, bạo 
lực, chúng gây nên vấn đề. Giải pháp thực sự đến từ sự thay đổi tâm 
người chứ không phải từ việc tạo ra sự đối đầu và va chạm. 


3) Chúng ta không nên giới hạn lòng từ bi của chúng ta đối với động 
vật và những người cùng chung chí hướng, và mở rộng lòng từ cho 
tất cả chúng sinh, ngay cả khi chúng ta cảm thấy rằng một vài điều rõ 
ràng là sai. Lòng từ bi cần phải là cơ sở của tất cả các tương tác của 
chúng ta với những người khác, bắt kể quan điểm và hành động của 
họ trong phạm vi đối với quyền động vật. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l14I 


Súc Quyền và Kinh Pháp Cú 
Hosemary Amey 


Đừng làm các việc ác, siêng làm các hạnh lành, giữ tâm ý thanh tịnh, là lời 
chư Phật dạy. (Pháp Cú, 183). 


Bối cảnh: Phật giáo và Kinh Pháp Cú 


Phật giáo đề cập đến súc quyền như thế nào? Xuyên qua hàng trăm triệu 
Phật tử trên thế giới, có sư bắt đồng về vấn đề cơ bản này. Lần đầu tiên 
tôi bỗng nhiên thích thú Phật giáo bởi vì hai nhà hàng yêu thích của tôi 
(Buddha's Vegetarian Food và Lotus Garden, cả hai ở trên hướng nam 
đường Dundas Sireet bangToronto) là Phật tử, và rất cần thận chỉ để 
phục vụ thức ăn chay không có trứng. Trong một nhà hàng mà tôi cho 
rằng việc này là cần thiết vì các tu sĩ Phật giáo và các nữ tu ăn ở đây. 
Điều này giúp tôi hiểu rằng Phật giáo có lời nguyền đối với súc vật thực 
sự rất rất nghiêm túc. Mặt khác, vị hôn phu của tôi và tôi có một vài người 
bạn là Phật tử, nhưng vẫn tiếp tục ăn thịt và cảm thấy điều này là phù hợp 
với Phật giáo. Phật tử, hoặc ít nhất là Tăng Ni Phật giáo có ăn chay 
không? Phật giáo nói gì về việc chúng ta đối xử với loài vật? Điều này rất 
cần thiết để giải quyết tranh cãi này, tôi cảm thấy quay trở về kinh điển 
Phật giáo để tìm thấy những gì mà con người phải nói đến vấn đề này. 


Cho đến nay, tôi thật thất vọng trong sự cố gắng để mua bản sao về kinh 
điển Pali cho mình - có lẽ bởi vì nó dài gấp mười một lần Kinh Thánh. Các 
cửa hàng sách tôi mua đã bao gồm tắt cả các cổ phần lớn của những 
sách về Phật giáo, nhưng không phải là kinh điển chính! Các nguồn trích 
dẫn phụ (hoặc tệ hơn!) về Phật giáo có làm sáng tỏ chỉ một chút đối với 
những gì về lời dạy của Đức Phật đối với động vật. Tuy nhiên, tôi đã có 
được một bản sao của một phần quan trọng của kinh điển Pali, Kinh Pháp 
Cú. Giáo Pháp (Dharma trong tiếng Sanskrit), có nghĩa là "luật, đạo luật, 
đạo đức chính trực, luật vĩnh cửu của vũ trụ, chân Lý", và pada có nghĩa 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l142 


là "chân" hoặc "bước chân”. Vì vậy, Kinh Pháp Cú là những bước mà 
chúng ta phải có để sống theo đạo luật và tâm luật (Phật giáo). Theo học 
giả Jduan Mascaró, tinh thần của Kinh Pháp Cú là tinh thần của Đức Phật, 
được ứng dụng cho cả hai, những người xuất gia và các học giả". Vì vậy, 
nó có vẻ hợp lý rằng chúng ta có thể tìm thấy được tối thiểu sự tương 
ứng đầu tiên về phương pháp tiếp cận của Phật giáo đối với câu hỏi về 
súc quyền từ nền tảng đạo đức cơ bản được đặt ra bởi Đức Phật Gotama 
trong Kinh Pháp Cú. 


Không sát sanh và không làm tổn hại 


Trong Phật giáo, có năm giới, mà có thể được coi là đóng một vai trò 
tương tự như Mười Điều Răn cho người Do Thái và Kitô hữu. Những giới 
luật này cung cắp sự hướng dẫn đạo đức cho các Phật tử cư sĩ cũng như 
Tăng Ni. Chúng nó được tóm tắt như sau: 


He who destroys life, who utters lies, who takes what is not given to him, 
who goes to the wife of another, who gets drunk with strong drinks -- he 


digs up the very roots of his life.(Dhammapada, 246-247). 


Ai ở đời sát sinh/ nói láo không chân thật/ lấy của không được cho/qua lại 
với vợ người /nghiện ngập với rượu mạnh/†ự đào bới gốc mình. 


Giới cắm sát sinh được biết như là giới đầu tiên. Ngoài ra, Đức Phật cũng 
khuyên chúng ta không "làm tổn thương" những người khác, ví dụ: 


He who for the sake of happiness hurts others who also want happiness, 
shall not hereafter find happiness. (Dhammapada, 131.) 


Ai cũng cần hạnh phúc/cầu hạnh phúc cho mình/hại hạnh phúc của 
người/ đời sau không hạnh phúc 


Có lẽ bởi vì không sát sinh và không làm tổn thương kẻ khác là rất quan 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l143 


trọng, Đức Phật nhiều lần yêu cầu chúng ta không nên có hành động đó ở 
nhiều đoạn văn trong Kinh Pháp Cú (xem phần tiếp theo để biết thêm chỉ 
tiết). Thực tế rằng ở giới thứ nhất và các giáo lý khác cắm sát sinh và làm 
tổn thương không gây tranh cãi giữa các Phật tử với nhau. Trường hợp 
có tranh cãi đến là câu hỏi của người Phật tử bị cắm không được giết 
chết hoặc làm tổn thương. 


Giới đầu tiên và sự ngăn cắm làm tổn hại để bảo vê ai? 


Thứ nhất và các lời dạy khác chống làm tổn thương và bảo vệ súc vật? 
Có lẽ giống như điều răn của Do Thái-Kitô giáo "Ngươi chớ giết" nhằm áp 
dụng đối với loài người. Khả năng này có thể được loại trừ gần như ngay 
lập tức, trong Kinh Pháp Cú, có rất nhiều huấn thị rõ ràng chống lại việc 
sát hại hoặc làm tổn thương chúng sinh, chứ không phải chỉ dành cho 
"con người ”: 


But although a man may wear fine clothing, If he lives peacefully; and is 
good, self-poossessed, has falth and ¡is pure; and ¡f he does not hurt any 
living being, he ¡is a holy Brahmin, a hermit of seclusion, a monk called a 
Bhikkhu. (Dhammapada, 142. Emphasis added.) 


Người có trang sức tốVnếu sống tâm tịnh thiện/có kiên định phạm 
hạnh/không tốn hại chúng sinh/vị ấy là phạm chí/ là ân sĩ sa môn. 


The wise who hurt no living being, and who keep their body under self- 
control, they go to the immortal NIRVANA, where once gone they sorrow 
no more. (Dhammapada, 225 Emphasis added.) 


Người trí không sát sinh/thường chế ngự bản thân/Đạt niết bàn bắt 
tử/cảnh giới không ưu buôn. 


A man is not a great man because he is a warrior and kills other men; bui 
because he hurts not any living being he ïn truth ¡is called a great man. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil14 


(Dhammapada, 405. Emphasis added.) 


Một con người vĩ đạivì y là chiến sữ/giết chết nhiều người khác/nhưng 
người không sát sại/bắt kỳ mọi chúng sinh/xứng danh: người vĩ đại. 


Rõ ràng rằng Đức Phật đã cố gắng làm cho điều này rõ ràng, rằng huấn 
thị chống lại việc sát sanh hoặc làm tổn thương không chỉ giới hạn đối với 
con người, nhưng mở rộng ra đối với tất cả "chúng sinh." Sau đó, chúng 
ta có thể tự hỏi, "chúng sinh" là gì hoặc những ai? Một số người lập luận 
rằng sự bảo vệ của "chúng sinh" bao gồm thực vật cũng như các loài 
động vật, vì chúng nó cũng có sự sống. Nếu đây là trường hợp, thì điều 
này có thể tuyên bố rằng đối với một Phật tử, ăn một con thỏ là không tôi 
tệ hơn ăn một củ cà rốt. 


Ở đây tôi đang ở thế bát lợi, khi tôi chưa học tiếng Pali, cũng như tôi 
không có những bản kinh nguyên gốc bằng tiếng Pali. Tuy nhiên, một 
đoạn huấn thị tuyệt vời diễn tả rằng chúng sanh là ám chỉ đến những loài 
có tri giác (hữu tình). 


All beings fear before danger, life ¡is dear to all. When a man considers 
this, he does not Kill or cause to Kill. (Dhammapada, 129-130.) 


Chúng sinh sợ nguy hiểm/chúng sinh sợ tử thằn/Biết cân nhắc điều 
này/không giết không bảo giết. 


Ở đây, Đức Phật giải thích rằng chúng ta không nên sát hại thay vì quan 
tâm đối với nỗi sợ hãi và yêu thương sự sống mà mọi loài cần có. Hơn 
nữa, Ngài nói rằng tắt cả chúng sinh đều có chung những thuộc tính này, 
cho thấy rằng từ mà Mascaró đã dịch như "beings" thực sự có nghĩa là 
"chúng hữu tình" (sentient beings). Một số người hoài nghi có thể cho 
rằng loài động vật phi nhân không phải là chúng sinh có tri giác (hữu tình). 
Tuy nhiên, trong đoạn văn khác, Đức Phật đề cập đến tri giác của con cá 
trong một phép ẩn dụ mô tả một tâm trí loạn động: 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l145 


Like a fish which is thrown on dry lang, taken from his home in the waters, 
the mind strves and struggles to get free from the power of Death. 
(Dhammapada, 34.) 


Như cá ném đất khô/vứt ra khỏi nguồn nước/tâm tranh đấu vẫy vùng/đề 
thoát khỏi thân chết. 


Đoạn này cho thấy rằng, từ “chúng sinh” được diễn tả trong Kinh Pháp 
Cú 130 (xem ở trên), cuộc sống của con cá rất đáng quí đối với nó - nếu 
không thì tại sao nó "tranh đấu vùng vẫy dễ thoát khỏi thần chết” khi bị 
đưa ra khỏi dòng nước của nó? Nếu Đức Phật cho rằng loài cá là loài 
chúng sinh có tri giác, điều này cho thấy rằng ngài đã đề cập đến nhiều 
loài động vật khác thông thường bị giết hại bởi con người. trong số các 
loài động vật khác thường thiệt mạng và bị thương của con người (ví dụ 
như động vật có vú và chim) cũng là hữu tình chúng sinh. Vì vậy, ít nhất 
là cá, chim và động vật có vú không thể bị giết hoặc bị làm tổn thương 
theo giới đầu tiên và các giáo lý khác nhằm bảo vệ chúng sinh . Nó có thể 
là hoàn toàn ở giới đầu tiên bao gồm các động vật khác vậy. 


Vậy tại sao Đức Phật không nói thẳng rằng không nên làm hại "động vật”, 
thay vì là "chúng sinh"? Có lẽ nó là bởi vì thời điểm và quốc độ trong thời 
Phật, những tín đồ của các tôn giáo nỗi tiếng khác chẳng hạn như đạo 
dainism đã bảo vệ động vật và như vậy điều này rất rõ ràng đối với đệ tử 
của Đức Phật trong việc bắt sát không giết chết "chúng sinh", có nghĩa là 
không giết chết động vật . Có lẽ không có từ trong tiếng Pali bao gồm cả 
những loài động vật nhân và phi nhân, vì thế thuật ngữ được dịch là 
"chúng sinh (living beings)" là đề cập chung. Hoặc có lẽ là Đức Phật muốn 
chúng ta phải quan tâm hơn đến các động vật có tri giác (hữu tình), chứ 
không phải sự sống của loài thực vật vô tình. 


Sự gợi ý về việc đối xử của chúng ta đối với động vật 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l146 


Từ thời Đức Phật, đã có những thay đổi đáng kể trong mối quan hệ giữa 
động vật và con người. Các thao tác như thuật giải phẩu sinh thể và nhà 
máy sản xuất nông nghiệp sẽ không được biết trong thời Đức Phật, và do 
đó, tắt nhiên chúng không được đề cập đến một cách chỉ tiết ở trong Kinh 
Pháp Cú. Hơn nữa, Kinh Pháp Cú là rất ngắn gọn, và không liệt kê tất cả 
các hành vi bất thiện có thể được thực hiện đối với động vật (bao gồm 
con người cũng như động vật!). Tuy nhiên, mặc dù vô số sự hãm hại đối 
với động vật, không phải tất cả được nói một cách chỉ tiết trong Kinh 
Pháp Cú, chúng ta có thể suy ra nhiều điều, đơn thuần là ở giới thứ nhất 
và những lời dạy chống lại việc làm tổn thương các chúng sinh khác. Rõ 
ràng rằng Đức Phật không muốn chúng ta tiêu diệt hoặc làm tổn thương 
động vật như chính bản thân mình. Do đó, Phật tử không thể là thợ săn, 
người đánh cá, bẫy chim, kẻ đồ tễể, kẻ chặt thịt vv... cũng không phải 
chúng ta có thể dồn động vật đến chỗ không còn đất sống trong những 
nơi được gọi là ngôi nhà của động vật. 


Không ăn thịt như thế nào? Một số người cho rằng miễn đừng giết động 
vật thì ăn thịt cũng không sao. Tuy nhiên, lưu ý rằng đoạn 129 và 130 
trong Kinh Pháp Cú xác định rằng chúng ta không nên "giết hoặc gây ra 
cái chết". Khi mọi người mua sản phẩm làm ra từ cơ thể động vật đã chết, 
họ hẳn nhiên gián tiếp giết hại những động vật . Do đó, thịt, da và lông 
cũng bị cắm. Điều này có đúng chăng, để có hiệu quả kinh tế, giết động 
vật già và kém năng suất là cần thiết để sản xuất sữa và trứng - chắc 
chắn đây là một trong những yêu cầu của các ngành công nghiệp trứng 
và sữa biện minh cho hành vi này. Nếu vậy, thì mua sữa và trứng cũng 
hẳn nhiên là nguyên nhân tạo ra sát sinh, và do đó nên tránh điều này 
nếu giữ giới thứ nhất. 


Món thịt mà người khác đã mua như thế nào? Hầu hết, có lẽ tắt cả các 
trường hợp, với việc chấp nhận thịt phục vụ cho chúng ta bởi người khác, 
chúng ta đang gây ra việc sát sinh. Ví dụ, nếu ăn thịt bạn bè mời chúng ta 
đến ăn bữa tối, họ sẽ mua thêm thịt cho chúng ta trong sự mong đợi về 
chuyến thăm của chúng ta, hoặc nếu chuyến thăm của chúng ta nằm 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l147 


ngoài kế hoạch, họ có thể. mua thêm thịt để cát lại trong tủ đựng thịt của 
họ sau khi chúng ta rời khỏi. Trong cả hai trường hợp, sự chấp nhận của 
chúng ta đối với thịt đã gây ra cho việc giết hại động vật thêm. Vì vậy, lý 
tưởng nhất, chúng ta không nên chấp nhận dùng thịt cung cấp từ những 
người khác, và nên để cho mọi người biết trước điều này bất cứ khi nào 
có thê. 


Một số người cho rằng thức ăn của dạ dày không quan trọng, chỉ có thức 
ăn của tâm mới quan trọng. Tuy nhiên, Đức Phật đã chỉ ra rằng chúng ta 
nên đưa ra sự suy nghĩ với những gì chúng ta ăn: 


He who lives only for pleasures, and whose soul is not in harmony, who 
considers not the food he eafs, ¡is idle, and has not the power of virtue -- 
such a man ¡is moved by MAHA, ¡is moved by selfish temptalions, even as 
a weak tree is shaken by the wind. (Dhammapada, 7. Emphasis added.) 


Người sống theo dục lạc/không chế ngự tâm mình/ăn uống không điều 
chế/biếng nhác không chuyên cần—như bị ma dẫn đắtbj ích kỷ khống 
chế/như cành cây yếu đuốồi/lung lay theo chiêu gió. 


Not to hurt by deeds or words, self-conirol as taught in the Hules, 
moderation ín food, the solitude of ones room and ones bed, and the 
practice of the highest consclousness: this is the teaching of the Buddhas 
who are awake. (Dhammapada, 185. Emphasis added.) 


Thân khẩu đừng não hại/tự hộ trì giới luật/ăn uống có tiết độ/sống ở nơi 
thanh tịnh/chuyên tu tập thiền định/đây lời chư Phật dạy. 


Có lẽ những lời dạy trên khuyên chúng ta tránh đi thói ham ăn cũng như 
nên ăn chay. Nhất định nhiều người tìm cách "từ bỏ" sự khổ đau từ thịt 
(hoặc các sản phẩm khác giết hại động vật) cũng nên xem xét nếu họ đã 
tự cho phép mình trở nên quá gắn liền với những thú vui vật chất, và chú 
ý đến những lời của Đức Phật: 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l148 


He who does what should not be done and fails to do what should be 
done, who forgets the true aim of life and sinks into transient pleasures -- 
he will one day envy the man who Iives in high contemplation. 


Làm việc không nên làm/không làm việc cần làm/người đắm chìm dục 
lạc/quên chân lý cuộc đời/rôi y sẽ đố ky/bậc an trú đại định. 


Let a man be free from pleasure and let a man be free from pain; for not to 
have pleasure is sorrow and to have pain ¡is also sorrow. (Dhammapada, 
209-210.) 


Hãy thoát khỏi dục lạc/hãy thoát khỏi cực hình/không dục lạc thì khỗ/cực 
hình cũng đớn đau. 


Mặc dù lý tưởng của sự tách biệt không có nghĩa là chúng ta bị cắm để 
trải nghiệm những thú vui vật chất, rõ ràng cho phép hưởng thụ dục lạc 
đối với thịt để vượt qua giới cắm thứ nhất là trái với tinh thần của Kinh 
Pháp Cú. Nhiều người đã cố gắng biện minh cho việc giết chết động vật 
bởi vì những lợi ích mà nó mang lại, cho dù lợi ích kinh tế cho những 
người làm nghề giết chết động vật, hoặc các lợi ích có tiềm năng y học có 
thể phát sinh từ sự giải phẫu sinh thể. Tuy nhiên, Đức Phật nói: 


He who for himself or others craves not for sons or power or wealth, who 
puts not his own success before the success of righteousness, he is 
Virfuous, and righteous, and wise. (Dhammapada, 84. Emphasis added.) 


Không vì mình vì người/ và không câu con cái/ hoặc tài sản lớn lao/chẳng 
mong mình thành tựu/với thành tựu đạo đức/vị ấy có giới hạnh/có chánh 
pháp, trí tuệ. 


Đó là, sự thực hành chánh đạo (tuân theo giới luật) có mức ưu tiên cao 
hơn sự “thành tựu” thế gian. Hơn nữa, Đức Phật cảnh báo về việc tham 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới 149 


luyến đối với thân thể: 


Consider this body! A painted puppet with jointed limbs, someltimes 
suffering and covered with ulcers, full of imaginings, never permanent, for 
ever changiïng. 


Hãy quán sát thân này/như con rối tô màu/với chân tay ráp lại/đau đớn và 
ung nhọt/†ràn đây điều khởi tưởng/ không bao giờ trường cửu/và thay đỗi 
không ngừng. 


Thịs body ¡is decaying! A nest of diseases, a heap of corruption, bound to 
destruction, to dissolution. AII life ends in death. 


Thân này đang suy già/à một ỗ bịnh hoạn/một đống phân thúi nát/buộc 
ràng với hoại diệt/Vì tắt cả đời sóng/két thúc bằng cái chết. 


Look at these grey-white dried bones, like dried empiy gourds thrown 
away at the end of the summer. Who will feel joy in looking at them? 


Nhìn xương xám trắng này/như bâu bí rỗng khô/ném bỏ cuối mùa hè/ai 
còn thích nhìn chúng? 


A house of bones is this body, bones covered with flesh and with blood. 
Pride and hypocrisy dwell in this house and also old age and death. 


Thân này làm bằng xương/xương phủ bằng thịt máu/kiêu mạn và dối 
trá/trụ trong ngôi nhà này/rôi cũng già và chết. 


The giorious chariots of kings wear out, and the body wears out and 
grows old; but the virtue of the good never grows old... (Dhammapada, 


147-151). 


Như xe vua rực rõ/rôi cũng phải mục hư/thân này rồi già suy/nhưng giới 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil150 


đức thiện pháp/chẳng già suy bao giờ... 


Mặc dù Đức Phật không yêu cầu chúng ta gây tổn hại cho cơ thể của 
chúng ta, hoặc trực tiếp hoặc bằng cách bỏ qua các nhu cầu của cơ thể 
chúng ta (điều này sẽ là vô nghĩa), ngài nhắn mạnh rằng cơ thể là vô 
thường, và chúng ta nên quan tâm nhiều về đạo đức hơn là việc bảo vệ 
cơ thể. Do đó, giết chết động vật (một hành vi vi phạm của giới đầu tiên), 
không thể được biện minh bằng cách tuyên bố rằng nó sẽ kéo dài tuổi thọ 
của con người. Hơn nữa, không giống như kinh điển Do Thái-Kitô giáo, 
Kinh Pháp Cú không cho rằng con người là cao hơn hoặc quan trọng hơn 
các động vật khác. 


Vậy kết thúc ở đâu? Đây là một điều đáng buồn đối với cuộc sống mà mọi 
thứ chúng ta mua hoàn toàn liên quan đến sự hãm hại chúng sinh ở một 
số điểm trong sản xuất, đơn giản bởi vì đại đa số người sẵn sàng giết hại 
động vật bất cứ khi nào cần thiết. Ví dụ, các loại rau cải mà chúng ta ăn 
có thể đã được bón bằng phân bột làm bằng xương, quần áo kết bằng sợi 
thực vật có thể được làm bằng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, 
thuốc men hiện tại được giám định bởi pháp luật xuyên qua việc thử 
nghiệm trên thân thể động vật. Tuy nhiên, việc mua các sản phẩm như 
thế này không đòi hỏi phải giết hại cho việc sản xuất của họ, nó không rõ 
ràng rằng chúng ta đang gây ra cái chết cho những loài khác - đặc biệt là 
nếu chúng ta cũng đang làm việc để thay đổi những phương thức trong 
các ngành công nghiệp. Vậy thì, tốt nhất là để duy trì mức tiêu thụ của tất 
cả các sản phẩm ở mức tối thiểu, cả hai để giảm thiểu những vụ lợi chung 
để sát sinh, với việc tuân thủ lý tưởng buông xả của Phật giáo bằng mọi 
cách. 


Những gợi ý của Kinh Pháp Cú đối với những nhà bảo vệ Súc quyền 
Ở mức tối thiểu, Kinh Pháp Cú là phù hợp với những quyền lợi động vật. 


Thật vậy, có vẻ như nó chỉ thị đối với các mục tiêu của phong trào súc 
quyền, ví dụ như việc bãi bỏ ngành công nghiệp thịt và thuật giải phẩu 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớilI151 


sinh thể. Kinh Pháp Cú được cho là một trong những kinh điển cốt lõi của 
Phật giáo, điều này thì không dễ dàng để thấy được làm thế nào mà Phật 
tử tham gia vào hoạt động giết thú vật có thể biện minh cho sự tương 
phản giữa thực hành và những lời dạy của Đức Phật. 


Tuy nhiên, những nhà hoạt động súc quyền nên lưu ý rằng giết chết các 
loài động vật trong các"trang trại" cũng bị cắm. Theo như tôi hiểu, đây là 
một hệ quả hợp lý của súc quyền cũng như Phật giáo, tuy nhiên một thực 
tế không may là nhiều người tự coi mình là một phần của phong trào đòi 
quyền động vật vẫn thấy giết mèo vô gia cư và con chó hợp pháp hoặc 
trường hợp cần thiết. Cũng thế, dù các mục tiêu của súc quyền là bởi và 
rất thích hợp với Phật giáo, các hành động thường xuyên được thực hiện 
để đạt được những mục tiêu này thì không thấy. Nhiều người ủng hộ các 
quyền lợi của động vật chỉ trích gay gắt về những người hành hạ động 
vật. Nhưng điều tốt nào mà con người cần thực hiện? Đức Phật nhắc nhở 
chúng ta. 


Never speak harsh words, for once spoken they may return to you. Angry 
Words are painful and there may be blows for blows. (Dhammapada, 153.) 


Chớ nói lời cay độc/một khi đã thót ra/chúng trở vê với bạn/lời thù hận làm 
đau/ và đánh bật lại mình. 


Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể hành động để giải thoát chúng sinh từ 
nỗi đau khổ? Nếu chúng ta làm tốt sẽ có kết quả tương ứng sau đây: 


Overcome anger by peacefulness: overcome evil by good. Overcome the 
mean by generosity; and the man who lies by truth. (Dhammapada, 223.) 
Định tĩnh thắng sân hận/lòng thiện thắng ác hung/rộng lượng thắng bủn 
xỉn/chân thật thắng di lừa. 


Và nếu chúng ta phấn đấu để sống một cách hòa bình sẽ là bài học cho 
thế giới về từ bi hơn là sự hênh hoang đầy thù địch. Tắt nhiên, đây không 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l152 


phải là dễ dàng! Tôi không tuyên bố làm chủ được bản thân mình, mặc dù 
nó là một vài điều mà tôi còn phấn đấu. Đức Phật thừa nhận những khó 
khăn, nhưng khuyến khích chúng ta tiếp tục nỗ lực: 


lf he makes himself as good as he tells others to be, then he in truth can 
leach others. Difficult indeed is self-control. (Dhammapada, 159.) 


Nếu tự làm mình tốt/như răn bảo người khác/người sóng thật với mình/có 
thê dạy người khác/†ự điều phục khó thay. 


Đôi khi lý tưởng này dường như vô nghĩa, và vô vọng, vô ích, chúng ta 
hãy cố gắng gạt qua cơn giận dữ và nỗi tuyệt vọng của chúng ta ở những 
gì mà con người đồng loại của chúng ta đang đối xử với động vật, và 
hãy tập trung tình yêu dành cho động vật, thúc đây sự tranh đấu dành cho 
súc quyền: Vì lòng căm thù không chinh phục được lòng căm thù: lòng 
căm thù được chỉnh phục bởi tình yêu. Đây là một định luật nghìn thu. 
(Kinh Pháp Cú,5.) 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil153 


Quan Điểm của Đạo Phật về Người Nghiện Ma Túy 
Peter Morrell 


"...Điêu này được nói rằng khi con người ở trong kiếp sống luân hồi, 
người ta ở trong sự kêm kẹp của những hình thái khỗ đau."[1] 


Trong bài này, tôi tham khảo các loại dược phẩm- ý nghĩa của tất cả 
các loại thuốc, bất cứ điều gì chúng ta có thể trở nên quen thuộc và 
rồi chúng ta thích thú tùy theo mức độ phụ thuộc. Điều này có vẻ như 
những loại dược phẩm bị hiểu lầm. Chúng nó có một lịch sử rất dài. 
Tắt cả mọi người, và trong mọi lúc, cần một cái gì đó để làm cho cuộc 
sống của họ có ý nghĩa và hầu như luôn luôn có nhu cầu đối với các 
loại dược phẩm, thức ăn, tình dục, cũng như tôn giáo. Khi niềm tin tôn 
giáo đã suy sập, vì vậy tất cả các loại thuốc dường như đã được 
chuyên hướng tăng lên, để cố gắng và làm cho cuộc sống thú vị và có 
ý nghĩa hơn. Do đó, thuốc có thể được xem như một thách thức đối 
với cuộc sống bình thường của chúng ta khiến cho sự nhận thức của 
người trưởng thành đối với thế giới như là hơi đần độn. Để có ý 
nghĩa, cuộc sống phải có chứa đựng vài điều hứng thú bên trong mỗi 
đời sống với một chút tình yêu. Đó là những đề tài trong bài viết này 
mà tôi tham khảo về 'thuốc'. 


Ngoài các khái niệm như nghiệp (Karma) và tội (Merit), năm dục và tái 
sinh - đó là những khái niệm xa lạ với hầu hết người phương Tây, và 
do đó đòi hỏi phải suy nghĩ sâu sắc- Phật giáo xem tâm lý con người 
là chủ yếu được điều khiển bởi hai sự thúc đẩy bẩm sinh ham muốn: 
tham ái hoặc sự lôi cuốn, và sự căm ghét hoặc hận thù. Chúng nó có 
thể đại diện cho nguyên tắc niềm vui-nỗi đau trong tâm lý học phương 
Tây. Trong Phật giáo, hầu như tất cả các khía cạnh tâm lý và hành vi 
của con người đều được giải thích trong những thuật ngữ này. Xuất 
phát từ điều này, Phật giáo khẳng định rằng giáo lý của nó là dựa trên 
con những gì con người thực sự là-điều kiện mà y đang là - và những 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l154 


ý tưởng của nó chủ yếu là quan sát điều khiển, chứ không phải là tín 
điều truyền lại cho chúng ta. Đức Phật khuyến khích mọi người thử 
nghiệm tư tưởng của ngài bằng chính mình. Những sự thúc đây của 
tham muốn và hân thù cũng phản ánh một hình thức cơ bản của tính 
ích kỷ và thông thường chúng ta bị dẫn dắt bởi một sự tham muốn 
muốn trải nghiệm và tìm đến niềm vui và để tránh khỏi bị đớn đau. 


'Bởi Sức mạnh của hai thứ, tham ái và hận thù, bên trong và bên 
ngoài, chúng ta đi lang thang trong cõi luân hồi và do đó trải qua đau 
khổ. [2] 


Giáo lý của Phật giáo dược thành lập hoàn toàn để giúp chúng ta trở 
thành người hạnh phúc hơn và hài lòng hơn, bằng sự giảm bớt 
những điều trong cuộc sống của chúng ta như làm chúng ta đau khổ, 
gây ra đau khổ cho người khác, bằng cách giúp chúng ta phản ánh 
sâu sắc hơn đối với hậu quả của chính mình, và bằng cách tăng 
trưởng những điều mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Trong Phật 
giáo, Không có Điều gì thực 'tốt' và 'xấu'; chỉ có những hành động 
mang lại cho chúng ta hạnh phúc lớn hơn và mang đến cho chúng ta 
đau khổ hơn. Do đó, để sống tốt là sống trong sự hòa hợp với những 
nguyên tắc này. Nói chung, nó có nghĩa là giảm bớt tính ích kỷ của 
chúng ta, để cung ứng cho những người khác, để tăng hạnh phúc của 
chúng ta và để ngăn chặn những điều tác hại của bản thân hoặc 
những người khác - để chọn một cuộc sống không làm hại. Không 
làm hại cho chính mình và tất cả chúng sinh. 


'.. những cảm xúc phiên não, chẳng hạn như tham muốn, sân hận, 
thù địch, ganh ty, và xung đột dẫn dắt chúng sinh trong vòng luân hồi 
sinh lão bệnh tử bắt tận, chúng được thành lập trên nhận thức sai lầm 
đối với bản chắt chúng sanh và các hiện tượng khác [3] 


Trong trường hợp nghiện ngập, từ quan điểm Phật giáo, rõ ràng nó 
có thể được xem như là một cảm giác tham muốn quá mức hoạt 
động, đã đi vượt quá giới hạn bình thường, và có hại cho bản thân. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l155 


Điều này cũng rất quan trọng để thừa nhận rằng tất cả chúng ta trong 
một vài cách đã nghiện một cái gì đó, chẳng hạn như' tiền, mua sắm, 
thành công, khuyến mại, thức ăn hoặc quan hệ tình dục. Những 
người nghiện một cái gì đó đã trở thành quá kiên cố và bị khóa chặt 
vào một sự đam mê của niềm vui và đang gặt hái hậu quả của lối 
sống đó. Nó cũng có nghĩa là cảm giác đồng nhất được báo đáp chỉ 
khi họ tham đắm bắt cứ điều gì họ thèm, và điều này do đó trở thành 
tùy thuộc vào sự nghiện ngập của họ. Một cảm giác tự đồng nhất chủ 
yếu được dựa trên thói quen của họ, và không có nó, họ cảm thấy vô 
hình và không tồn tại. Điều này thường được gọi là "cá tính con 
nghiện' - họ tin rằng cuộc sống ngoài việc 'tìm hương vị của mình: thì 
không có gì ổn định, chứ không phải giá trị sống là buồn và nhàm 
chán. Những người như vậy đã xác định mạnh mẽ hoặc kiên cố, có 
nguồn gốc của niềm vui thế nên họ tin rằng cuộc sống mà không có 
nó là không thể hoặc là kinh khủng. Ít nhất ở mức độ nào đó, họ đã 
mắt sự kiểm soát đối với cuộc sống của mình. 


'Khi tự ngã vắng lặng [không có chín trạng thái-tham muốn, hận thù, 
cố gắng, vui mừng, đau đớn, phân biệt, đạo đức, không đạo đức, và 
hành động] - điều này được gọi là đạt được giải thoát.[4] 


Trong khi đó cũng có thể là lý do sâu xa hơn cho hành vi này và cũng 
là một cơ sở sâu sắc hơn của sự bất hạnh nằm ở nơi gốc rễ của nó 
[chẳng hạn như trong sự bất hạnh của thời thơ ấu chưa được giải 
quyết, hoặc sự hỗn độn với 'người sai lầm', Phật giáo, trong phong 
cách thực tiễn một phương hướng đặc thù, sự tìm kiếm chỉ đơn thuần 
là để đối phó với vấn đề-như là để giảm mức độ và sức mạnh của 
con nghiện hiện tại. Tất cả các yếu tố khác có thể được giải quyết 
xuyên qua thiền định, tự kiềm chế và thảo luận. 


"...Nguyên nhân của tâm tham muốn...đi chung với sự phân biệt về 
một đối tượng hắp dẫn ..." [5]. Tuy nhiên, nghiện ngập cũng chứa một 
yếu tố nữa, đó là một sự mắt kiểm soát và sự đầu hàng đối với ý 
muốn khao khát. Đó là một tình huống mà trong đó sự cân bằng 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l156 


chung của ý chí chống lại bắt cứ điều gì trên thế giới được thích thú, 
đã bị suy yếu hoặc sụp đổ dần dần, và toàn bộ sự thèm khát đối với 
điều đó đã được chế ngự một cách chủ yếu. Vì vậy, bắt kỳ sự điều trị 
đối với con nghiện phải tiếp cận cả hai khía cạnh mới đạt được sự 
thành công. Cảm giác kiểm soát, sự tồn tại độc lập và cân bằng mà 
chúng ta gọi là sức mạnh ý chí phải được phục hồi, cũng giống như 
bất kỳ sự giảm thiểu ham muốn đối với bất cứ một điều gì đó gọi là 
'thích'. Thực tế này chắc chắn mang lại sự cần thiết để hồi sinh một 
sự nhận thức về tự thân và tự phóng chiếu hình ảnh mà phần lớn bị 
phá hủy trong trường hợp của người nghiện nặng. Một cảm giác 
mạch lạc của bản thân phải được xây dựng lại, và nó phải là một sự ý 
thức đối với bản thân nằm độc lập đối với bắt kỳ hình thái bên ngoài. 


'Sự minh họa của vô minh phiền não là một ý thức hình thành bản 
ngã của con người và ba chát độc [tham, sân, si] phát sinh trên điều 
khoản của khái niệm này, cũng như các hạt giống của chúng nó. [6] 


Ý tưởng về hình ảnh bản thân cũng mang đến với nó một cảm giác 
của lòng tự trọng và ý thức trách nhiệm cho những hành động của 
mình và bắt cứ trạng thái nào một khi đã kết thúc. Người nghiện đã 
đạt được một cảm giác mới của bản thân không phụ thuộc vào thói 
quen của họ, và bắt đầu thấy rằng trạng thái mà họ đang có là một kết 
quả chủ yếu hành động của chính họ và do đó họ chịu trách nhiệm cá 
nhân đối với trạng thái đó và phục hồi từ nó. Do đó sự không thay đổi 
có thể vì người ta không muốn hoặc không thể di chuyển theo hướng 
chấp nhận những thực tế này. Người nghiện thường biện minh cho 
tham ái của họ bằng cách nói rằng họ chỉ cảm thấy hành động "bình 
thường" khi ấp ủ sự ái dục cụ thể của mình. Trong ví dụ này, 'hànhvi 
xã hội bình thường” của họ trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào ma túy. 
Đối với những người khác, nó là một sự thoát khỏi nỗi cô đơn [Ví dụ: 
'nghiện mua sắm'], những sự kiện buồn đối với sự sống của họ sẽ 
không còn chạm trán, hoặc mong muốn để gây ấn tượng/được sự 
chú ý. Trong một số trường hợp, nó phản ánh một sự mong muốn đi 
vào lĩnh vực tưởng tượng cho 'mục đích nghệ thuật." Bước đầu tiên 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l157 


phải là sự chấp nhận vị trí của mình, sự thừa nhận về một vấn đề và 
mong muốn thay đổi. Nếu không có những yêu cầu tối thiểu, sự 
không thay đổi thì hầu như không bao giờ có khả năng xảy ra. 


"...Ba cảm xúc phiên não |ià] ...tham, sân và sĩ... " [7] 


Mặc dù sự biểu hiện khác nhau của cơn nghiện xuất hiện, khi được 
hỏi, các con nghiện của tắt loại thường có xu hướng đổ lỗi cho một số 
sự kiện trước đó mà họ không chịu trách nhiệm, hoặc một số yếu tố 
khác bên ngoài họ, đối với hành vi của họ. Điều này rất thuận tiện để 
bào chữa cho họ từ bất cứ sự phiền hà nào cho tình trạng hiện thời 
của họ. Vì thế, nó là một cái nạng mà họ dựa vào để đi qua đời sống 
của mình. Họ miêu tả nó như là bình thường hoặc không độc hại- 
hoặc cả hai. Họ tuyên bố là nạn nhân của một cái gì đó và từ chối về 
động cơ của riêng mình và trách nhiệm của mình cho những gì họ 
làm. Họ che dấu mọi thứ, những động cơ thực sự của họ, những kinh 
nghiệm trong quá khứ và căn bản thực sự đối với hành vi của họ. Họ 
cũng làm cho giảm bớt sự tác hại [cho bản thân và những người 
khác] về những gì họ làm. Họ tự thuyết phục rằng nó là vô hại và 
không nghiêm trọng-như một vài điều mà họ có thể kiểm soát - và khi 
bị thử thách, họ cố gắng thuyết phục người khác về quan điểm như 
thê. 


Phật giáo có thể giúp các loại con nghiện trong nhiều cách khác nhau. 
Thứ nhất, nó khuyến khích sự tiết chế, sự kiêng cử và tự kiểm soát. 
Điều đó có thể đưa đến một trình độ tự kiểm soát. Thứ hai, nó khuyến 
khích một ý thức tự nhận dạng không dựa trên những sự tham muốn, 
nhưng dựa vào sự tự hoàn thành và tính tự trọng. Một sự tự trọng 
ngăn cản điều tác hại cho chính mình. Nó cũng khuyến khích một lối 
sống vô hại, tình yêu thương, lòng từ bi và sự thanh thản,với chiều 
hướng khuyến khích sự phản chiếu và tự lý giải. 


Sáu phiên não gốc là ham muốn, giận dữ, tự hào, thiếu hiểu biết, nghi 
ngờ, và nhận thức sai lầm... [8] 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l158 


Trong các tu viện Zen, người ta được nghe về các phương tiện truyền 
thông, con nghiện được điều trị duy nhất với việc ép buộc kiêng cử 
[rút khỏi hoặc từ chối] và tập trung thiền định. Điều này thật khó để 
thấy nó khắc nghiệt như thế nào, phương pháp điều trị cực đoan và 
bất từ bi có thể rất thành công, nó thiếu sót khi giải quyết các yếu tố 
chính của trách nhiệm cá nhân đối với trạng thái cá nhân nằm trong 
hoàn cảnh đó. Nó để lại cho người đó giải quyết mọi điều cho mình; 
một định hướng của phương pháp 'bạn đưa mình vào đây, thì bạn có 
thể đưa mình ra khỏi đây'. Một vấn đề có thể được tiếp cận bằng sự 
giảng dạy cho một người như thế, mặc dù những người khác có thể 
giúp đỡ và khuyến khích nhưng họ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho 
hành động của chính mình...rằng không có gì đặc biệt về tình trạng 
họ đang là, rằng cuộc sống là tốt, để khôi phục lại ý thức của họ về 
giá trị bản thân, và dần dần dẫn dắt họ rời xa những gì họ thèm khát - 
rằng cuộc sống ngoài 'món' họ thèm khát đó thì có thể có những thứ 
khác dịu ngọt. Điều này đòi hỏi sự nhận thức của họ rằng con đường 
họ đang bước chắc chắn là một con đường của sự tự hủy diệt, một 
con đường của khổ đau. Nó là một nguyên lý chính của Phật giáo 
rằng qua khỏi lúc vui vẻ đó là nỗi đau đớn, và minh họa chủ đề này thì 
rất tốt cho con nghiện. 


Xuyên qua sự tham muốn và sân hận, sự nghiện ngập cũng quan hệ 
đến khả năng và mắt khả năng, nguyên nhân và kết quả, và bản chát 
của tâm và cảm giác. Đây là tất cả các chủ đề liên quan. Nó dễ dẫn 
đến một sự liên quan với khả năng và mắt khả năng, bởi vì để có 
được niềm vui thì thường cũng phát sinh niềm vui khác [ví dụ, nghiện 
tình dục]. Tuy nhiên, nó cũng có thể làm phát khởi một sự “ý thức bị 
lừa” như kẻ tiếp nhận thêm vai trò phụ thuộc với người khác. Y cũng 
trở nên bảo vệ kẻ khác một cách gen tuông, chủ yếu, không đi từ tính 
từ bi thuần khiết đối với họ. Đó là một hình thức ích kỷ. Chúng ta tìm 
kiếm để nới rộng và xử dụng sự kiểm soát, và quyền sở hữu về đối 
tác mà mình chiếm hữu. Ta thấy điều này trong nhiều mối quan hệ 
nơi mà sự cân bằng năng lực đã trở thành méo mó, nghiêng nặng 
cho các đối tác có ưu thế hơn. Điều này là 'xấu' như nó mang lại khổ 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil159 


đau và hạn chế sự tự do đối với kẻ 'bị sở hữu'. Nó cũng có nghĩa là 
"tình yêu" của họ là chủ đề bằng việc thanh toán liên tục khi những 
niềm vui đang được bứng khỏi họ. Họ gây đau khổ khác và tạo ra 
nghiệp xấu, mối quan hệ như vậy có hại và không phải là lành tính 
như chúng có thể xuất hiện. 


Trong tất cả các chứng nghiện, người nghiện đều có một sự mâu 
thuẫn hoặc mơ hồ đối với nguyên nhân và hiệu quả, sự sung lực và 
bất lực. Họ xử dụng khả năng khống chế đối với thói quen của họ 
[như một nguyên nhân] nhưng cũng để cho những khao khát lớn áp 
đảo họ [như một kết quả].Vì vậy, họ dường như không bao giờ biết 
được nơi họ muốn là ở trong sự "bập bềnh của năng lực", liên tục co 
giật giữa nguyên nhân và tác dụng, Cố trì sức và sau đó bị thống trị, 
thèm muốn sự khống chế của thuốc hơn những cái khác, và rồi để 
mãnh lực đó được tác động lên họ. Tắt cả điều này chắc chắn mang 
lại cho con nghiện một cảm giác không rõ ràng rằng họ là ai, những gì 
họ thực sự muốn và nơi mà sự sung lực của thuốc thực sự nằm bên 
trong. Họ có một cảm giác bối rối về việc tự nhận dạng. Các loại hành 
vi gây nghiện liên quan đến sự sung lực hơn những cái khác, chẳng 
hạn như hiếp dâm, khổ dâm, bắt nạt ở nơi công sở, phân biệt chủng 
tộc, quấy rối tình dục tại nơi làm việc và lạm dụng trẻ em, dường như 
không có một một yếu tố niềm vui ngoại trừ người có sự kềm chế. 
Các hình thức của con nghiện chủ yếu là sức mạnh của thuốc khống 
chế những điều khác- các yếu tố khác là thứ cấp. Trong sự quan hệ 
với cơn nghiện người ta thể hiện sự lặp đi lặp lại thói quen gây nghiện 
của mình. Trong ý nghĩa đó, họ chắc chắn cần đến 'nạn nhân' của 
mình như một mũi thuốc. 


Trong sự liên hệ đến cảm giác và bản chất của ý thức, chủ đề rộng 
lớn này quá phức tạp để đi vào chỉ tiết đầy đủ ở đây. Nhưng nó đủ để 
nói rằng 'đối tượng của cảm giác' trong ý thức có thể là đau đớn, 
trung tính hay dễ chịu. Chúng ta muốn cho và nhận những niềm vui, 
trong sự trao đổi như thế, chúng ta tìm thấy niềm vui, và chúng ta có 
thể trở thành kẻ nghiện. Rồi chúng ta chấm dứt tình yêu' đối những 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil160 


người mà chúng ta trao đổi những cảm giác dễ chịu. Những chủng tử 
của cảm giác dễ chịu trong tâm cũng có thể được nhớ lại trong ký ức 
[ý thức] với điều kiện và trong sự 'tưởng tượng' có thể sống lại như 
hình ảnh thực tế. Điều này tác động như một sự kích thích dễ chịu để 
làm mới niềm vui và các hình thức căn bản của sự thủ dâm, mơ 
mộng, nghệ thuật khiêu dâm, và sách báo khiêu dâm. Nhìn chỉ từ 
quan điểm của Duy thức học, rõ ràng rằng con nghiện chủ yếu chỉ 
thích thú đối với những chủng tử thuộc về cảm giác, với sự dễ chịu 
đối với ý thức. Theo nghĩa này, có thể được nói, nó chỉ là "tiếp tục rơi 
xuống cùng một con đường" đối với những gì mà tất cả mọi người 
tiếp xúc hằng ngày- nhìn vào các hình tướng hấp dẫn, hài lòng với 
khẩu vị hấp dẫn, mùi hương và va chạm v.v... Tuy nhiên, nó cũng liên 
quan đến sự mắt kiểm soát và một niềm tin phổ quát mà sự hưởng 
thụ những cảm giác này là quan trọng đối với sự tồn tại của con 
người, và cách duy nhất để sống ngoài cuộc sống của con người. 


Tuy nhiên, bắt kỳ cảm giác dễ chịu, trong thời gian và thông qua việc 
xử dụng quá mức, làm thành 'con đường mòn trong ý thức, bước 
những vết lún sâu hơn, như vậy mà càng tăng thêm sự thèm khát để 
đạt tới 'đỉnh cao' tương tự. Ngược lại, bằng cách kiêng cử, tự kiểm 
soát hoặc tiết chế, người ta khôi phục lại căn bản niềm vui và tăng 
trưởng nó, trong khi sự dùng thuốc quá liều lắp mờ đi niềm vui thích 
đó. Điều này rộng rãi áp dụng hầu hết cho tất cả các hình thức cai 
nghiện, bao gồm cả thực phẩm, sô cô la, nicotine, quan hệ tình dục, 
rượu, mua sắm, khuyến mãi, quyền thế v.v...không tiếp xúc và nuôi 
dưỡng đối với trạng thái phóng đãng và nhiều sự thờ ơ lãnh đạm, đối 
với niềm vui phải được trau dồi triệt để mới làm cho vô hiệu hóa cơn 
nghiện. Điều này cũng giúp tăng cường cảm giác kềm chế của một 
người ở trên các cảm giác dễ chịu với những gì mà con người đã trở 
thành con nghiện. Và dần dần sẽ dẫn đến một cảm giác mới của việc 
tự dựa vào một người, và người đó chính là bản thân của bạn. 


Cai nghiện nhất thiết đòi hỏi không lòng vòng - đảo ngược những thói 
quen như nó đã được hình thành. Nó có nghĩa là giành lại quyền kiểm 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil161 


soát cuộc sống của con người, phủ nhận tự thân với những cảm giác 
đã từng trở nên bất lực với cơn nghiện, nói chung là phủ nhận con 
đường mà nạn nhân đã theo đuổi. Nó có nghĩa là tái thiết lập bản 
thân bằng những phương hướng nhẹ nhàng, kiểm soát thói quen, có 
thể bật hoặc tắt theo ý thích, giống như một vòi nước. Điều này có 
nghĩa là dừng lại việc nhìn vào các hình thức êm chịu, ngăn chặn các 
yếu tố tưởng tượng bên trong và dừng lại tắt cả những thói quen liên 
quan với mhững gì là tác nhân của hành vi gây nghiện. Chắc chắn, 
quá trình rất dài hay chậm có thể mắt nhiều năm để trả lại cho con 
người trở lại tình trạng đầu tiên như khi họ chưa biết gì về ma túy. Nó 
có nghĩa là học cách sống từng ngày không có nó, một chế độ kiêng 
cử ma túy đặc biệt và cuối cùng sẽ dứt được cơn thèm. Đó là cơ sở 
của phương pháp tiếp cận Zen được đề cập ở trên. Nó có nghĩa là có 
khả năng "thưởng thức” lại cuộc sống bình thường vốn là. Ngoài ra, 
có nghĩa là con nghiện có thể khám phá và tận hưởng chính mình 
cũng giống như chúng ta. Trong những cảm quan này, nó có thể 
được xem như là một miềm vui lớn và làm mới con đường để con 
nghiện đi theo, điều này đối với con nghiện nghe có vẻ giống như một 
phương thức rất nhàm chán đối với việc tước mắt cảm giác - đó là 
chính xác những gì phải là! 


'Không ràng buộc...biết thèm muốn [tham dục] là đau khổ, do đó cần 
chú tâm điều ngự sự thèm muốn...' [9] 


Mặc dù thói nghiện là có hại ở những khía cạnh nhất định [đối với bản 
thân và với những người khác], cách khác, một vài điều tích cực có 
thể đến từ nó và nó có thể được nhìn thấy như một hình thức của con 
đường tâm linh. Về mặt này, nó có thể giúp người ta có thêm những 
nhận thức hữu ích. Ít nhất là ba cách có thể là hữu ích. Thứ nhất, nó 
có thể dẫn đến một sự nhận thức của sự cần thiết đối với việc buông 
bỏ, một sự thờ ơ với thế giới, và sự tiết chế lớn hơn trong những thói 
quen của con người. Vì vậy, nó có thể dẫn đến một đến một nhận 
thức sâu sắc hơn về bản chất thoáng qua, ngắn ngủi [vô thường] của 
thế giới và của tâm trí, và sự bao gồm cùng nhau của chúng. Đây là 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil162 


một sự nhân thức Phật giáo quan trọng để thay đổi tất cả các loại con 
nghiện. Tương tự như vậy, nó dẫn đến một sự hiểu biết về lối ham 
muốn dẫn đến đau khổ mà thôi. 


Trong nghĩa khác, thói nghiện cũng có thể dẫn đến một sự nhận thức 
về sự phân mảnh của các hình tướng tiểu thể trong không gian và 
thời gian, nó lại là một sự hiện diện sâu sắc của tánh Không 
[Shunyata] trong Phật giáo. Dường như ít ai biết rằng một số người 
nghiện có thể thấu hiểu về sự nhận thức Phật giáo quan trọng này 
một cách dễ dàng. Nó phát sinh từ cảm giác rời rã của tự thân người 
nghiện trở thành đối tượng với sự rỗng không. Nó cũng phát sinh ở 
một vài mức độ từ cảm giác rằng thế giới của họ đang bị sụp đỗ hay 
tan rã ngay cả khi những người khác trấn an họ rằng không phải thế. 
Nó đặc biệt phát sinh từ thuốc gây ra nhiều kinh nghiệm trong cuộc 
sống, bản thân, thế giới, những người khác xuất hiện rỗng không, lờ 
mơ, các bóng dáng trống rỗng, không thực tế hoặc tan rã. Cảm giác 
như vậy có thể đeo bám suốt đời sau nhiều năm các thứ thuốc phiện 
đã được dùng đầu tiên. Cảm giác có thể có cường độ thực sự. Rõ 
ràng, từ góc độ Phật giáo, điều này giống như một kinh nghiệm trực 
tiếp về tính không dựa trên một cảm giác về bản chất tiểu thể của 
thực tại và bản chất phân hủy của 'giả tướng”. Cảm giác dai dẳng của 
loại này được minh họa khái niệm sâu sắc của Phật giáo thường rất 
khó khăn cho người 'bình thường' để hiểu hay kinh nghiệm cho chính 
mình. Như vậy, trong một nghĩa nào đó, người nghiện đã phá vỡ một 
ảo tưởng cơ bản trong quan niệm của chúng ta về sự thực mà con 
nghiện có thể quyết định trước đối với những ý tưởng Phật giáo. 


Thứ ba, chúng ta có thể đề cập đến việc chiêm nghiệm đau khổ và 
nguyên nhân của nó. Với một chút hướng dẫn, bản chất của đau khổ 
và nguyên nhân của nó có thể được nhận thức bởi người nghiện mà 
không gặp quá nhiều khó khăn. Điều này tự nó có thể dẫn người ta 
chấp nhận sự điều độ, cân nhắc và ôn hòa hơn với cuộc sống, và để 
nhận ra sự cần thiết cho sự kiêng cử từ sự tham đắm và thái quá. Vẻ 
đẹp an toàn và yên tĩnh hơn của cuộc sống bình thường cũng có thể 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil163 


được nhận thức từ quan điểm của người nghiện. Sự cai nghiện một 
mình có thể giúp con người thưởng thức một hình thức Zen giống 
như sự yên tĩnh được so sánh với sự mê loạn hỗn độn của việc 
nuông chiều lạc thú. Nó cũng có thể đưa đến sự nhận thức đối với giá 
trị của việc tạo ra một thế giới nội tâm của thị giác, những ký ức sống 
động được khôi phục rõ nét, tạo ấn tượng sâu sắc trên ý thức - điều 
này có thể được xử dụng trong sự thực hành Phật pháp để tạo ra 
hình ảnh sống động về một cõi thuần tịnh của chư Phật. 


'...khi bạn có sự luyến ái, ví dụ, với những thứ vật chát, điêu tốt nhát là 
từ bỏ hành vi đó. Điều này được dạy rằng người ta nên có vài điều 
mong muốn và sự biết đủ- sự buông xả với những mối quan hệ đến 
những thú vui vật chất ..." [10] 


Cuối cùng, thói nghiện có thể dẫn tới một sự quan tâm sâu sắc hơn 
trong quan điểm của Phật giáo về bản chất của tâm. Ngay cả những ý 
tưởng về nghiệp và tái sinh có thể giúp người nghiện rèn luyện những 
thói quen xấu của họ và đạt được một vài hy vọng cho một tương lai 
thanh thản hơn. Hầu hết, con nghiện nên nghiêm túc cân nhắc tác hại 
về thói nghiện của họ đối với bản thân và những người khác. Trong ý 
nghĩa khác, kẻ nghiện là những người đã thất bại để thay đổi cuộc 
sống bình thường thành một điều gì đó có thể được thừa nhận hoặc 
đặc biệt cho họ và xuyên qua đó họ có thể trải nghiệm cuộc sống với 
một vài niềm vui và sự đáp ứng. Ma túy hoặc thói nghiện thay thế này 
cảm giác đáp ứng này và do đó họ chỉ có thể nhập vào cảm giác của 
sự tận hưởng và ý nghĩa của cuộc sống, thông qua các loại thuốc 
riêng của họ. 


Điều này không dễ dàng để tóm lược vì có rất nhiều chủ đề. Đối với 
một chừng mực, Phật tử và con nghiện có vẻ như chia xẻ một số 
quan điểm tương tự trong thế giới. Cả hai đều có xu hướng nhận ra 
bản chất tạm thời và phù du của bản thân và các hiện tượng như là 
một kinh nghiệm chính đối với thế giới quan của họ - một cái nhìn gần 
như hoàn toàn che khuất đối với những người bình thường. Cả hai 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l164 


đều cũng quen thuộc với trạng huống không đặc tính hoặc không có 
bản ngã, một trạng thái vô ngã, trong đó các hình thức xuất hiện trong 
mơ và không thực tế, tự hòa tan vào hư vô và trong trạng thái này thế 
giới được thiêu đốt bởi sự trống rỗng. Đây là những tương đồng sâu 
sắc. Ngược lại, người nghiện không có cơ sở trong tình yêu và lòng 
từ bi sâu sắc cho chính mình và thế giới, và không phải là trên một 
con đường của tự hoàn thiện. Tầm nhìn của họ căn bản là một sự bi 
quan, trong khi quan điểm chính của Phật giáo là hòa bình, hy vọng 
và lạc quan. Kiến chấp của con nghiện có hại cho bản thân và những 
người khác, trong khi quan điểm của Phật giáo là dựa trên sự tôn 
trọng và không gây tổn hại, và vì tình yêu đối với tất cả chúng sinh. 
Mặc dù con nghiện là một Phật tử, đã hiểu được bản chất của sự 
thực trống không và tan rã, họ không xử dụng sự hiểu biết sâu sắc để 
xây dựng một thế giới bên trong của trạng thái thanh tịnh được hình 
thành trong yêu thương và: từ bi. Người nghiện cơ bản là chống trên 
cái nạng của những ảo tưởng của chính họ, trong khi Phật giáo 
nương tựa vào không, chấp nhận bản thân và thế giới như chúng là, 
và bước trên một con đường của tự hoàn thiện liên tục. 


“...Cảm giác về một đối tượng như hắp dẫn, không hấp dẫn, hay 
trung tính...cảm giác của lạc thọ, khô thọ, hoặc vô ký. Do cảm thọ như 
vậy, sự chắp thủ phát triển, đây là sự ràng buộc không muốn tách biệt 
với dục lạc và sự ràng buộc vào ước muốn tách biệt khỏi khô đau ..." 


[1] 


Các tính năng khác nỗi bật, con nghiện dường như đã từ bỏ các giá 
trị của một người bình thường, điều mà Phật giáo cũng không chấp 
nhận, chẳng hạn như tính chất thường hằng của sự thực và ý tưởng 
rằng dục lạc phải là thoải mái, trầm tĩnh và thích hợp. Người Phật tử 
khao khát phá hủy hoàn toàn lòng tham dục và sân hận là nguyên 
nhân của tất cả gốc rễ khổ đau, và thấy rằng chúng lần lượt tạo ra 
những sản phẩm của cảm giác bị lừa dối của chúng ta về thế giới như 
rắn chắc và thực thể. Con nghiện cũng đã kinh nghiệm sự trống rỗng, 
nhưng đã không nhận ra rằng nguyên nhân của khổ đau là thích và 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil165 


ghét - cái mà họ tiếp tục ham mê. Vì vậy, cơn nghiện xuất hiện là ngồi 
giữa con đường của người tầm thường và Phật tử, và đang di chuyển 
trong một vài cách dọc theo con đường hướng về Phật giáo - chủ yếu 
trong việc nhận thức về sự trống rỗng và trong việc hiểu biết lòng 
tham muốn và thù hận đó có nhiều vấn đề một số và giá cả buộc 
ràng. Vì vậy, tôi có thể kết luận rằng sự nghiện ngập là một hình thái 
của con đường tâm linh - một sự phát triển từ vị trí cuộc sống bình 
thường và có liên quan đến kinh nghiệm, có thể được hiểu đầy đủ 
hơn từ một sự nghiên cứu sâu sắc hơn về Phật giáo. Điều này liên 
quan đến nguyên nhân và kết quả, bản chất tâm ý, tham muốn và sân 
hận và cuối cùng là vô thường và trống rỗng. 


"...Nhân tố ham muốn bên trong...đi chung với nhận thức về một đối 
tượng hắp dẫn..." [12] 


Sources 
[1] The Dalai Lama at Harvard, 1988, Snow Lion USA, p.48 


|ZJ Geshe Lhundup Sopa & ueffrey Hopkins, Cutting through Appearances: Practice and 
Theory of Tibetan Buddhism, 1989, Snow Lion, USA, pp.49-50 


[3] ibid., p.111 
[4] ibid., p.158 
[B] ibid., p. 188 
[6] ibid., p.205 
[7] ibid., p.216 
[8] ibid., p.272 


[9] Dalai Lama at Harvard, p. 76 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil166 


[10] ibid., p.153 
[11] ibid., pp.86-7 


[12] Sopa & Hopkins, op cit, p. 188 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l167 


Đạo Phật và Tình Dục 
M. ƠC. Walshe 
Đạo Phật và Tình Dục 


Đây là một thời đại trong đó vấn đề tình dục được thảo luận với sự 
cởi mở lớn. Có rất nhiều người bị bối rối khi tìm hiểu thái độ của Phật 
giáo đối với tình dục, và vì thế mong rằng các việc hướng dẫn sau 
đây có thể tìm ra hữu ích hướng tới sự hiểu biết. Dĩ nhiên, đó là đúng 
để nói rằng Phật giáo, trong việc duy trì nguyên tắc của con đường 
Trung đạo sẽ không ủng hộ chủ nghĩa đạo đức cực đoan hoặc sự 
buông thả thái quá, nhưng điều này, như một nguyên tắc hướng dẫn 
mà không có chi tiết kỹ thuật xa hơn, có thể dường như không có khả 
năng lợi ích cho hầu hết mọi người 


Vị Tỳ Kheo 


Một vị tỳ kheo, hoặc tu sĩ trong truyền thống Nguyên thủy đã lãnh thọ 
227 quy tắc giới luật. Mục đích của tất cả những điều này là giúp ông 
ta tu tập bản thân trong phương pháp thuận lợi nhất để đạt được giác 
ngộ. Các giới luật là là sự tự nguyện thực thi, và nếu một tu sĩ cảm 
thấy không thể sống với giới luật, ông ta có quyền giải giới, điều này 
được xem là nhiều danh dự hơn là việc duy trì chiếc áo mà cố ý vi 
phạm các quy tắc. Có bốn quy tắc cơ bản, hành động vi phạm và 
được gọi là Parajika hay "bị đánh bại", và liên quan đến việc trục xuất 
không thể làm Tăng. Điều duy nhất mà chúng ta quan tâm đầu tiên ở 
đây, là việc quan hệ tình dục. 


Hoàn toàn thanh tịnh được coi là một tính năng thiết yếu của đời sống 
tu viện. Giao hợp với một người khác giới tính hoặc đồng tính thì tự 
động phạm tội Parajika (Ba-la-di). Một tu sĩ thực hiện hành động như 
vậy được coi là đã bị trục xuất ra khỏi dòng thanh tịnh, và không còn 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil168 


hiệp thông với các tu sĩ khác. Bất kỳ hành vi nào về bản chất tình dục 
dù chưa hợp đủ yếu tố giao cấu vẫn bị mặc tẫn (cách ly) và yêu cầu 
sám hối. Samaneras, hoặc những người tập sự, nếu vi phạm sự thực 
tập của mình trong lĩnh vực này cũng bị diệt tẫn (đuổi ra-disrobed). 
Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng cho các tông phái Đại thừa 
và tất nhiên, các nữ tu trong các tông phái, nơi họ sống. Không có 
những điều như là một "nhà sư kết hôn," mặc dù trong một tông phái 
nào đó, đặc biệt là ở Nhật Bản, một hình thức của " nửa-tu viện” với 
các giảng sư kết hôn được cho phép theo các điều kiện nhất định. 
Nhưng tất cả điều này không có liên quan đến Tăng đoàn Nguyên 
Thủy. 


Án Độ cỗ đại 


Trước khi chuyển sang đề tài chính của chúng ta, nó cũng có một số 
ý tưởng về tập tục tình dục của Ấn Độ cổ đại trong thời của Đức Phật. 
Chính Đức Gotama, là một hoàng tử đã sống trong sự bao quanh bởi 
các phi tần và các vũ nữ như là một lẽ tự nhiên. Chế độ đa thê đã là 
thông thường. Ambapali, một cô gái làng chơi mà Đức Phật đã nhận 
sự cúng dường là một người của những hậu quả tình dục. Điều này 
đã không minh định rằng đàn ông trẻ tuổi sẽ dẫn đầu một cuộc sống 
của nhiều hạn chế, và Đức Phật với sự hiểu biết sâu sắc về bản chất 
con người, biết rõ những gì đòi hỏi để tác động con người trong lĩnh 
vực này. Vì vậy, chúng ta thấy những nguyên tắc sau đây về những 
điều mà một người đàn ông nên tránh: 


Đàn ông tránh quan hệ tình dục trái pháp luật, kiêng cử nó. Không có 
quan hệ tình dục với cô gái vẫn còn dưới sự bảo vệ của cha hoặc mẹ, 
anh chị em, hoặc người thân; cũng không quan hệ với phụ nữ có 
chồng, hoặc tù nhân nữ, hoặc với các cô gái đã đính hôn. Nếu một 
người đàn ông có thể có sự kềm chế lớn hơn, tốt hơn rất nhiều. Quan 
điểm của Đức Phật về vấn đề này đã là thực tế đối với thời đại của 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil169 


ngài, và chúng ta cần nỗ lực xem xét chủ đề một cách thực tế như có 
thể ở trong ánh sáng của hoàn cảnh hiện tại. 


Hàng Cư sĩ Phật Tử 


Giới thứ ba của năm giới được thực hiện bởi Cư sĩ Phật tử như sau: 
Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami," tôi nguyện 
hành trì giới đã thọ để kềm chế những sai lầm liên quan đến vấn đề 
nhục dục.” Một số phật tử, thường là một thời hạn nhất định, hành trì 
nhiều hơn năm giới bình thường, giữ giới trong một hình thức nghiêm 
ngặt: Abrahmacariya veraman..., họ nguyện giữ chúng trong suốt thời 
gian hợp đồng, tuân thủ các hạn chế giống như các tu sĩ. Với những 
điều này, chúng ta cũng không có bàn thêm, như vị trí của hàng cư sĩ 
bây giờ thật rõ ràng. 


Đối với hàng Phật tử trung bình, Giới thứ ba chính xác cũng giống 
như bốn giới khác. Bởi lẽ, trong quan điểm Phật giáo, không có tội ác 
nào duy nhất thuộc về tội phạm tình dục hoặc những tôi phạm khác. 
Điều nầy có xu hướng phát triển một sự mặc cảm tội lỗi về đời sống 
tình dục mà người ta nhận ra rằng sai lầm trong khía cạnh này thì 
không nhiều, nói cách khác, sự sai lầm này ít nghiêm trọng hơn đối 
với các giới khác. Trên thực tế, giới khó khăn để hành trì nhất đối với 
tất cả hầu như là giới thứ tư. 


Một cách chính xác, và những gì mà giới thứ ba dành cho Phật tử 
thông thường? Thứ nhát, phổ cập như tất cả các giới khác, nó là một 
quy luật của sự tôi luyện. Nó không phải là một "mệnh lệnh” từ Thiên 
Chúa, Đức Phật, hoặc bát cứ ai khác nói rằng: "Ngươi không được 
... Không có những mệnh lệnh trong Phật giáo. Đây là một sự cam 
kết với chính mình, để làm điều tốt nhất của bạn để tuân thủ một sự 
kềm chế nhất định, bởi vì bạn hiểu rằng đó là một điều tốt để làm. 
Điều này phải được hiểu rõ. Nếu bạn không nghĩ rằng đó là một điều 
tốt để làm, bạn không nên lãnh thọ nó. Nếu bạn nghĩ rằng đó là một 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil170 


điều tốt để làm, nhưng nghi ngờ khả năng của bạn với việc hành trì 
nó, bạn nên làm những điều tốt nhất của bạn, và có lẽ, bạn có thể 
nhận được vài sự giúp đỡ và hướng dẫn để làm cho nó dễ dàng hơn. 
Nếu bạn cảm thấy đó là một điều tốt để cố gắng bước đi con đường 
Phật giáo, bạn có thể hành trì giới này và các giới khác, bằng sự chân 
thành, trong tinh thần này. 


Thứ hai, phạm vi và mục đích của giới này là gì? Từ Kama có nghĩa 
là "ham muốn nhục dục" trong tiếng Pali, mà không phải là độc quyền 
tình dục. Ở đây nó được sử dụng trong một hình thức số nhiều gần 
với những gì ý nghĩa của Kinh Thánh biểu hiện "ham muốn của xác 
thịt." Ham muốn đối với ăn uống và niềm vui nhục dục khác cũng 
được bao gồm. Hầu hết những người bị nghiện nặng với việc quên đi 
tình dục họ cũng có các cảm giác khoái lạc. Tuy nhiên ở đây chúng ta 
đề cập đến khía cạnh tình dục, điểm này này nên được bàn đến. Với 
những ai hiểu rõ tất cả các nguyên lý Phật giáo, nguyên nhân cơ bản 
về một giới cắm như vậy thì tức khắc rõ ràng. Đau khổ (dukkha) của 
chúng ta - cảm giác của chúng ta, thất vọng và bắt mãn với cuộc sống 
- được bắt nguồn từ ham muốn và cảm giác thèm khát của chúng ta. 
Những điều này có thể được đưa vào sự kiểm soát, chúng ta sẽ có 
kinh nghiệm khi đau khổ thuyên giảm. Nó là đơn giản như vậy. Nhưng 
dĩ nhiên, điều đơn giản không phải dễ dàng lắm. 


Trong khi bàn đền việc này chúng ta lắn sang chủ đề của giới thứ ba 
với điều răn của người Do Thái và Kitô giáo, "Ngươi chớ phạm tội 
ngoại tình," có một sự khác biệt lớn trong tinh thần và phương pháp 
tiếp cận. Vì hầu hết mọi người ở phương Tây có một số điều răn của 
Chúa - dù chỉ là gián tiếp cũng như rõ ràng về điều đó. Quan điểm 
Kitô giáo truyền thống xem sự giao hợp tình dục được cho phép chỉ 
duy nhất trong hôn nhân chính thống. Thậm chí sau đó ngụ ý rằng, 
ngoại trừ như là một phương tiện cần thiết cho sự sinh sản của trẻ 
em, nó thực sự là một điều xấu, và cần được hạn chế càng nhiều 
càng tốt - vì thế các cuộc tranh luận về "thuốc ngừa" cứ tiếp tục. Một 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớilI7I 


số điều như ngừa thai, đồng tính luyến ái, và như thế thường được 
nhìn với nỗi kinh hoàng và tuyên bố "không tự nhiên". Một số những 
điều cắm ngày nay có thể được vinh danh trong các sự vi phạm hơn 
là tuân thủ nó, nhưng không có nghi ngờ rằng quan điểm cứng nhắc 
của loại này vẫn được chính thức tuyên truyền rộng rãi. Các phản 
ứng không thể tránh khỏi, được thúc đây của một số chuyên gia tâm 
lý thực sự hoặc tương tự thì có thái độ đa phần buông lỏng, nghĩa là 
"gì cũng được." Như đã nói, giáo lý cứng nhắc và buông lỏng toàn bộ 
là quan điểm cực đoan, không được tán thành trong giáo lý Phật. Chỉ 
đơn thuần là một phản ứng không đủ thuyết phục để chống lại các 
khác. Những gì chúng ta phải làm-những gì Phật giáo hiện thực dạy 
chúng ta làm là để vạch ra một tiến trình lành mạnh giữa cả hai. 


Niềm Vui Tình Dục và Khái Niệm về Tội Lỗi 


Cuộc tranh luận lớn về vấn đề tình dục đã đi đến những điều cần 
thiết, đối với nhiều người, xung quanh vấn đề khái niệm về tội lỗi. Với 
Kitô giáo bảo thủ, cởi mở trong hoạt động tình dục vì mục đích của 
hoan lạc là điều ác, xấu xa, hoặc như họ thường nói, "phạm tội" 
(...làm cho Thiên Chúa nổi giận). Đối với những người cấp tiến, điều 
này là vô lý. Họ có thể lập luận rằng sự “phạm tội” là vô nghĩa, và điều 
duy nhất họ nhìn thấy không có gì là xấu xa tội lỗi trong sự khoái cảm 
tình dục, nhưng liên quan với tình dục rất hợp pháp, bởi lẽ đó là sự 
khoái cảm cao nhất và dĩ nhiên với vài điều đối với nó, xét về nguyên 
tắc ít nhất, mọi người đều có quyền đó. Nhiều người, có ít nhiều gốc 
gác Kitô giáo có một tư tưởng nghiêm khắc tối thiểu, họ nhận ra thái 
độ của Phật tử chân chính đối với vắn đề này còn khó khăn hơn họ 
tưởng. Có lẽ họ không bao giờ được cho một lời giải thích rõ ràng về 
nó, hoặc, nếu họ có nghe, nó đã có thể dường như quá máy móc cho 
họ, và họ đã không nắm bắt được điểm này. Trong thực tế, vấn đề 
này có tầm quan trong đáng ké, vì vậy cần phải cố gắng làm sáng tỏ 
nó. Nó bao gồm một sự thấu hiểu cơ bản thích đáng về những gì là ý 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil172 


nghĩa của Kamma - vài điều mà nhiều người đã là “Phật tử” nhiều 
năm nhưng chưa bao giờ hiểu. 


Tuy nhiên, chúng ta có lẽ bắt đầu một cách hữu ích bằng cách xem 
xét từ "tội lỗi." "Tội lỗi" đối với Kitô hữu chủ yếu như là một hành vi vi 
phạm điều răn của Thiên chúa. Lời giải thích này tất nhiên không sai 
về mặt thần học Kitô giáo, nhưng không áp dụng trong Phật giáo, nơi 
không có những điều răn như thế mà người ta có thể vi phạm. Như 
đã chỉ ra, điều gọi là giới luật trong thực tế là những sự cam kết cho 
chính mình, đó là vài điều gì đó khác nhau. Chúng nó có nhiều tầm 
ngang nhau qua sự hướng dẫn "Nhìn cả hai phía trước khi bạn băng 
qua đường". Vẫn có nhiều thỏa thuận giữa nội dung của Năm giới và 
một số của Mười điều răn, vì vậy nó có thể là sự khôn ngoan trong 
nhiều trường hợp để hành xử cho phù hợp, tùy theo điều kiện mà con 
người vâng giữ. Tuy nhiên, có sự diễn dịch khác của từ “sin” (tội lỗi) 
chính nó trong thực tế gần gũi hơn với quan điểm Phật giáo đối với 
sự việc. Trong Kinh Thánh, "sin" thực sự diễn dịch ở trong từ của Do 
Thái, và Hy Lạp, có nghĩa đen là "thiếu nhãn hiệu", tức là, hành xử 
không phù hợp hoặc vụng về. Tội nhân, vì vậy cũng giống như một 
cung thủ vụng về bỏ lỡ mục tiêu của mình (điều này có thể là ý nghĩa 
thực sự của Thiền và nghệ thuật của Bắn cung?). Nhưng chắc chắn, 
điều này rất gần với tư tưởng akusala kamma hoặc “hành động bát 
thiện” (unskilled action) trong Phật giáo. 


Từ Pali: Kamma (Sanskrit: karma - nghiệp) nghĩa đen là "hành động” 
(tức là, ý chí: Cetana), có thể là thiện (kusala) hoặc bất thiện 
(akusala). Kết quả của hành động (nghiệp) tích lũy đối với người tạo 
là quả (vipaka), nó là an vui khi hành động đã là thiện, không an vui 
khi nó là bất thiện. (nếu tôi nhìn trước khi tôi băng qua đường, tôi sẽ 
qua đường một cách an toàn, đó là an vui; nếu tôi không nhìn hai bên 
mà đi bừa, đó là bất an). Những cảm giác mà chúng ta kinh nghiệm 
trong thực tế đối với bản chất của quả (vipaka), chúng nó phụ thuộc 
vào nghiệp quá khứ (kamma). Và tất nhiên chúng ta đang liên tục tạo 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil173 


ra nghiệp mới cho một phần tốt của thời gian chúng ta. Vì vậy, nên 
lưu ý rằng cảm giác của niềm vui (về tình dục hay thứ khác) không 
phải là một hành động, nhưng là một kết quả. Do đó, không có gì là 
"thiện" hay "bắt thiện" về sự trải nghiệm một cảm giác như vậy. Vì vậy 
chúng ta không nên coi nó như là "đạo đức" hay "tội lỗi". Như thế mới 
tốt. Cảm giác lạc thọ như vậy có thể được hòa với một lương tâm 
trong sáng và không có cảm giác tội lỗi. Nếu điều này đã là như thé, 
sẽ không có vấn đề. Những người bảo thủ của Kitô giáo sẽ thay đổi 
và các tư tưởng mới sẽ được sắp xếp lại . Thật không may, có một 
phe khác với vấn đề này. Chúng ta có thể nhớ lại một vài năm trước 
đây có một bài hát "Tiền là gốc của tất cả tội lỗi" Một số người chỉ ra 
rằng không phải tiền bạc, nhưng tình yêu vì tiền là gốc rễ của tất cả 
các điều ác. Và đây là sự trở ngại. Niềm vui tình dục (như tiền) không 
phải là "ma quỷ" (hoặc bắt thiện), nhưng kèm theo khoái cảm tình dục 
(như tình yêu dính mắc với tiền) thì...Nếu chúng ta có thể trải nghiệm 
những niềm vui mà không có chấp thủ thì chúng ta hoàn toàn ở trong 
trạng thái tốt; nếu chúng ta trở nên gắn liền với nó, chúng ta không 
phải là "đụng hiệu." Bây giờ khá khó khăn để trải nghiệm niềm vui của 
bất kỳ loại nào mà không cảm thấy gắn liền với nó. Nhưng sự chấp 
thủ là nghiệp, và nghiệp bắt thiện là ở đó. Và những kết quả đó sẽ 
không tránh khỏi, theo Phật giáo, là một điều gì đó bát ổn trong tương 
lai. 


Nhiều người sẽ tìm hiểu điều này qua sự diễn tả tiểu thuyết. Vài 
người sẽ nhận thấy nó khó hiểu. Một số khác chắc chắn sẽ từ chối nó 
- với sự nghiên cứu hoặc không-với viện cớ rằng đó là quá tinh tế, 
độc đoán, hoặc là gì đó tương tự. Những gì chúng nó có nghĩa là, dĩ 
nhiên đó là họ nhận thấy nó bắt tiện. Tuy nhiên, nó sẽ đáp ứng nhiều 
sự cần trọng và sự chú tâm quan sát. Thực tế, nghiên cứu một cách 
cần thận cho chúng ta thấy rằng tình dục là chìa khóa cho toàn bộ 
vấn đề. Vấn đề này cũng có thể được xem xét trong điều luật Duyên 
khởi: " Xúc là căn bản phát sinh cảm thọ; cảm thọ... ái dục, ái dục ... 
chấp thủ", vv, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là tiếp tục hướng tới vị lai, và 
dẫn đến tất cả đau khổ.Vì vậy, nếu chúng ta muốn phán đoán giữa 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l174 


những người bảo thủ và những người cấp tiến, chúng ta không thể 
nói rằng hai bên là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy 
rằng những người bảo thủ có một phần đúng vì những lý do sai lầm. 
Niềm đam mê tình dục thì không xấu xa, nhưng nó có thể là trong một 
số mức độ chừng mực . Hầu hết mọi người sẽ không có cảm giác có 
khả năng kềm chế nhau, nhưng có ở mức độ vừa phải. 


Hôn Nhân 


Tập hợp tất cả tư tưởng xuất phát từ các tài liệu khác, Tôn Giáo và 
Triết lý khác của cuộc sống, thái độ của Phật Giáo đối với hôn nhân là 
gì? Đối với nhiều Phật tử, ở phương Đông hay phương Tây, không có 
vấn đề lớn. Họ sống trong cuộc hôn nhân bình thường hợp lý cũng 
giống như nhiều người Kitô hữu, những nhà nghiên cứu, và những 
người khác. Chúng ta có thể nói rằng họ là người may mắn, hoặc 
hưởng thụ các kết quả của nghiệp tốt trong khía cạnh này. Với nhiều 
người khác, có tín ngưỡng hoặc không, các vấn đề nghiêm trọng phát 
sinh và họ phải đối mặt. 


Trong truyền thống Kitô, hôn nhân thường được coi như một “bí tích” 
(sacrament), vài giáo phái của Kitô xem nó như là một sự thỏa hiệp 
bền vững mặc dù thường có một vài lỗ hỗng. Những giáo phái khác 
của Kitô cho phép li dị trong phạm vi nhỏ nào đó với những nghỉ thức 
được ấn định, và dĩ nhiên nhiều quốc gia cho phép li dị và kết hôn với 
người đã li dị, có hoặc không có sự chấp thuận của Giáo Hội. 


Trong Phật giáo, hôn nhân không phải là một "bí tích", nó như một 
khái niệm không tồn tại. Và nó không phải là phạm vi chức năng của 
tu sĩ Phật giáo cùng tham gia với Phật tử trong lễ giá thú (hoặc đỗ 
vỡ). Nếu điều này hôm nay được thực hiện tại Nhật Bản, đây chỉ là 
một ý tưởng hiện đại phù hợp với xu hướng chung khi Phật tử Nhật 
Bản bắt chước những tổ chức của người Kitô. Trong truyền thống 
Phật giáo, thường có phong tục là các Tỳ Kheo cho họ lời chúc “phúc 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil175 


lành” sau khi lễ cưới dân sự đã được thực hiện. Nhưng ngay cả điều 
này thực sự là sự nhượng bộ đối với Phật tử hơn bắt cứ điều gì khác. 
Và nếu hôn nhân không thành công, vị tỳ kheo không có bắt kỳ thẳm 
quyền để nói về việc li dị. Giống như hôn nhân, ly dị là một vụ việc 
của thế tục. Tương tự như vậy, nếu một cặp vợ chồng quyết định 
thực hành biện pháp tránh thai, đó là hoàn toàn là việc riêng của họ. 
Tăng đoàn sẽ không có trách nhiệm can thiệp hoặc đề xướng. Phải 
thừa nhận rằng các Tỳ kheo đã được biết về tuyên bố biện pháp tránh 
thai là sai và cần phải bị cắm (của Kitô hữu), nhưng đó là ý kiến riêng 
của họ. Nó không phải là một phần của giáo lý Phật giáo. 


Phá thai là phạm vi một chủ đề khác. Vì điều này liên quan đến việc 
sát sanh, nó phạm vào giới đầu tiên. Nó chỉ có thể được tha thứ trong 
trường hợp các nguy cơ liên quan đến sức khỏe nghiêm trọng, nó có 
thể đại diện cho cái ác nhỏ hơn. Kết hôn, rõ ràng người ta có một 
trách nhiệm, cả hai hướng đến nhau và hướng đến bắt cứ điều gì đối 
với con cái họ sinh ra. Bất kỳ hình thức nào của hành vi vô trách 
nhiệm rõ ràng là đáng bị khiển trách bởi tiêu chuẩn cần có, cho dù 
chúng ta gọi mình là Phật tử hoặc bắt cứ điều gì khác. Nếu chúng ta 
để tâm, và cố gắng quan sát, tất cả các năm giới là cơ hội của một 
cuộc hôn nhân thành công tăng trưởng một cách hiển nhiên. Rượu 
bia quá mức, ví dụ (vi phạm ở giới thứ năm), là nguy cơ của sự bắt 
hạnh. 


Những gì có thể được nêu thêm, "ngoại tình", nghĩa là, quan hệ tình 
dục ngoài hôn nhân? Câu trả lời ngắn gọn là, khá rõ ràng, đây là một 
điều cần nên tránh. Tuy nhiên, điểm cần được hiểu rằng Phật giáo 
không thừa nhận vắn đề này, hoặc bắt kỳ tình dục bất thường và sai 
lệch khác, đó là hành vi quá tàn nhẫn. Ở nhiều quốc gia danh nghĩa 
Kitô giáo, ngoại tình cũng là một đặc trưng kinh dị, hoặc gần đây, có 
thể được coi như bị đây đến cực đoan lố bịch. Vài năm trước, một 
chính trị gia nào đó đã bị công bố nghiêm trọng bởi một vài điều 
không thích hợp cho chức danh Thủ tướng vì ông đã bị các đối tác vô 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil176 


tội vạch trần một vụ án ly hôn! Gần đây hơn, một chính trị gia khác đã 
bị theo dõi vì những hành vi ngoại tình mà vợ ông ta đã tha thứ cho 
chồng! Tuy nhiên, nhiều chính trị gia trong tất cả các quốc gia đã gian 
díu những thứ còn tôi tệ hơn cả nhân vật không có giới tính mà không 
có một từ nào để nói được. Phật tử nên cố gắng thực thi tình dục hợp 
pháp, như trong những khía cạnh khác để làm điều tốt nhất bằng khả 
năng của họ - nhưng họ nên học cách thực hiện tối đa về các tổ chức 
nhân đạo hướng đến sự lầm lạc của người khác. Nếu một cuộc hôn 
nhân đã vĩnh viễn bị tan vỡ, thậm chí nó có thể tiếp tục trong hình 
thức, tình trạng của đời sống khác hẳn. Trong hoàn cảnh như vậy, 
người ta cũng có thể cảm thấy rằng tiết dục hoàn toàn là một gánh 
nặng lớn hơn, người ta có thể có những triển vọng chính đáng để 
chống đỡ. 


Những điều có thể tạo ra sai lầm với một cuộc hôn nhân thì rất nhiều. 
Một người bạn đời có thể bị bất lực, bị bệnh, vô trách nhiệm, ghen 
tuông, nghiện ngập, cờ bạc, bị rối loạn, lăng nhăng, keo kiệt, thất 
nghiệp, hoặc nhiều điều khác. Hay cả hai có thể bị quyến rũ hoàn 
toàn bởi người khác và rốt cuộc không phụ hợp với nhau. Nó có thể 
vì con cái-những người quá nghèo khổ- nên còn giữ được “hôn nhân” 
với nhau. Đồng thời, có thể có nhiều lý do để chia tay hoặc không có 
giải pháp. Một sự quan hệ ngoài hôn nhân trong tình trạng như vậy có 
thể tạo nên tình trạng khả dĩ. Những người tìm thấy chính mình trong 
tình hình như vậy phải làm công việc tốt nhất về nó nếu họ có thễ. 


Tình Dục ngoài Hôn Nhân 


Một lần nữa, chúng ta nên cố gắng nhìn mọi thứ một cách bình tĩnh 
và rõ ràng, và, trên tất cả, có trách nhiệm. Ngày nay có khá sự chấp 
nhận thẳng thắn về những gì đã luôn ở trong trường hợp này. Thực 
tế, rất nhiều người có quan hệ tình dục mà không cần thông qua các 
hình thức kết hôn. Không nghi ngờ gì, có nhiều tình dục ngoài hôn 
nhân hơn được biết bởi vì, đối với một điều là biện pháp tránh thai 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil177 


hiệu quả hơn rất nhiều so với trước đây, và cũng bởi vì thành kiến tôn 
giáo đang bị phá vỡ nhanh chóng. Đây là một sự tuyên bố đơn giản 
đối với thực tế, chứ không phải những gì nên hoặc không nên đối với 
trường hợp. Trong trường hợp các cặp đính hôn tham gia trước, có lẽ 
bởi là việc bình thường đối với bây giờ, và nó không còn thành kiến 
nặng nề khó chịu bởi hầu hết mọi người. Nhưng nó không thể được 
gọi là hiếm hoi lắm giữa những đôi uyên ương không có chút dự tính 
đính hôn. 


Trong quá khứ, nó được xem xét (và gần như công khai thừa nhận) 
cởi mở, rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân là một điều tốt cho 
chàng trai, nhưng là một điều xấu cho cô gái. Bây giờ bình đẳng giới 
tính đã bắt kịp về điều này, cũng như rất nhiều thứ khác. Trong bắt kỳ 
trường hợp nào, chúng ta cũng có thể chấp nhận sự thật rằng, bất cứ 
điều gì chúng ta có thể nghĩ về nó, giảng dạy bởi các thế hệ cũ, và, có 
vài điều cao quý tác động vào giới trẻ. Đây có lẽ là một điều hầu hết 
các bậc cha mẹ đang lo lắng. 


Những người trẻ của ngày hôm nay không phải là thường có ấn 
tượng đặc biệt bởi sự khôn ngoan của người lớn tuổi. Họ có thể khá 
đúng hoàn toàn trong thái độ hoài nghi này, nhưng tất nhiên nó không 
làm theo điều mà chính họ đang thực sự khôn ngoan hơn. Nó có thể 
là sự điên rồ của họ chỉ đơn thuần là sự kích thích với một hình thức 
khác nhau. Chúng ta hãy nhớ rằng về cơ bản, nếu Phật giáo dạy 
chúng ta bắt cứ điều gì, đó là hầu hết tất cả con người là khá vô minh 
với toàn bộ sự vật. Rằng sau tất cả là tại sao chúng ta hiện diện ở 
đây. Nếu những người làm cha mẹ có thể thành công trong việc khắc 
sâu ý thức trách nhiệm đối với con trẻ của họ, làm tất cả trách nhiệm 
trong khả năng đối với con cái. Câu trả lời không dễ dàng lắm. 


Nữ hoàng Victoria trị vì sáu mươi năm vẻ vang, và thậm chí bát chấp 
những nỗ lực tiên phong của con trai và người kế nhiệm Edward VII, 
để cắt đứt các mối quan hệ cuối cùng của sự tôn trọng triều đại 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil178 


Victoria, bây giờ chiến công cuối cùng đã được hoàn thành, và người 
đàn ông trẻ khỏa thân có thể đứng trên sân khấu buông những lời 
hoàn toàn hịch hợm không có vua chúa để nói rằng: Đây là sự phát 
triển phải không? Triều đại Victoria thích hợp hay hiện đại thích hợp? 
Trở lại với hai cực đoan một lần nữa; chúng ta phải tìm con đường 
trung đạo. 


Tất nhiên, nếu các bạn trẻ sẽ chỉ lắng nghe, không có nghi ngờ đối 
với những người lớn tuổi, chúng ta có thể cung cắp cho họ tất cả các 
lời khuyên thực sự rất tốt. Và có một cơ hội mà họ sẽ lắng nghe: nếu 
chúng ta bằng cách nào đó có thể tránh được thái độ của kẻ anh cả. 
Tuy nhiên, hành động nặng tính cha chú bây giờ dứt khoát phải bỏ, 
và không còn đóng băng giữa sự củng cố thế hệ. Nếu chúng ta nói 
với giới trẻ của ngày hôm nay rằng họ trụy lạc (dù một vài người trong 
số họ), họ sẽ đáp lại đơn giản để nói rằng tư tưởng của chúng ta là 
trụy lạc. 


Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể thành công trong việc hiểu rõ mọi vấn 
đề đối với chúng, chúng ta có thể có khả năng, gợi ý một cách khiêm 
tốn về những điều nào đó để chúng tự cân nhắc. Tình dục là một vấn 
đề mà thế hệ trẻ của ngày hôm nay nhận thức rất mạnh mẽ. Thực tế, 
giới trẻ sinh ra không phải là kẻ mù và điếc. Tình dục hiện nay được 
khai thác một cách thương mại trong mọi cách có thể. Toàn bộ nền 
văn minh thương mại của chúng ta được thành lập trên nguyên tắc 
kích thích ham muốn lớn hơn và tốt hơn với tắt cả chúng ta, và tắt cả 
các thời gian. Và một ước tính cho thấy khoảng 75% của tất cả các 
quảng cáo ở thời điểm hiện tại bao gồm một yếu tố về tình dục đáng 
cười (đôi khi nó được ngụy trang, lúc khác quá rõ ràng). Hiển nhiên, 
điều này đã được thấy hoàn toàn qua các quảng cáo tình dục kích 
thích doanh số bán hàng đối với mọi thứ và mọi điều từ máy chữ đến 
thuốc diệt cỏ dại. Đó là trụ cột của hầu như tất cả các loại hình "giải 
trí" với những gì chúng ta đang tự nguyện hoặc vô tình bị tác động, đi 
mà không nói. Cách khác, mong muốn của chúng ta nói chung, và 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil179 


ham muốn tình dục của chúng ta nói riêng, đang được củng cố và 
kích thích toàn bộ thời gian với việc thiết lập mục đích một các kỳ cục, 
và giả định ngọt lịm rằng nếu tất cả điều đột nhiên dừng lại, toàn bộ 
nền kinh tế của đất nước sẽ bị đổ nát! Tất cả chúng ta, già hay trẻ, 
phải sống với tình trạng này và đặt nó một cách nhẹ nhàng, nó vốn 
không tạo nên việc tự kiềm chế dễ dàng hơn cho chúng ta. Vì vậy, 
trước khi chúng ta bắt đầu giảng dạy các bạn trẻ, chúng ta nên nhận 
ra thực tế này. Trong trò chơi này, các con xúc xắc được nạp chống 
lại chúng ta. 


Tuy nhiên, chúng ta có thể quán sát để thấu hiểu họ. Sau tất cả, chính 
nhiều người trẻ chống lại các sự xây dựng, họ nỗi loạn chống lại các 
sự hoàn toàn hào nhoáng đối với cuộc sống của chúng ta. Ý tưởng 
của họ có thể khá thường sai lạc, và lẫn lộn một cách tệ hại, nhưng ít 
nhất họ chân thành khao khát một cái gì đó hay hơn, và trong thực té, 
họ đang tuyệt vọng ngay cả khi thường miễn cưỡng cố gắng để mang 
lại một trạng thái tốt hơn đối với những chuyện yêu đương. Không có 
nghĩa là họ thiếu chủ nghĩa lý tưởng, và họ có một cái nhìn quan tâm 
cho những người tìm cách khai thác chủ nghĩa lý tưởng của họ với 
những mục đích không rõ ràng. Ta có thể gài được họ nếu duy nhất 
ta có thể thuyết phục họ với sự thành thật tối thiểu của chúng ta. 


Ở câu hỏi này về sự quan hệ trước hôn nhân trong giới trẻ, chúng ta 
chỉ lấy một sự quan sát lạnh lùng và nghiêm khắc. Hoặc là những 
người trẻ tuổi có thể tập thể dục tự kiềm chế, hoặc họ có thể kết hôn. 
Một vài điều làm trước đây, và khá nhiều điều làm sau đó. Tất nhiên, 
bây giờ cuộc hôn nhân sớm có thể không được tốt. Nhưng sự thực là 
chúng nó hoàn toàn không có những lý do rõ ràng. Do đó, không phải 
là một thực tế hoàn toàn hiển nhiên rằng cuộc hôn nhân sớm như vậy 
là thích hợp hơn với một chút "thử nghiệm”. 


Dĩ nhiên, điều này rất khó cho các bậc cha mẹ giữ vững lập trường và 
âm thầm xem con em của mình bắt tay vào một biến trình có thể 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil180 


dường như họ, và thực sự có thể trong tình trạng không có kinh 
nghiệm thực tế. Một số người trẻ ngày nay chỉ có chuẩn bị, và có thể 
tìm hiểu bằng cách thử rồi sai. Họ không sẵn sàng để xin lời khuyên, 
hoặc thậm chí chấp nhận nó nếu không đạt được yêu cầu. Tuy nhiên, 
họ nên biết rằng có những nguy hiểm nghiêm trọng trong việc thử 
nghiệm, nếu quá hấp tấp thực hiện thì không tránh khỏi rắc rối, trong 
khi cha mẹ có thể dẳn lại với lời khuyên kèm chế, có những người 
quá sẵn sàng đề nghị sự cung cấp tư vấn "chấp nhận" mà không cần 
đưa ra sự cảnh cáo với những rủi ro. Nó là nhiệm vụ của ai đó, dù là 
cha mẹ hoặc giáo viên, để đảm bảo rằng lớp trẻ hiểu được của một 
vài điều bất lợi về "sự thật của cuộc sống" cũng như những gì mà họ 
muốn biết về. Hiện nay bệnh hoa liễu tràn lan và gia tăng. Và nó 
không có nghĩa là "sự rủi ro nhỏ” mà nó cứ tăng lên trong vòng 15 
phút. Nó có thể gây vô sinh, bệnh tật nghiêm trọng, hoặc thậm chí tử 
vong. Và "thuốc" không có nghĩa là gì cả, bất kỳ sự bảo vệ với việc 
chống lại V.D. hầu như rõ ràng, nhưng nhiều cô gái dường như không 
biết gì về điều này - cho đến khi nó đã quá muộn. Cũng không phải 
chính "thuốc trị" là vô hại với tất cả. Nó có thể có tác dụng phụ khó 
chịu và đôi khi khá nghiêm trọng, và một ước tính gần đây (được giữ 
mức) là 25% của những phụ nữ xử dụng nó và xảy ra việc đáng tiếc 
trên cơ sở y tế. Ngay cả việc điều trị bình thường có thể gợi ý rằng sự 
can thiệp hóa học kéo dài với hoạt động nội tiết tố có thể gây ra rắc 
rối. Đây chỉ là một số mối nguy hiểm vật lý rõ ràng hơn. Cũng có rất 
nhiều vấn đề tình cảm và gây nên nguy hiểm, ví dụ: chính sự hiểu lầm 
có thể phát sinh bởi vì trong độ tuổi thiếu niên các chàng trai rất 
muốn, và mong đợi, bằng "tất cả các cách" trong khi thông thường 
các cô gái chỉ muốn tán tỉnh. Tình trạng này là bởi thiếu đi sự phổ 
biến: đó là điều gây cản trở, và tệ nhất, nó có thể dẫn đến những sự 
cố rất xấu. 


Cách tự kiềm chế không phải là một điều hoàn toàn dễ dàng cho tất 
cả làm theo, đặc biệt, trong đời sống hiện nay, nó gần như là nhiều 
hơn chúng ta mong đợi một cách chính đáng. Và nó cũng có thể 
được thực hiện vì những lý do sai, và trong phuơng cách cách sai 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớilI8I 


lầm. Hệ thống trường học công cộng của người Anh dựa trên sự 
phân ly giới tính và một lý tưởng về việc hạn chế tình dục, và với một 
mức độ nào đó nó đã có hiệu lực. Nó có chương trình hướng dẫn về 
người đồng tính cũng như một số đàn ông trẻ bị ức chế, nhưng nó đặt 
nặng sự tôn trọng thực sự cho phụ nữ. Trên sự cân bằng, nó có thể 
đã làm tốt hơn xấu từ quan điểm tình dục, đa số những người đã phải 
chịu. Tuy nhiên, nó được dựa trên một ý tưởng quá đơn giản. Cuộc 
sống tinh tế hơn Arnold Rugby nói đến. Tuy nhiên, những sản phẩm 
tốt nhất của hệ thống giáo dục này là đáng ngưỡng mộ trong nhiều 
khía cạnh. Họ có một ý thức sâu sắc về việc tự-kỷ luật và trách 
nhiệm. Phẩm cách cung ứng ở trường học hôm nay thì thật quá ít. 


Tình Dục, Tôn giáo, và Chống Tôn Giáo 


Thời đại hiện nay đã được xác định là thời đại hậu Kitô giáo. Truyền 
thống giáo lý Kitô giáo đang đỗ nát ở khắp mọi nơi. Có lẽ, điều không 
phải khó khăn lắm để thấy những sự tranh cãi để ủng hộ quan điểm 
rằng đây là một điều tốt và kia là một điều xáu. Phần lớn nó phụ thuộc 
vào những gì chúng ta muốn đặt vào vị trí đối với sư tin yêu đã mắt. 
Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, người ta khó có thể tránh 
cảm giác đau nhói cho sự cảm thông đối với các Kitô hữu, đặc biệt là 
có lẽ là hàng giáo sĩ Thiên chúa giáo. Hầu hết các vị giảng đạo của tất 
cả các giáo xứ, sau tất cả là lịch sự, chính trực, chăm chỉ làm việc và 
những người có lương tâm đang phấn đấu để làm một công việc tốt 
và cứu vãng một điều gì đó có giá trị từ đống đổ nát một cách tuyệt 
vọng. Họ thường tuyệt vọng trong sự được trả lương, họ rao giảng 
cho đàn chiên của họ đang suy giảm với hết khả năng của mình, và 
họ đang mắc kẹt với một tình huống không thể. Họ có thể thường 
không biết gì và đôi khi mù quáng, nhưng họ tìm thấy chính mình đã 
lừa dối những người thường kém cỏi sự hiểu biết và niềm tin mù 
quáng, và mục đích duy nhất của những người đó là thường xuyên 
tìm lại vị trí cũ cho tín ngưỡng của họ, tuy nhiên điều này cũng chẳng 
đủ, bởi một cái gì đó tiêu cực và đang phá hoại hơn bao giờ hết. Nó 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l182 


không phải là hoàn toàn đúng là bắt kỳ tôn giáo nào đó tốt hơn so với 
việc không tôn giáo, một số hình thức tôn giáo (bao gồm cả một số 
giáo phái Kitô giáo) khủng khiếp không thể tin được. Nhưng tốt nhát, 
hoặc thậm chí điều tốt thứ hai, đối với Kitô giáo là chắc chắn tốt hơn 
rất nhiều nếu thế tục hóa một cách lành mạnh đối với nó. Điều này, là 
Phật tử, chúng ta nên chuẩn bị để thừa nhận một cách tự do, đừng 
theo cách sa đọa ấy rồi rơi vào cái bẫy tuyên bó, "Vâng, tất cả tôn 
giáo đều giống như vậy”, khi nó khá rõ ràng là không. Thái độ Kitô 
giáo cơ bản đối với tình dục là cũng đủ biết, và đã được phát hoạ 
ngắn vừa nêu. Nó có thể đưa ra các hình thức hoàn toàn không lành 
mạnh, nhưng ở khía cạnh ôn hòa hơn của nó, có thể nó vẫn còn phục 
vụ như là một căn bản hữu ích cho các hành vi hợp với khuôn phép. 
Ít nhất là nó cung cấp một số lý do tốt mà nhiều người có thể chấp 
nhận như là một căn bản cho đạo đức. 


Bây giờ dĩ nhiên người ta có thể có đạo đức mà không có tôn giáo. 
Nó không phải là quá khó khăn để sản xuất các lý do thuần túy xã hội 
cho nhiều hành vi đạo đức, tình dục hoặc điều khác, và điều tốt nhất 
của những tuyên truyền chống tôn giáo ngày hôm nay. Tuy nhiên, một 
số người khác thì không. Chính sách của họ chỉ đơn giản là để thảo 
luận bắt cứ điều gì và tất cả mọi điều mà các Giáo hội Kitô giảng dạy 
và đứng trên đầu của nó. Dâm dục và xâm lược, đó là lý lẽ, là 
phương hướng sai lầm cơ bản, và tùy theo đó mà được phép hoạt 
động tự do. Trong trường hợp xâm lược, sự sai lầm thì quá rõ ràng 
rằng có một vài người nghĩa là sẽ quyên tên vào điều này này, ngay 
cả một số xã hội trong thực tế dường như cho phép nhiều phạm vi đối 
với nó. Nhưng trong trường hợp của quan hệ tình dục, sự buông thả 
thực sự được rao giảng một cách công khai ở một số nơi, và trong 
thực tế, một bác sĩ Thụy Điển thậm chí đã tuyên bố rằng ông muốn tổ 
chức một đoàn tình nguyện viên để cung cấp nhân sự khi giao hợp 
tình dục. Điều này rõ ràng sẽ làm cho tất cả mọi người hạnh phúc và 
thiên niên kỷ đã đến. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil183 


Tất Cả Những Gì Thực Sự Là Tình Dục 


Dục tính là, trong hầu hết các trường hợp, nó là sự đòi hỏi mạnh mẽ 
nhất có ở con người và các loài động vật khác. Cho dù đây là điều mà 
chúng ta nghĩ rằng nó đã được cấy ghép vào chúng ta bởi đắng tạo 
hóa hay (với những người khác) hoặc bởi ma quỷ. Nó có thể bị từ 
chối tất cả các sự biểu hiện trực tiếp, khá rõ ràng, và cho dù điều này 
hoặc không phải là một điều tốt để làm, nó tùy thuộc rất nhiều sự 
thực về cách nào- và tại sao - điều này được thực hiện. Khi chúng ta 
bước vào sự cân nhắc quan hệ tình dục và tôn giáo, chúng ta thấy 
rằng trong thực tế điều này thường được thể hiện, trong Tăng đoàn 
Phật giáo và Giáo hội Công giáo La Mã, có hai ví dụ rõ ràng nhát. 
Những lý do mơ hồ cho một phương cách như vậy trong hai cơ chế 
này có thể hoàn toàn khác nhau, nhưng nó chắc chắn là không phải 
không có ý nghĩa cho cả hai - và một số người khác cho rằng nó quan 
trọng để cố gắng vượt qua nó chẳng hạn một sự tập thể dục dường 
như không tự nhiên. Nhưng không có nghi ngờ rằng một sự thỏa 
thuận tốt về sự tôn trọng to lớn được hiển thị cho các thành viên của 
cả hai cộng đồng bắt nguồn trực tiếp từ sự hiểu biết về cách sống độc 
thân cuộc sống của họ. Trong vài bộ phận hoặc thế giới, thực sự, 
những người như vậy được coi như là những siêu nhân hoặc là kẻ 
đạo đức giả, vì không có người đàn ông bình thường có thể được cho 
là chịu đựng một cuộc sống như thế. Và tất nhiên, cả hai cộng đồng 
đều gồm có một vài kẻ ngụy trang, và có thể là một vài siêu nhân. 


Một phụ nữ có lần hỏi trong một lớp học, "Nếu tất cả mọi người đã trở 
thành một vị tỳ kheo, những gì sẽ xảy ra cho thế giới?" Được trả lời 
rằng có thể là sự an toàn không phải lo lắng. Các chức năng sinh học 
của tình dục là rõ ràng và không cần phải thảo luận ở đây. Nhưng 
điều thú vị để chúng ta lưu ý là sự quan hệ tình dục - giống như mọi 
thứ khác - là một lực lượng hoàn toàn khách quan. Chúng ta có xu 
hướng nghĩ về nó trong các điều kiện cá nhân một cách mãnh liệt, 
nhưng trong thực tế nó là một lực lượng mà chỉ tràn qua chúng ta và 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil184 


xử dụng các cảm xúc và truyền cảm tuyệt vời nhất của chúng ta cho 
mục đích riêng của chính nó, đó là hoàn toàn liên quan đến việc tiếp 
tục cuộc đua như một toàn thể. Ý tưởng rằng nó chỉ là một điều tuyệt 
vời và bí mật giữa bạn và tôi chỉ là một phần của ảo giác chung của 
chúng ta. Nhìn chung, nó là một kẻ sản xuất gầy giống của ảo tưởng. 
Nó có thể khiến một người đàn ông nghĩ rằng ông ta đã tìm thấy 
người phụ nữ tuyệt vời nhất trên toàn thế giới, trong khi người khác 
thì suy nghĩ, "Mặt đất có thể như thế nào khi ông ta có thể nhìn vào cô 
ta?" 


Đối với Phật giáo, tất nhiên, tình dục là một sự biểu hiện - có lẽ là thủ 
lãnh biểu hiện của tanha hoặc thèm muốn mang lại đau khổ (dukkha) 
trong hậu quả của nó. Do đó, khá hợp lý rằng chúng ta nên tìm cách 
kiểm soát nó. Trong một nghĩa, đó là tất cả là toàn bộ câu hỏi. Mục 
tiêu của Phật tử chân chính là đạt được sự chấm dứt ái dục, và từ 
quan điểm cá nhân là không có lý do khác để kiềm chế tình dục hơn 
điều này. Tuy nhiên, từ các điểm đạo đức rộng hơn, có những lý do 
khác không kém quan trọng: nếu chúng ta cư xử thiếu thận trọng và 
vô trách nhiệm trong vấn đề tình dục, chúng ta có thể gây hại không 
kể xiết cho những người khác; chúng ta có thể đùa cợt với cảm xúc 
của người khác trong một cách quỷ quái, tạo ra những trẻ em ngoài ý 
muốn vào thế giới này, vv và vv. Nhưng dĩ nhiên không ai có trong số 
những điều xảy ra này nếu chúng ta có thể kèm chế "cái của mình" 
tình dục: "cái của mình" trong dấu ngoặc kép bởi vì nó là, như chúng 
ta phải nhớ, một lực lượng khách quan tác động xuyên qua chúng ta, 
đó là lý do tại sao nó quá khó khăn để kềm chế. 


Sự kiểm soát tình dục hoàn toàn trong ý nghĩa của tiết dục hoàn hảo 
là khá rõ ràng chỉ đối với số ít. Nó có lẽ là một sai lầm của Giáo Hội 
Công giáo La Mã mà nó tìm cách áp đặt kỷ luật này đối với quá nhiều 
người và quá chuyên chế, như một số người Công giáo bây giờ công 
nhận. Nhưng trên thực tế sẽ luôn có đủ người hơn sẵn sàng và thậm 
chí xác định để giữ cho tốc độ loài người. Vấn đề của xã hội dĩ nhiên 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l185 


là ngăn chặn sự bùng nổ dân số từ việc hoàn toàn thoát khỏi bàn tay 
ai đó — vì lý do đó sự tranh cãi giữa giáo hội La Mã về "viên thuốc" 
vẫn còn ảm đạm. 


Hiện nay có nhiều cách khác nhau có thể kiểm soát tình dục, vài cách 
xấu, vài cách tốt. Một là thông qua sự sợ hãi: sợ lửa địa ngục, sợ hãi 
của các bệnh hoa liễu v.v...Dĩ nhiên đây không phải là một cách đặc 
biệt tốt, mặc dù nó có thể đạt được kết quả nhất định, và có lẽ không 
phải lúc nào cũng hoàn toàn có hại. Rốt cuộc, có thể có những hậu 
quả bắt hạnh của giao hợp và chúng ta phải nên nhận thức về chúng. 
Ngay cả sự tái sinh vào những nơi đau khổ "trạng thái địa ngục” rất 
khó chịu thì không phải hoàn toàn là chuyện tưởng tượng. Nhưng tất 
nhiên một nỗi sợ hãi được phóng đại về hình phạt khủng khiếp cho 
sự vi phạm nhỏ không phải tâm lý rất hữu ích hay sao. Một cách khác 
là phương pháp đàn áp. Dĩ nhiên đây không phải là một quá trình có ý 
thức. Nó là một hình thức lừa gạt bản thân có kết quả, là một kết quả 
mà chúng ta không có ý thức để hiểu về nó. Đàn áp, nên được hiểu 
biết tốt hơn vì trên thực tế dường như là tình trạng không mang ý 
nghĩa mọi điều giống nhau như tự nguyện "đàn áp." Rất ít người trong 
thực tế thực tế đã thực sự "vượt qua quan hệ tình dục" - mặc dù khá 
nhiều người dường như nghĩ rằng họ có. Họ không bao giờ liên kết 
khó khăn tâm lý chung của họ với các nguyên nhân chính - dồn nén 
tình dục. Nhưng nó phải được quy định vững chắc rằng, nếu chúng ta 
có thể làm điều đó, đàn áp với nhận thức về tác hại xảy ra ít hoặc 
không có. 


Một số ý kiến lớn đối với năng lượng tình dục, dĩ nhiên có thể được 
khai thông hoặc "thăng hoa” thành những thứ khác: nghệ thuật, âm 
nhạc, niềm tin tôn giáo mãnh liệt, và v.v...Những người đặc biệt cũng 
được biết đến trong tất cả các nhóm tôn giáo, những người đã đạt 
được nhiều hay ít sự thành công. Và những người đó có được những 
trạng thái thiền được biết như thiền jhanas có thể tìm thấy sự thoát 
khỏi cảm xúc là nguồn khởi động cho tình dục. Tắt cả điều này là tốt, 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l186 


và rất nhiều điều tốt đẹp. Nhưng ngay cả những điều này không phải 
chính họ hoàn toàn giải quyết được vấn đề, ít nhất là trong ý nghĩa cơ 
bản. 


Tình dục và Sự Tái Sinh 


Nếu vẫn còn ngay cả một sự thèm muốn tiềm ân (trong đó có dục 
tính), theo giáo lý Đạo Phật sự tái sinh chắc chắn sẽ tiếp tục diễn ra. 
Đối với chúng ta sự tái sinh, không chỉ đơn thuần là bởi vì tình dục 
dẫn đến sự hợp nhất của cha mẹ chúng ta, nhưng cũng vì lý do đó 
cùng một tâm dục trong "chính chúng ta", tức là, trong đó dòng ý thức 
sản xuất hàng loạt sự thay đổi về mẫu hình của cá nhân đặc biệt của 
chính chúng ta. Và đây là thực tế trong ý nghĩa sâu sắc hơn về các 
vấn đề phức tạp và các vấn đề khác được phát hiện bởi Freud. Theo 
sách “Tibetan Book of the Dead” (Tạng Thư Chết), những người có 
nghiệp thiện dẫn dắt họ tái sinh trong hình dạng con người khi nhìn 
thấy cặp vợ chồng đang giao cấu và y khởi lên kinh nghiệm ham 
muốn đối với lực hút của người khác giới tính trong những cặp vợ 
chồng đó. Bởi sự ham muốn này, ngay sau đó y tìm thấy chính mình 
bị lôi kéo vào tử cung và tái sinh — tuy nhiên không phải là tất cả 
những gì y muốn! Các kinh điển Phật giáo nguyên thủy không mô tả 
đặc trưng quá trình này, và nó có thể là mang tính biểu tượng hơn là 
nghĩa đen, nhưng ít nhất về mặt tâm lý là vài điều gì đó như thế này là 
những gì sẽ xảy ra. 


Khá rõ ràng, Phật tử bình thường là người hiện tại không có dự định 
sống một cuộc sống độc thân, cũng không được khuyến khích như 
thế. Tuy nhiên, một số kiến thức về bản chất của tình dục và làm thế 
nào họ có thể được vượt qua có thể giúp họ giải quyết vấn đề tình 
dục của mình, hay chỉ bằng cách giúp anh ta tránh được điều tự lừa 
dôi. 


Tình Dục và Những Đạo Quả 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l187 


Theo giáo lý Phật giáo, con đường dẫn tới giác ngộ viên mãn hoàn 
toàn được đánh dấu bằng việc đạt được cấp bậc của bốn quả. Quả vị 
đầu tiên trong số này là Thánh quả dự lưu (sofapanna) người đã phá 
vỡ ba trong mười kiết sử và "tham dự vào Niết Bàn" Các yếu tố cần 
thiết ở đây là việc thấy rõ về vô ngã (anaiia). Điều này thực hiện cùng 
một lúc loại bỏ hoài nghi và niềm tin trong các nghi thức và nghi lễ. 
Trong sự liên kết hiện tại của chúng ta, điểm quan trọng cần lưu ý ở 
đây là: trong phút chốc giác ngộ được thực tại vô ngã- đó là khi bản 
chất giả tạo của "cái tôi" được nhận diện một cách rõ ràng, hiển 
nhiên, lúc này có thể không có ham muốn của bắt kỳ điều gì đối với 


^ 


cái " tôi "và sự hài lòng của nó. 


Đúng, giây phút sâu sắc qua đi, nhưng tác động sâu sắc của nó vẫn 
còn. Những ham muốn trở lại, nhưng gốc rễ của ái dục đã bị hỏng 
không thể sửa chữa, vì vậy cuối cùng chúng phải chết đi. Trong thực 
tế ở giai đoạn này - điều này nên được hiểu rằng sự ham muốn tình 
dục, và sự kích thích có thể vẫn còn khá mạnh trong một số nhân vật. 
Nhưng tất nhiên họ sẽ không bao giờ mắc phải hành vi sai trái thô 
tục. Tuy nhiên, ái dục (bao gồm các tâm dục) ở dạng nhiều tiềm ẩn 
vẫn có thể đủ mạnh để dẫn đến sự tái sinh lặp đi lặp lại đến bảy lần, 
Như kinh dã nói. 


Giai đoạn thứ hai, đó là Nhất lai (trở lại thế gian một lần nữa-sakada- 
Gamin), khi "trạng thái niết Bàn đã được chứng nghiệm" lần thứ hai, 
kết quả với một sự giảm bớt đáng kể của cả hai thứ thúc đẩy. Từ nay 
trở đi, họ chỉ còn hầu hết các "phiền não-phẩm giá", và tái sinh trong 
thế giới của nhục dục một lần nữa. Chỉ có ở giai đoạn thứ ba, Bất lai 
(không còn trở lại -anagamin), họ hoàn toàn loại bỏ ái dục. Một người 
như thế không còn mối quan hệ với thế giới này nữa, và vì vậy sẽ 
không còn tái sinh ở đây, mặc dù ông ta có thể được tái sinh trong 
lĩnh vực khác trước khi đạt được giác ngộ hoàn toàn. Từ tất cả điều 
này có thể kết luận cho thấy rằng, sự thực là có thể "vượt qua tình 
dục" trong cuộc đời này, tình dục không mang nghĩa đơn giản như 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil188 


một vài giả thiết khác, nhiều người nghĩ rằng họ đã thoát khỏi nó là 
đang lừa dối chính mình. Tuy nhiên có rất nhiều tu sĩ cởi áo vì họ 
không thể đạt đến giai đoạn này, trong thực tế có nhiều người đã đạt 
được sự kiểm soát hoàn toàn đối với mãnh lực của tình dục nhờ sự 
thập tập kiên trì. 


Đạt Được Sự Kiểm Soát 


Làm thế nào có thể đạt được sự kiểm soát tình dục? Một biện pháp 
kềm chế lớn chắc chắn có thể đạt được bằng cách tập trung vào việc 
thực hành thiền (samatha), mà tĩnh tâm và có thể đưa đến các trạng 
thái định jhana. Trong các hệ thống phi-Phật giáo này có lẽ là tốt nhất 
có thể hy vọng đối với nó là không được xem thường. Thật vậy, nhiều 
người, đặc biệt là ở phương Tây (và có lẽ cũng có thể ở Nhật Bản 
hiện đại), là bị bối rối mà vài sự thực hành xoa dịu như vậy gần như 
là chủ yếu, có lẽ cần một thời gian rất dài. Nhưng cách khác, và 
phương pháp thực sự của Phật giáo, có thể hướng dẫn đúng với mục 
tiêu, là phương pháp quán chiếu (Insight). Kinh căn bản đối trị với 
điều này là kinh Tứ Niệm Xứ (Satipatthana Sutta). 


Bốn nền tảng của chánh niệm được quy định bao gồm: có chánh 
niệm đối với cơ thể, cảm xúc, trạng thái tâm, và tính chất của tâm. Với 
sự tham khảo đối với "trạng thái tâm", như trong kinh nói: "Khi y biết 
được tâm dâm và tâm (biết) đó chính là sự giải thoát khỏi sự dâm 
dục.Y biết thế nào là sự phát sinh ham muốn thì biết thế nào mà nó 
không còn." Đây không phải là một sự vận dụng của thiền định, và nó 
phải đáp ứng nhu cầu, ở đây chỉ để biểu lộ phương pháp chánh niệm 
mà người ta đến để khám phá hiện tượng sinh và diệt của tinh thần 
và vật chất, và do đó, cuối cùng, làm thế nào để mang lại sự chấm 
dứt đối với tình dục. 


Phương pháp này thì không bắt buộc. Ức chế cứng nhắc bằng một 
hành động sẽ là không cần thiết - và sẽ không nào dẫn đến mục tiêu. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil189 


Khi thậm chí quá khó, vấn đề cá nhân có vẻ như được thấy còn đầy 
trong bản chất thực sự của họ, họ sẽ giải thể. Nó có thể mắt nhiều 
thời gian và sự kiên trì, nhưng nó là một cách dịu dàng mà không có 
bạo lực đối với bản chất của con người. Cuối cùng, nếu kiên trì theo 
đuổi, nó có thể dẫn đến các giải pháp cho tất cả các vấn đề của 
chúng ta, chứ không chỉ liên hệ đến dục tính. Từ từ và kiên nhẫn, 
chúng ta có thể gỡ rối bằng chánh niệm với tất cả những cảm giác tội 
lỗi và các biến chứng khác có thể đã phát triển. Và chúng ta có thể sự 
ngạc nhiên với chính mình khi đi đến nhận thức rằng, quán niệm là sự 
điều trị, khi quán niệm là khá sâu sắc. 


Kết Luận 


Tình dục là một động lực mạnh mẽ bên trong tất cả chúng ta. Bản 
thân của nó không phải "tốt" hay "xấu". Nhưng chắc chắn nó có thể 
tạo ra vấn đề. Và người phương Tây hiện đại thì đặc biệt dễ vướng 
các vấn đề như vậy, một phần vì tốc độ cuồng nhiệt hoàn toàn và áp 
lực của cuộc sống hiện đại, điều này thổi phồng tất cả những rắc rối 
của chúng ta, và đặc biệt hơn bởi vì nền tảng của họ. Một truyền 
thống Giáo Hội Kitô khắt khe (sự cực đoan) bây giờ đã được thử 
thách mạnh mẽ bởi một tinh thần trần tục (cực đoan khác). Đối với 
nhiều người nó không phải là sự dễ dàng để tìm con đường trung 
dung giữa hai thái cực này. 


Không có gì "tội lỗi" về tình dục. Nếu chúng ta phạm sai lầm, chúng ta 
nên nhận ra chúng và cố gắng tránh lặp lại chúng, nhưng chúng ta 
không nên phát triển mặc cảm tội lỗi về chúng. Mắt hiệu lực tình dục 
không phải là độc ác nhất, nhưng trong thực tế, tắt cả các hình thức 
thô thiển hơn về sự đồi trụy tình dục có thể ít gây độc hại cho toàn xã 
hội hơn nhiều thứ khác mà nhiều người làm. Nhưng nó nên được 
hiểu rằng tình dục thường liên quan đến ít nhất một người khác, và có 
khả năng với thế hệ tiếp theo. Trong khía cạnh này nó là đúng với 
bổn phận của chúng ta ở mọi thời điểm để hành động có trách nhiệm, 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil190 


có nghĩa là từ bi. Nếu không, hậu quả về thể chất và tình cảm đối với 
ai đó có thể rất nghiêm trọng. 


Lý tưởng của tình dục chỉ trong hôn nhân một vợ một chồng và đó là 
hợp lệ cho Phật tử. Tối thiểu, không nên nhẹ nhàng rời khỏi qui ước 
này... 


Phương pháp chánh niệm đã được đề cập ở trên. Phải thừa nhận 
rằng, không phải ai cũng được chuẩn bị để thực hành chánh niệm 
miên mật, bất cứ điều gì lợi ích có thể cần được thúc đẩy cho nó. 
Nhưng ngay cả một mức độ vừa phải đối với thói quen chánh niệm có 
thể tạo ra kết quả đáng ngạc nhiên. Nếu chúng ta nghiên cứu với sự 
ly dục để quan sát ham muốn của chúng ta lúc nó trỗi dậy, điều này 
thường là đáng kinh ngạc như thế nào khi họ có vẻ "buông xả", gần 
như theo cách riêng của họ. Lấy ví dụ một vấn đề liên quan: nhiều 
người, khi họ lần đầu tiên đến với Phật giáo thì rất lo lắng về giới thứ 
năm, vì họ đang xài chất độc. "Tôi không thể uống rượu như thường 
xuyên?" họ hỏi một cách lo lắng. Câu trả lời là, tất nhiên: "Đó là tùy 
bạn". Nhưng trong trường hợp này cũng có một chút cố gắng chánh 
niệm, họ thường ngạc nhiên khi thấy rằng họ muốn một ly ít ỏi. Như 
một vấn đề của thực tế, cũng cùng một nguyên tắc áp dụng ở đây. 
Sau khi phát hiện ra nguyên tắc, áp dụng nó và thấy rằng nó có hiệu 
lực, chúng ta có thể quyết định cho chính mình với cách chúng ta 
muốn ứng dụng nó. Nó sẽ dẫn dắt chúng ta như lúc chúng ta chuẩn bị 
đê đi. 


Một vài độc giả hỏi rằng tôi không đề cập đến từ "tình yêu" trong phần trước. Để thảo 
luận, câu hỏi này đã đi quá xa. Vì vậy, tôi chỉ đơn thuần trích dẫn hai cụm từ sau đây từ 
mục của một tờ báo tư vắn: 

"Tôi yêu" có nghĩa là "Tôi muốn mình được hạnh phúc”; “tôi yêu” có nghĩa là "Tôi muốn 
làm cho bạn hạnh phúc". 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil191 


Đạo Phật và Tình Dục Đồng Giới 
Kerry Trembath 
Đạo Phật là gì? 


Đây không phải là một câu hỏi dễ trả lời, bởi vì Phật giáo bao gồm 
nhiều tông phái và sự thực hành, hoặc những gì chúng ta gọi là 
truyền thống. Những truyền thống này đã phát triển trong những thời 
điểm khác nhau và các nước khác nhau, và trong vài mức độ cách 
biệt nhau. Mỗi tông phái đã phát triển tính năng đặc biệt mà một 
người quan sát bình thường có thể nhận ra được sự khác biệt lớn. 
Tuy nhiên, những khác biệt này thường xuyên bao phủ văn hóa một 
cách đơn thuần, và trong các trường hợp khác, chúng nó chỉ khác 
biệt trong sự chú trọng cách tiếp cận. Trong thực tế, tắt cả các truyền 
thống được củng cố bởi điểm cốt lõi của niềm tin và sự thực hành 
phổ biến [1] 


Phật Pháp 


Một trong những sự hiểu biết sâu sắc cơ bản đạt được bởi Đức Phật 
xuyên qua kinh nghiệm của sự giác ngộ của Ngài, là sự phân tích của 
ngài về đau khổ hay bắt hạnh. Điều này đã được truyền lại cho chúng 
ta trong các hình thức giảng dạy mà truyền thống được mô tả như Tứ 
Diệu Đế: 


« Chân lý đầu tiên đó là cuộc sống mang bản chất đau khổ. Hầu hết 
các nỗ lực của con người đều liên quan đến việc cố gắng để tránh 
khổ đau và đạt được hạnh phúc. 


« Chân lý thứ hai, xác định nguyên nhân của đau khổ. Trực tiếp hoặc 
gián tiếp, tắt cả những đau khổ mà chúng ta kinh nghiệm được gây ra 
bởi tham ái và vô minh. Chúng ta khao khát rất nhiều điều, và sự 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l192 


thiếu hiểu biết (vô minh) của chúng ta bảo chúng ta tin rằng những 
điều này sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc. 


« Chân lý thứ ba nói rằng chúng ta có thể vượt qua khổ đau và đạt 
được sự tự do và an vui của Nirvana (Niết bàn). Đây là trạng thái đạt 
được của Đức Phật, nơi tất cả các đặc trưng mà chúng ta kết hợp với 
sự tồn tại này (sinh, tử, di chuyển trong thời gian và không gian, và 
cảm giác về một bản ngã tách biệt) không còn tác dụng. 


« Chân lý thứ tư là con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ bằng Bát 
chánh đạo, và bao gồm đến sự tu tập của lời nói, hành động, sinh kế, 
tư tưởng, sự hiểu biết, nỗ lực, chánh niệm và tập trung của chúng ta. 
Điều này có thể được tóm tắt trong ba nhóm: đạo đức, tập trung/thiền 
định và trí tuệ. 


Giới điều của hàng Phật tử 


Chúng ta hãy xem xét đạo đức một cách chặt chẽ, cung cấp nền tảng 
cần thiết về hành vi đối với sự tu dưỡng tinh thần và sự phát triển tâm 
linh có thể xảy ra. Phật tử bình thường (tức là những người không 
phải là Tăng Ni) cố gắng sống theo năm giới có tác dụng với những 
lời nguyện và sự bảo đảm mà chúng ta thực hiện cho chính mình. 
Người xuất gia thì phát nguyện tuân thủ các giới luật nhiều hơn, bao 
gồm cả đời sống độc thân. Các bản dịch tiếng Anh thông thường của 
năm giới là: 


Tôi cam kết tuân thủ các giới để tránh: 

- Sự giết hại hoặc làm tổn hại đến chúng sinh 

- Lấy những thứ không thuộc của mình 

» Hành vi tình dục sai trái 

s Nói lời không thật 

+ Xử dụng những độc tố tạo nên sự say sưa hoặc mắt cảm giác. 
Thực hành năm giới giúp nuôi dưỡng những đức tính tích cực của: 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil193 


» Lòng từ bi 

» Sự rộng lượng và không tham lam 
» sự hài lòng 

» Tính trung thực 

« Tinh thần rõ ràng và chánh niệm. 


Đây không phải là mệnh lệnh, là những quy giới tu dưỡng mà các 
Phật tử tự nguyện thực hiện. Chúng nó được thực hiện không phải vì 
chúng ta sợ bị trừng phạt bởi một vị thần nhưng vì lợi ích riêng của 
chúng ta và phúc lợi của tất cả chúng sinh khác. Phật tử tin rằng tất 
cả mọi thứ là tùy thuộc vào nhân quả, và tất cả các hành động tạo tác 
đều có nghiệp quả. Nếu chúng ta không hành xử theo giới luật, chúng 
ta sẽ gây ra đau khổ cho người khác và cuối cùng cũng làm cho mình 
không được an vui. 


Tình dục Đồng tính và tình dục ngoài hôn nhân 


Giới thứ ba của năm giới đề cập đến hành vi tình dục. Trong truyền 
thống Phật giáo nguyên thủy của Phật giáo mà tôi quen thuộc nhất, 
giới thứ ba có lẽ thể hiện một cách chính xác hơn là "tôi thực hiện sự 
kềm chế đối với giới điều để không đi theo con đường sai cho sự 
khoái cảm tình dục". Điều gì sẽ tạo nên "đi sai đường" và có bao gồm 
các hành vi đồng tính luyến ái không? Để xác định điều này, chúng ta 
cần phải xem xét các tiêu chuẩn mà các Phật tử được khuyên nên xử 
dụng trong việc đưa ra bản án đạo đức. Từ lời dạy của Đức Phật, 
điều này có thể phân biệt bằng ba căn bản mà chúng ta có thể kết án 
về hành vi của chính mình: 


» chúng ta nên xem xét các hậu quả hành động của chúng ta, ảnh 
hưởng của chúng trên chính chúng ta và những người khác 


+ chúng ta nên xem xét rằng chúng ta sẽ cảm như thế nào nếu những 
người khác đã làm điều tương tự với chúng ta 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới 194 


+ chúng ta nên xem xét liệu hành vi này là công cụ đối với mục tiêu 
Niết bàn của chúng ta. 


Xử dụng các tiêu chuẩn này, các nhà bình luận Phật giáo thường 
phán xét hành vi sai trái tình dục bao gồm hãm hiếp, quấy rối tình 
dục, lạm dụng tình dục trẻ em, và không chung thủy với người phối 
ngẫu của mình. Rõ ràng, những biểu hiện của hành vi sai trái tình dục 
có thể áp dụng như nhau đối với hành vi đồng tính luyến ái và quan 
hệ tình dục khác giới. Giới thứ ba không phải là một mệnh lệnh cắm 
chăn gối, cũng không phải sự mô tả đơn giản đối với hành vi được coi 
là sai và hành vi khác được coi là đúng. 


Thực tế, đạo đức Phật giáo đã được mô tả như vị lợi, trong đó chúng 
có một ít liên quan với "thiện" và "ác" và nhiều hành động là "khéo 
léo" hơn, tức là dẫn đến một kết thúc tốt đẹp trong mối quan hệ với 
các tiêu chuẩn đã đề cập ở trên và thúc đẩy bằng những ý định tốt 
(dựa trên tình yêu, sự rộng lượng và hiểu biết) [2]. 


Những câu nói của Đức Phật, như được ghi trong kinh điển Pali, tôi 
không thấy có bắt kỳ tài liệu tham khảo rõ ràng nào về đồng tính luyến 
ái hoặc hành vi đồng tính luyến ái. Điều này đã có nghĩa rằng Đức 
Phật đã không cân nhắc về xu hướng giới tính của con người được 
thể hiện qua thông điệp của Ngài, mà là làm thế nào để thoát khỏi 
đau khổ và đạt được giác ngộ. Nếu nó không đủ quan trọng để đề 
cập đến, đồng tính luyến ái không thể được coi là một rào cản đối với 
sự phát triển đạo đức và tinh thần của con người. 


Mặt khác, giáo lý của Đức Phật không có chủ trương thúc đây chúng 
ta thụ hưởng một cuộc sống theo đuổi chủ nghĩa dục lạc, tình dục 
hoặc các hình thứ khác. Trong khi Đức Phật không phủ nhận sự tồn 
tại của việc an hưởng trong thế giới này, Ngài chỉ ra rằng tất cả các 
niềm vui thế gian là ràng buộc với đau khổ, và nô lệ với cảm giác 
thèm khát của chúng ta sẽ đẩy chúng ta quay trong một cơn lốc của 
sự thất vọng và thỏa mãn . Mục tiêu của Phật giáo không phải là để 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil195 


loại bỏ sắc dục, nhưng nhận diện chúng qua sự thực hành có hệ 
thống của chánh niệm 


Một trong những tính năng của Phật giáo có thể tạo nên sự quan tâm 
cho những người đồng tính nam và đồng tính nữ là giáo lý không đặt 
giá trị đặc biệt đối với sự sinh sản. Hôn nhân và sinh con được xem là 
tích cực nhưng không có nghĩa là bắt buộc. Ngược lại, đời sống độc 
thân là trong hầu hết các truyền thống được coi là một sự bắt buộc 
cho những người Phật tử tìm kiếm trình độ phát triển cao hơn. Tăng 
và Ni có lời phát nguyện sống độc thân một cách nghiêm ngặt, và 
thậm chí những người Phật tử thuần túy phát nguyện sống độc thân 
trong một thời gian nhất định để theo đuổi sự phát triển về tinh thần 
và tâm linh. Điều này có nghĩa là từ quan điểm tôn giáo không có sự 
kỳ thị mà là cần thiết đòi hỏi tiêu chuẩn chưa lập gia đình và có con, 
dĩ nhiên, đây có thể là những áp lực xã hội và văn hóa đè lên điều 
này. 


Sự mô tả của Phật giáo về mối quan hệ cùng giới 


Kinh điển Phật có nhiều ví dụ về các mối quan hệ tình cảm sâu sắc 
giữa các thành viên cùng một giới tính. Một trong những kinh văn phổ 
biến của kinh điển Phật giáo là kinh Bổn Sanh (Jatakas), gồm một bộ 
sưu tập lớn các câu chuyện về cuộc sống của Đức Phật trước khi 
Ngài thị hiên cuối cùng trên trái đất này. Trong Bổn Sanh (Jatakas) 
liên tục ca tụng tình yêu và sự tận tâm giữa những người đàn ông, 
mặc dù điều này không bao giờ là thuộc về bản chất tình dục thái 
quá. Trong những câu chuyện kể về Bồ Tát, hay Phật thường được 
biết như là có một người bạn nam giới đồng hành hoặc người phục 
vụ. Các kinh văn khác mô tả cuộc đời của Đức Phật lịch sử liên quan 
đến người đệ tử A Nan-người là vị đệ tử túc trực và là người thị giả 
riêng của Đức Phật. Một số nhà văn đã nhìn thấy các yếu tố đồng tính 
trong những văn bản này [3]. Điều này đủ để nói rằng mối quan hệ 
yêu thương giữa những người đàn ông chưa lập gia đình được hành 
xử rất tích cực trong kinh điển Phật giáo. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil196 


Thật không may, điều này không thể được cho rằng người đồng tính 
ở các quốc gia nơi Phật tử chiếm đa số là tự do hơn và thoát khỏi 
thành kiến và phân biệt đối xử về đồng tính hơn so với các nước 
khác. Sự phân biệt đã bắt rễ ở khắp mọi nơi, Phật giáo đã bị hắp thụ 
các khía cạnh của nền văn hóa thống trị, và điều này đôi khi gây thiệt 
hại cho chính nó. Không phải là đúng khi nói rằng những người theo 
Phật giáo được thoát khỏi từ quan điểm thành kiến hơn so với những 
thuyết khác. Tuy nhiên, rõ ràng trong giáo lý của Đức Phật thì không 
có điều nào để kết án người đồng tính luyến ái, hành vi đồng tính 
luyến ái. Với tôi thì dường như nhiều người đồng tính nam và đồng 
tính nữ, đặc biệt là ở các nước phương Tây, được thu hút bởi Phật 
giáo vì sự khoan dung của chính nó, và sự miễn cưỡng của nó cũng 
chỉ để tự vẽ ra những lề lối đạo đức nghiêm khắc, tất nhiên dù thế 
nào tôi không có sự bằng chứng cho điều này. 


Kết luận 


Từ sự tìm hiểu của tôi về các kinh điển Phật giáo, và từ câu trả lời 
của các tu sĩ Phật giáo mà tôi đã đặt câu hỏi về vấn đề này, tôi kết 
luận rằng, đối với Phật tử, bắt kỳ hành động tình dục nào dưới đây sẽ 
không phạm vào giới thứ ba. 


-có sự đồng ý lẫn nhau, 

-không có sự thiệt hại cho bắt cứ ai 

-với người đã hoàn toàn ly dị 

-và ý định của chúng ta là để bày tỏ tình cảm với sự tôn trọng, và cho 
nhau niềm vui. 


Điều này sẽ áp dụng không phân biệt giới tính hoặc khuynh hướng 
tình dục của tất cả nhóm. Các nguyên tắc tương tự sẽ được xử dụng 
để đánh giá tất cả các mối quan hệ và hành vi tình dục, cho dù quan 
hệ tình dục khác giới hoặc đồng tính. 


|— 


I 


C2 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới |197 


There are many excellent introductions to Buddhism on the Web. Two good 
sSources which emanalte from my own country, Australia, are: The Buddhist 
Council of New South Wales, an Introduction to Buddhism by Graeme Lyall at 
htlp⁄/www.zip.com.au/~Iyallq/buddh.html and BuddhaNet, operated by the 
Venerable Pannavaro at http/www2.hawkesbury.uws.edu.au/BuddhaNet/ 





AL De Silva, Homosexuality and Theravada Buddhism, not currently in print, but 
can be found at htip:/www2.hawkesbury.uws.edu.au/BuddhaNet/ 
Leonard Zwilling, Homosexuality As Seen in Indian Buddhist Texts, in Buddhism, 


Sexuality and Gender, edited by Jose lgnacio Cabezon, State Universily of New 
York Press, New York, 1992. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil198 


Đạo Phật và Hôn nhân 
Venerable K. Sri Dhammananda Maha Thera 


Trong Phật giáo, hôn nhân được xem là sự quyết định hoàn toàn 
thuộc về riêng tư, cá nhân, và không phải là nhiệm vụ tôn giáo. 


Hôn Nhân 


Hôn nhân là một quy ước xã hội, một thể chế được tạo nên bởi con 
người vì sự thiết thực và hạnh phúc của con người, để phân biệt xã 
hội loài người từ đời sống động vật và duy trì trật tự và hòa hợp trong 
quá trình sinh sản. Mặc dù các kinh điển Phật giáo không nói gì đến 
chủ đề của chế độ một vợ một chồng hoặc chế độ đa thê, các Phật tử 
được khuyên nên giới hạn bản thân để chỉ có một vợ. Đức Phật 
không đặt quy tắc về cuộc sống hôn nhân nhưng đã đưa ra lời 
khuyên cần thiết về việc làm thế nào để sống một cuộc sống hôn 
nhân hạnh phúc. Có những luận giải phong phú trong các bài giảng 
của Đức Phật đó là sự khôn ngoan và khích lệ lòng trung thành với 
một vợ và không nên ham muốn và chạy theo người phụ nữ khác. 
Đức Phật nhận ra rằng một trong những nguyên nhân chính của sự 
đổ vỡ của hôn nhân là sự liên hệ của đàn ông với phụ nữ khác (Kinh 
Parabhava). Con người phải nhận ra những khó khăn, thử thách và 
khổ nạn mà họ phải chịu chỉ để duy trì một người vợ và một gia đình. 
Chế độ đa thê phải đối mặt với nhiều tai họa. Biết được yếu đuối của 
bản chất con người, Đức Phật đã thành lập một trong những giới luật 
để hướng dẫn Phật tử không phạm tội ngoại tình hoặc hành vi sai trái 
về tình dục. 


Các quan điểm của Phật giáo về hôn nhân là rất tự do: trong Phật 
giáo, hôn nhân được xem là sự quyết định hoàn toàn thuộc về riêng 
tư, cá nhân,và không phải là nhiệm vụ tôn giáo.Irong Phật giáo 
không có giới điều về việc thuyết phục một người kết hôn, chỉ có giáo 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil199 


điều cho đời sống của một người độc thân hoặc hướng dẫn một đời 
sống hoàn toàn thanh tịnh. Nó không có giới điều đối với Phật tử như 
là phải cần sinh đẻ hoặc điều chỉnh số lượng dân số. Phật giáo yêu 
cầu cá nhân tự do quyết định cho bản thân đối với tất cả các vấn đề 
liên quan đến hôn nhân. Điều này có thể là lý do tại sao các tu sĩ Phật 
giáo không lập gia đình, vì không có điều luật dành cho hôn nhân 
hoặc chống lại hôn nhân. Lý do rất rõ ràng rằng vì mục đích phục vụ 
cho nhân loại, các nhà sư đã chọn một đời sống độc thân. Những 
người từ bỏ cuộc sống thế gian tự nguyện bước ra khỏi cuộc sống 
hôn nhân để thoát khỏi nhiều sự vướng bận của thế gain hầu mong 
giữ tâm thanh tịnh và cống hiến cuộc đời của họ chỉ để phục vụ mọi 
người và giúp người khác đạt được sự giải thoát tâm. Mặc dù các tu 
sĩ Phật giáo không cử hành long trọng đối với một buổi lễ kết hôn, họ 
thực hiện nghi lễ tôn giáo để chúc phúc cho các cặp vợ chồng. 


Ly hôn 


Ly thân hoặc ly dị không bị cắm trong Phật giáo, tuy nhiên điều này 
hiếm khi phát sinh nếu các huấn thị của Đức Phật đã được thực hiện 
một cách nghiêm túc. Đàn ông và phụ nữ phải có sự tự do riêng biệt 
nếu họ thực sự không thể sống chung với nhau. Ly thân là thích hợp 
hơn để tránh khỏi cuộc sống gia đình ngột ngạt trong một thời gian 
dài. Xa hơn Đức Phật thường khuyên nhắc cho người đàn ông già 
không nên cưới những cô vợ trẻ vì người già và trẻ khó có thể thích 
hợp, có thể dẫn đến vấn đề quá mức, bất hòa và sự đỗ vỡ (Kinh 
Parabhava). 


Một xã hội phát triển thông qua một mạng lưới quan hệ lẫn nhau giữa 
các mối tương quan và tùy thuộc. Mỗi cá nhân là một sự nối kết toàn 
bộ trái tim để hỗ trợ và bảo vệ những người khác trong một nhóm hay 
cộng đồng. Hôn nhân đóng một vai trò rất quan trọng trong mạng lưới 
mạnh mẽ của những mối quan hệ về hỗ trợ và bảo vệ. Một cuộc hôn 
nhân tốt cần hình thành và phát triển dần dần từ sự hiểu biết và 
không xung khắc, từ lòng trung thành đúng nghĩa và không chỉ là sự 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới!l200 


bao dung tuyệt đối. Thể chế hôn nhân cung ứng một cơ sở tốt cho sự 
phát triển của văn hóa, một hiệp hội thú vị của hai cá nhân được nuôi 
dưỡng, và được thoát khỏi sự đơn độc, cô quạnh và sợ hãi. Trong 
hôn nhân, mỗi đối tác phát triển một vai trò bỗổ sung, hiến tặng sức 
mạnh và thúc đẩy đạo đức với nhau, mỗi người biểu hiện ý thức hỗ 
trợ và đánh giá cao các kỹ năng của người khác. Điều này không phải 
là sự suy nghĩ về người đàn ông hay phụ nữ ở cấp trên mình - người 
này là sự bổ sung cho người kia, một mối quan hệ đối tác bình đẳng 
mới toát lên được sự dịu dàng, khoan dung, bình tĩnh và sự cống hiến 
đối với ý nghĩa của hôn nhân. 


Ngừa Thai, Phá Thai và Tự Sát 


Mặc dù con người có tự do đề lên kế hoạch gia đình của mình theo 
hoàn cảnh của riêng mình, phá thai là không chính đáng. 


Không có lý do cho Phật tử để chống lại sự giới hạn sinh đẻ. Họ có 
quyền tự do xử dụng bắt kỳ các biện pháp cũ hoặc hiện đại để ngăn 
ngừa thụ thai. Những người phản đối ngừa thai bằng cách nói rằng 
đó là chống lại pháp luật của Thiên Chúa khi ngừa thai, phải nhận ra 
rằng khái niệm của họ về vấn đề này là không hợp lý. Trong việc kế 
hoạch sinh đẻ được thực hiện là để ngăn chặn sự bước vào một thực 
thể. Không có tham gia vào sự sát hại và không có nghiệp bắt thiện. 
Nhưng nếu họ có hành động phá thai, hành động này là sai lầm bởi vì 
nó liên quan đến việc lấy đi hoặc phá hủy một cuộc sống có thể nhìn 
thấy hoặc vô hình. Do đó, phá thai là không chính đáng. Theo giáo lý 
của Đức Phật, năm điều kiện phải có mặt để tạo thành hành động tà 
ác giết người. Đó là: 


- Một sinh vật 

- Ý thức hay nhận biết nó là một sinh vật 
- Ý định giết chết 

- Tìm cách để giết, và 

- Hậu quả chết 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil201 


Khi một phụ nữ nhân thức, có một chúng sanh trong tử cung của 
mình và điều này đáp ứng điều kiện đầu tiên. Sau một vài tháng, cô 
biết rằng có một cuộc sống mới trong phạm vi của mình và điều này 
đáp ứng các điều kiện thứ hai. Sau đó vì một số lý do nào khác, cô 
muốn từ bỏ sinh vật ở trong bụng mình. Vì vậy, cô bắt đầu tìm kiếm 
cho một vị y sĩ phá thai để làm công việc theo cách này, điều kiện thứ 
ba là đã hoàn thành. Khi y sĩ phá thai làm công việc của mình, điều 
kiện thứ tư được quy định và cuối cùng,sinh vật bị giết vì hành động 
đó. Vì vậy, tất cả các điều kiện có mặt. Với cách này, tạo ra một hành 
vi phạm giới đầu tiên "bất sát”, và điều này đồng nghĩa với việc giết 
chết một con người. Theo Phật Giáo, không có cơ sở để nói rằng 
chúng tôi có quyền lấy đi cuộc sống của người khác. 


Trong một số trường hợp nhất định, mọi người cảm thấy bắt buộc 
phải làm điều đó để thuận tiện với hoàn cảnh của họ. Nhưng họ 
không nên biện minh cho hành động phá thai bằng cách nào đó, 
hoặc họ sẽ phải đối mặt với một số loại kết quả nghiệp báo xấu. 
Trong một số quốc gia, phá thai là hợp pháp hóa, nhưng điều này là 
để khắc phục một số vấn đề. Nguyên tắc tôn giáo không bao giờ đầu 
hàng đối với niềm vui của con người. Họ đại diện cho lợi ích của toàn 
nhân loại. 


Tự tử 


Tước đi cuộc sống của chính mình trong bắt kỳ trường hợp nào là sai 
về mặt đạo đức và tinh thần. Từ bỏ cuộc sống của mình với sự thất 
vọng hay tuyệt vọng chỉ gây thêm đau khổ lớn hơn. Tự tử là một cách 
hèn nhát để kết thúc những vấn đề của cuộc sống. Một người không 
thể tự tử nếu tâm trí của mình trong sạch và yên tĩnh. Nếu rời khỏi thế 
giới này với một tâm trạng bối rối và thất vọng, thì không chắc rằng y 
sẽ được tái sinh một lần nữa ở trong tình trạng tốt hơn. Tự tử là một 
hành động bất thiện hay vụng về vì nó được khuyến khích bởi một 
tâm đầy hận thù, tham đắm và si mê. Những người tự tử đã không 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil202 


học được cách đối mặt với vấn đề của họ, làm thế nào để đối mặt với 
sự thật của cuộc sống, và làm thế nào để xử dụng tâm trí của họ một 
cách tốt hơn. Những người như vậy đã không thể hiểu được bản chất 
của cuộc sống và những điều kiện thế gian.Một số người hy sinh cuộc 
sống của mình cho những gì họ cho là như là một lý do chính đáng và 
cao quý. Họ có cuộc sống riêng của họ bằng các phương pháp như 
tự đâm, tự bắn, hoặc chết đói...Hành động như vậy có thể được phân 
loại là dũng cảm và can đảm. Tuy nhiên, từ quan điểm của Phật giáo, 
các hành vi đó không được tha thứ. Đức Phật đã chỉ ra rõ ràng rằng 
những trạng thái tự tử của tâm dẫn đến đau khổ hơn nữa. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới!l203 


Quan Điểm Đạo Phật Đối Với Các Tôn Giáo Khác 
Alexander Berzin và Thubten Chodron 


Câu hỏi: Phật giáo nhìn nhận sự có mặt của các tôn giáo khác như 
thế nào? 


Trả Lời: Bởi vì không phải ai cũng có sở thích và khuynh hướng như 
nhau, Đức Phật đã dạy những phương pháp khác nhau cho những 
người khác nhau. Trích dẫn ví dụ này, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói 
rằng đó là điều tuyệt vời mà tất cả tôn giáo khác nhau tồn tại trên thế 
giới. Chỉ có một món ăn sẽ không hắp dẫn đối với tất cả mọi người. 
Một tôn giáo hoặc sự thiết lập một đức tin sẽ không đáp ứng nhu cầu 
của nhiều người. Vì vậy, điều này vô cùng có lợi là nhiều tôn giáo 
khác nhau có sẵn để chọn lựa. Ngài rất hoan nghinh và vui mừng với 
điều này. 


Hiện nay có một cuộc đối thoại ngày càng tăng dựa trên sự tôn trọng 
lẫn nhau giữa các bậc thầy tôn giáo và các nhà lãnh đạo của các tôn 
giáo khác. Thí dụ, sự gặp gỡ thường xuyên giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma 
và Đức Giáo hoàng. Tại Assisi, ltaly vào tháng Mười năm 1986, Đức 
Giáo hoàng đã mời các nhà lãnh đạo tôn giáo lớn trên thế giới đế hội 
họp. Có khoảng một trăm năm mươi đại diện. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã 
ngồi cạnh Giáo hoàng và thực hiện bài phát biểu đầu tiên một cách 
vinh dự. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo tinh thần đã thảo luận các vấn 
đề được phổ biến trong tất cả tôn giáo, chẳng hạn như tình yêu, đạo 
đức, và lòng từ bi. Mọi người cùng khuyến khích sự hợp tác, hòa hợp 
và tôn trọng lẫn nhau mà các nhà lãnh đạo tôn giáo khác nhau cảm 
thấy cần thiết. 


Dĩ nhiên, nếu chúng ta thảo luận về siêu hình học và thần học thì có 
những sự khác biệt.Không có cách để khoanh vòng sự khác biệt này. 
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng chúng ta cần tranh cãi với 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l2094 


thái độ “cha của tôi mạnh mẽ hơn cha của bạn.” Điều này rất trẻ con. 
Nó có lợi ích hơn khi nhìn vào thấy được những điểm chung. Tắt cả 
tôn giáo thế giới đang tìm cách cải thiện tình trạng của con người và 
làm cho cuộc sống tốt hơn bằng sự giảng dạy cho con người thực tập 
đời sống đạo đức; tất cả đều dạy con người không để trở thành bị 
cuốn hút hoàn toàn vào đời sống vật chất, nhưng ít nhất tạo nên sự 
cân bằng giữa giữa tiến trình tìm kiếm vật chất và sự tiến bộ tâm linh. 


Điều này rất tốt nếu các tôn giáo làm việc với nhau để cải thiện tình 
hình thế giới. Chúng ta không chỉ cần sự tiến bộ vật chất, bên cạnh 
đó cần có sự tiến bộ về tinh thần. Nếu chúng ta chỉ nhắn mạnh đến 
khía cạnh vật chất của cuộc sống, rồi làm một quả bom tốt hơn để 
giết chết mọi người sẽ là một mục tiêu tham muốn. Mặt khác, nếu 
chúng ta suy nghĩ có tính nhân văn hoặc có tinh thần, chúng ta ý thức 
được nỗi sợ hãi và các vấn đề khác khởi nguồn từ các loại vũ khí hủy 
diệt hàng loạt. Hoặc nếu chúng ta chỉ phát triển tinh thần và không 
chăm lo về mặt vật chất rồi để người dân đói khổ, và điều này cũng 
không tốt lắm. Chúng ta cần một sự cân bằng. 


Một khía cạnh khác của sự tương tác giữa các tôn giáo trên thế giới 
đó là họ chia xẻ với các tôn giáo khác vài đặc trưng của mình. Ví dụ, 
thử nghĩ sự tương tác giữa Phật tử và Kitô hữu. Nhiều Kitô hữu. thích 
nghiên cứu phương pháp tập trung và thiền định từ Phật giáo. Không 
ít vị linh mục, viện trưởng, cha xứ và các sơ đã đến Dharamsala, Ấn 
Độ để học hỏi những kỹ năng để mạng về những kỹ năng truyền 
thống riêng cho họ. Một số Phật tử đã dạy trong các chủng viện Công 
giáo. Tôi đôi khi cũng được mời đến đây để dạy cách thiền định, cách 
phát triền sự tập trung, cách phát triển tình thương. Kitô giáo dạy 
chúng ta yêu thương tất cả mọi người, nhưng nó không giải thích chỉ 
tiết làm thế nào để thực hành điều đó. Phật giáo thì nhiều phương 
pháp để phát triển tình yêu. Kitô giáo lên đến điểm cao nhất của nó là 
phóng khoáng để học hỏi những phương pháp này từ Phật giáo. Đây 
không có nghĩa là tất cả các Kitô hữu sẽ trở thành Phật tử-không có 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil205 


ai cải đạo bắt kỳ ai. Những phương pháp này có thể được điều chỉnh 
trong phạm vi tôn giáo của họ để giúp họ tốt hơn. 


Tương tự như vậy, nhiều Phật tử cũng muốn học hỏi sự phục vụ xã 
hội từ Kitô giáo. Nhiều truyền thống Kitô giáo nhắn mạnh rằng các tu 
sĩ nam nữ của họ được tham gia giảng dạy bằng việc làm ở bệnh 
viện, săn sóc người già, trẻ mồ côi v.v...Mặc dù một số quốc gia Phật 
giáo đã phát triển các cơ sở xã hội, nhưng không có đẩy đủ lắm, vì 
nhiều lý do xã hội và địa lý. Phật tử có thể tìm hiểu công tác xã hội từ 
những tín hữu Kitô. Đúc Đạt Lai Lạt Ma rất là cởi mở đối với điều này. 
Nó không có nghĩa rằng các Phật tử đang trở thành tín đồ Kitô 
hữu.Thay vào đó, có những lĩnh vực nào đó từ kinh nghiệm của Kitô 
hữu Phật tử có thể học hỏi; cũng có những điều kinh nghiệm của các 
Phật tử và Kitô hữu có thể học hỏi. Với cách này, có một diễn đàn đối 
thoại giữa các tôn giáo thế giới, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. 


Thường thì sự hợp tác giữa các tôn giáo ở mức cao nhất, là nơi mà 
mọi người cùng cởi mở và không có định kiến. Ở mức độ thấp hơn, 
người ta trở nên không an toàn và hình thành một tâm lý đội bóng: 
“Đây là đội bóng đá của tôi và các tôn giáo khác đang chống lại đội 
bóng đá này!” Với thái độ như vậy, chúng ta cạnh tranh và ấu đả 
nhau. điều này buồn lắm, nếu nó xảy ra giữa các tôn giáo và các 
truyền thống Phật giáo khác nhau. Đức Phật đã dạy rất nhiều phương 
pháp khác nhau và tất cả đều làm việc hài hòa để giúp đỡ phổ cập 
nhiều đặc trưng khác biệt của con người. Do đó, điều quan yếu là tôn 
trong mọi truyền thống, cả trong Phật giáo và giữa các tôn giáo trên 
thê giới. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil206 


Sự Thích Ứng của Tôn Giáo trong Thời Hiện Đại 


Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 
Anh dịch: Alexander Berzin 


Hôm nay tôi muốn chia xẻ với các bạn về sự thích ứng của Tôn giáo 
trong thời hiện đại. Mọi người, với bản chất đều có tự ngã, do đó, 
những kinh nghiệm đối với các hiên tượng có thể ý thức được với một 
niềm vui, một nỗi đau, hoặc cảm giác trung tính. Đây là sự thực, 
không cần phải thắc mắc tai sao. Loài động vật cũng có điều này. 
Như là điều kiện tự nhiên, tất cả chúng ta đều thích hạnh phúc và 
không thích những điều trái ý hoặc đau đớn. Không cần chứng minh 
thêm nữa. Trên căn bản, chúng ta có thể đề cập đến quyền của con 
người là phải có một đời sống hạnh phúc và vượt qua đau khổ 


Thực tế, có hai loại đau khổ và niềm vui. Một là liên kết với kinh 
nghiệm giác quan vât lý và một là với trạng thái của tinh thần. Mức độ 
cảm giác chung bao gồm năm giác quan đối với tất cả loài động vật 
có vú. Một vài loài động vật có thể trạng tinh thần, nhưngcon người có 
trí thông minh tinh vi, họ có bộ nhớ lâu dài cũng như những suy tư về 
tương lai mà động vật ít có hơn. Vì thế, con người mới có niềm vui, 
sự hài lòng, đau đớn, hy vọng, mong đợi hoặc sợ hãi. Vì vậy những 
hạnh phúc và bắt hạnh cuả thể chất cũng như những hạnh phúc và 
bắt hạnh của tinh thần là những điều riêng biệt. Chúng ta có thể kinh 
nghiêm những cơn đau thể xác, nhưng với hạnh phúc tinh thần, và ở 
một lúc khác, trạng thái thể chất của chúng ta thì tạm ổn, nhưng trạng 
thái tinh thần của chúng ta thì đầy ắp những nỗi lo lắng và muộn 
phiên. 


Trạng thái thể chất liên quan đến phương diện vật chất-thực phầm, 
quần áo, chỗ ở, khung cảnh đẹp, âm thanh, mùi vị, cảm giác của 
than, điều kiện vật chất. Một số người rất giàu có, danh tiếng, có học 
vấn, được nhiều người tôn trọng, có nhiều bạn bè nhưng họ vẫn 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil207 


không hài lòng. Bởi vì những điều kiện vật chất này không đem đến 
cho họ sự hài lòng hoặc thoải mái tinh thần. Không ít người rơi vào 
tình trạng căng thẳng, lo lắng, cạnh tranh, ganh tị, thù hận, tham 
lam...đưa đến sự đau khổ tinh thần. Vì vậy, có những sự giới hạn đối 
với phúc lợi của vật chất. Nếu chúng ta quên dì trạng thái bên trong, 
đời sống chúng ta không thể có được hạnh phúc. Những xã hội giàu 
có, vật chất tiện nghi, nhưng họ không thể đảm bảo rằng người dân 
có được sự hạnh phúc, bình an, tâm hồn thoải mái. Vì vậy chúng ta 
cần có cơ chế mang lại sự an bình của tâm hồn. 


Nói chung, Tôn giáo là một phương tiện nhằm đem đến hòa bình và 
sự hài hòa về tinh thần, sự thoải mái tâm hồn với niềm tin nhất định. 
Nhiều người đồng ý rằng cần phải ứng dụng phương cách thế tục 
mới đêm đến sự an bình của tâm, và tôi sẽ thảo luận điều nàu trong 
bài nói chuyện công cộng của tôi.Nhưng nếu chúng ta nói về hòa bìng 
dựa trên căn bản của tâm, chúng ta có hai lãnh vực của tôn giáo-đức 
tin không có triết lý và đức tin với triết lý. 


Vào thời cổ đại, người ta xử dụng đức tin để mang đến niềm hy vọng 
và sự thanh thản khi họ phải đối mặt với những tình huống vô vọng- 
những vấn đề vượt quá sự tuyệt vọng và sự kiểm soát của chúng ta. 
Trong tình huống như vậy, đức tin cung ứng cho con người vài tia hy 
vọng. Thí dụ, sự đe dọa của loài vật vào ban đêm, có nhiều nỗi lo sợ 
trong bong tối, nhưng với ánh sang, con người cảm thấy an toàn hơn. 
Nguồn ánh sáng là mặt trời, vì vậy mặt trời là một cái gì đó thánh 
thiện và nhiều người tôn thờ mặt trời. Lửa cung cấp sự ấm cúng khi 
con người đang lạnh nên nhiều người cho rằng lửa là một cài gì đó 
cao quý. Lửa đôi khi đến từ sét, đó là những bí ẩn, và vì vậy cả hai 
lửa và sét là thánh thần. Đây là những niềm tin nguyên thủy, không 
có triết lý. 


Nhóm khác có thể bao gồm xã hội Ai Cập thời cổ đại. Tôi không biết 
về điều đó. Nền văn minh Ai Cập cách đây khoảng sáu bảy ngàn năm 
và đã có niềm tin. Khi tôi học ở trường Cairo, tôi muốn rằng nếu có 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil208 


thêm thời gian tôi sẽ thích học ở đấy và tìm hiểu them về nền văn 
minh Ai Cập, nhưng tiếc là tôi không có thời gian. Nhưng bắt kỳ 
trường hợp nào, một loại khác của tôn giáo bao gồm các nền văn 
minh ở thung lũng Indus Valley ở Ấn Độ và nền văn minh Trung 
Quốc. Họ có nhiều tôn giáo với ý thức hệ. Có thể có nhiều nền văn 
minh tại Indus Valley hơn so với những nơi khác. Tại Ấn Độ, ba hoặc 
bốn nghìn năm trước đây cũng đã có đức tin với một triết lý nhất định. 
Vì vậy, một thể loại khác của tôn giáo là đức tin với một số khái niệm 
triết học nào đó. 


Trong thể loại thứ hai này, có những câu hỏi phổ biến. Một anh bạn 
Do Thái đặt câu hỏi độc đáo: Tôi là gì? Tôi đến từ đâu? Tôi sẽ về 
đâu? Mục đích của cuộc sống là gì? Đây là những câu hỏi chính. 
Những câu trả lời gồm có hai loại: hữu thần và vô thần. 


Tại Ấn Độ, ba nghìn năm trước con người đã cố gắng tìm câu trả lời 
cho những gì là “tôi,” những gì là tự ngã. Theo kinh nghiệm thông 
thường, cơ thể khi còn trẻ có một dấu hiệu và hình dạng khác hơn cơ 
thể cũ. Tâm cũng như thế, trong vài phút là thay đổi. Nhưng chúng ta 
có một cảm giác bản chất về cái “tôi”-khi cái “tôi” còn trẻ (mới), whi cái 
“tôi” đã già (cũ). Cho nên, điều này phải là một chủ nhân của thân và 
tâm. Chủ nhân phải là thường trụ và độc lập một điều gì đó, không 
thay đổi trong khi than và tâm không ngừng thay đổi. Vì vậy, đối với 
Ấn Độ, cái tôi, một linh hồn, một “atman” (tiểu ngã) đến từ khái niệm 
đó. Khi than xác không còn xử dụng được, linh hồn vẫn còn tồn tại. 
Đó là câu trả lời của những gì gọi là “tôi.” 


Và linh hồn đến từ đâu? Nó có một sự khởi đầu hay không? Không có 
bắt đầu thì khó mà chấp nhận được, và vì vậy phải có một sự khởi 
đầu, giống như có một sự bắt đầu cho thân thể này vậy. Và cho nên 
có việc thiên chúa tạo ra linh hồn. Và cuối cuối cùng chúng ta đi vào 
sự hiện diện của chúa hoặc chúng ta cảm thụ vào thiên chúa. Những 
tôn giáo Trung đông-Do Thái, Thiên chúa giáo và Hồi giáo, chủ yếu là 
tin vào thượng đé, đắng sáng tạo, đó là nguồn gốc của tất cả mọi thứ, 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới!l209 


rằng thiên chúa phải có sức mạnh vô hạn và sự thương yêu cùng 
hiểu biết vô hạn. Mỗi tôn giáo đều khẳng định lòng yêu thương vô 
hạn, giống như đắng Allah và đức Chúa trời vượt qua sự kinh nghiệm 
cuối cùng của chúng ta. Đó là tôn giáo Hữu thần. 


Tiếp đó, Ở Ấn Độ, chúng ta tiếp thu được triết học Samkhya khoảng 
3.000 năm trước đây. Trong khoảng thời gian này có hai bộ phái: Một 
là tin tưởng vào đắng sáng tạo, và một phái khác thì cho rằng không 
có đắng sáng tạo; thay vào đó lập trường của phái này dựa vào vật 
chất thuần túy, prakrti và hai mươi lăm loại hiện tượng không thể biết 
được. Vì vậy đối với họ, vật chất là thường hằng và sáng tạo. Cho 
nên trước thời Đức Phật, đã thật sự có tư tưởng vô thần. 


Trong những tôn giáo vô thần, Phật giáo cho rằng tất cả vạn vật đều 
bắt nguồn từ nhân và duyên của chính nó, vì lý do đó, một trong 
những đặc tính của nguyên nhân và kết quả là sự thay đổi. Mọi thứ 
không bao giờ đứng yên. Vì vậy, từ căn bản này thì tự ngã hoặc “tôi” 
là thân thể và tinh thần luôn luôn không ngừng thay đổi, cho nên cái 
“tôi” nương tựa vào chúng thì cái “tôi” phải có cùng tính chất như thế. 
Nó không thể bắt biến và trường cửu. Nếu căn bản thay đổi, những gì 
tùy thuộc cũng phải thay đổi. Do đó không có linh hồn thường tại, bất 
biến - “anatman,” vô ngã. Đây là tư tưởng độc đáo của Phật giáo-tất 
cả mọi thứ đều phụ thuộc và liên hệ lẫn nhau. Vì vậy trong ba tôn giáo 
vô thần, dù có hai học thuyết chấp nhận quan hệ nhân quả, nhưng 
một triết thuyết khác khẳng định cái tôi trường cửu, bắt biến. 


Vì Vậy, trong các tôn giáo có đức tin với triết lý, có nhiều truyền thống 
khác nhau. Tắt cả trong số chúng có hai khía cạnh-triết lý và khái 
niệm, và cũng có thể thực hành. Có một sự khác biệt lớn trong lĩnh 
vực triết lý và khái niệm, nhưng sự thực hành thì giống nhau-tình yêu, 
lòng từ bi, sự tha thứ, tính khoan dung và tự kỷ luật. Những triết lý và 
khái niệm khác biệt là những phương pháp đơn giản để đưa mọi 
người đến với niềm tin và hy vọng để thực hiện tình yêu, lòng từ bị, 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil210 


sự tha thứ, và vân vân. Do đó tất cả triết thuyết đều có cùng mục tiêu 
và mục đích-mang lại tình yêu và lòng từ bi..và nhiều điều khác. 


Điều này trong Phật giáo thì rõ ràng, Đức Phật dạy nhiều khái niệm 
khác nhau, thông thường chúng nó có sự mâu thuẫn. Một số kinh 
điển nói rằng các uẳn-thân và tâm-giống như sự chứa tải và cái ngã 
là những gì đeo mang nó. Sự chứa tải và những gì đeo mang nó 
không thể giống nhau, và do đó bả ngã phải là tách biệt và phải tồn tại 
một cách thực thể. Trong kinh khác nói rằng, Nghiệp hay hành động 
tồn tại, nhưng không có người hành động, không có bản ngã thực 
thể. Các kinh khác cho rằng không có hiện tượng bên ngoài, chỉ có 
tâm, những hiện tượng chỉ đơn thuần là sự phản chiếu của tâm. Và 
khi có tâm thì hiện tượng mới có. Tuy nhiên những bản kinh khác nói 
rằng không có tâm mà cũng thực sự không có đối tượng của nó thực 
sự tồn tại. Không có gì là thật có, như kinh Bát Nhã và Tâm Kinh, ví 
dụ: “ Không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, không thân, không 
ý.” Đây là tất cả mâu thuẫn, nhưng tất cả bản kinh đó đều bắt nguồn 
giống nhau, từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 


Đức Phật đã không dạy tất cả giáo pháp với sự mơ hồ hay trình bày 
có chủ ý gây nhiều nhằm lẫn đối với các đệ tử của ngài, Vậy tại sao 
ngài dạy những điều giống như trên? Đức Phật tôn trọng sự khác biệt 
của mọi người và ngài đã nói ra tất cả điều đó để giúp họ; ngài thấy 
rằng những điều này là cần thiết. 


Ba nghìn năm trước đây có thể có chừng 10 hay 100 triệu người. Bây 
giờ hơn 6 tỷ. Vì vậy trong số tất cả những người này, chắc chắn có 
những khuynh hướng khác biệt. Chúng ta thấy điều này ngay nơi 
những trẻ em cùng cha mẹ, ngay cả cặp song sinh; tâm trí và cảm 
xúc của chúng nó cũng không giống nhau. Cho nên, trong có những 
khuynh hướng khác biệt, phương hướng sống khác nhau, cách suy 
nghĩ khác nhau. Những sự khác biệt này cũng tùy thuộc vào môi 
trường, địa lý và khí hậu. Thí dụ,, xứ A Rập Xê Út nóng và khô, Án Độ 
có những cơn mưa mùa và do đó nó có sự khác biệt và người dân ở 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil2I1 


hai xứ sở này có một phong cách sống khác nhau. Có thể trong thời 
nguyên thủy, con người có nhiều sự tương tự ở mọi nơi. Nhưng bây 
giờ, vì những khác biệt này, nó trở thành quan trọng để có những tiếp 
cận khác biệt. tuy nhiên những triết lý và khái niệm khác biệt thực sự 
không quan trọng. Điều quan trọng nhất là mục tiêu và phương 
hướng đối với tất cả điều này, và đây là sự tương đồng: là một mẫu 
người từ bi trong sự thể hiện của chúng ta đối với người khác. 


Đối với một số người, thì khái niệm về một đắng sáng tạo, chúa trời là 
rất hữu ích. Một lần tôi hỏi một vị thầy tu già Cơ đốc giáo lý do tại sao 
Thiên chúa giáo không tin vào cuộc sống trước đây. Ông ta nói, “bởi 
vì đời sống này được tạo ra bởi chúa trời.” Sự suy nghĩ này đưa đến 
một cảm giác về sự gần gũi với chúa trời. Thân thể này xuất phát từ 
tử cung của người mẹ chúng ta và vì vậy chúng ta có một cảm giác 
gần gũi và thoải mái với bà mẹ của chúng ta. Giống như trường hợp 
với thiên chúa; chúng ta đến từ thiên chúa và điều này cho chúng ta 
một cảm giác gần gũi với chúa trời. Sự gần gũi hơn những cảm giác, 
mục đích làm theo lời khuyên của đức chúa trời là tình yêu, lòng 
thương xót. Vì vậy cách tiếp cận của tôn giáo hữu thần rất là mạnh 
mẽ và hữ u ích đối với nhiều người hơn là một phương pháp tiếp cận 
với vô thần. 


Điều tốt hơn là nên giữ tôn giáo truyền thống của chính mình. Ở 
Mông Cổ, những người truyền giáo trả cho mỗi người $15 để cải đạo 
sang Thiên chúa giáo. Vì thế những người đi theo họ và cải đạo hằng 
năm, một người cứ cải đi cải lại hoài chỉ để thu nhập $15 mỗi lần! Tôi 
khuyên những người truyền giáo không nên can thiệp và để cho 
người dân ở đó có truyền thống Phật giáo. Điều này giống như tôi nói 
với người phương Tây là duy trì tôn giáo mà họ vốn có. 


Tốt nhất là có thêm thông tin; điều này giúp chúng ta phát triển sự tôn 
trọng. Vì vậy, hãy giữ truyền thống Kitô giáo của bạn, nếu bạn là Kitô 
giáo, nhưng cần đạt được sự hiểu biết và kiến thức về các truyền 
thống tôn giáo khác. Về phần phương pháp, tất cả đều dạy giống 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil212 


nhau-tình yêu, sự khoan dung. Với sự thực hành được chia xẻ rộng 
ra, đó là tất cả điều tốt để tiếp nhận những phương pháp từ Phật 
giáo; nhưng đối với Phật giáo khái niệm 


Thì không tuyệt đối-đây là kinh doanh Phật giáo đúng. Nó không hữu 
iách cho người khác tìm hiểu. Một cha nhà dòng hỏi tôi về tính Không, 
sự trống rỗng và tôi nói với 


ông điều này không tốt cho ông ta. Nếu tôi hoàn tòan dạy về sự 
tương quan, điều này có thể gây tổn hại cho đức tin mạnh mẽ của 
mình vào Thiên chúa. Vì vậy tốt hơn đối với những người như vậy 
đừng để ho nghe về thuyết tính Không. 


Tóm lại, tắt cả truyền thống lớn đều có sự thực hành giống nhau, chỉ 
có sự khác biệt về phương pháp và triết lý, nhưng với cùng một mục 
tiêu, đó là nền tảng cho sự tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy, hãy giữ truyền 
thống riêng của bạn. Nhưng nếu một vài phương pháp từ bài giảng 
của tôi mà bạn thấy có ích thì ứng dụng; nếu không hữu ích thì bỏ đi. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil213 


Đạo Phật trong Đời Sống Hiện Đại 
Ananda W.P. QGuruge 


Chủ đề trên bao gồm nhiều phần: cuộc sống hiện đại là gì? Phật giáo 
là gì? Và Phật giáo thể hiện vai trò như thế nào trong đời sống hiện 
đại? Đời sống hiện đại trong chính nó thì rất khó khăn để xác định. 
Người ta có thể nói rằng đời sống hiện đại có đặc điểm bằng thực tế 
rằng thế giới đang thu lại nhỏ hơn; người ta đang có nhiều sự tiếp 
cận với nhau hơn, những sự rào cản truyền thông đang nhanh chóng 
biến mắt; nó có thể cho mọi người biết những gì xảy ra ở khắp mọi 
nơi trên thế giới trong một thời gian ngắn, và do đó sự tham gia hiện 
đại trong đời sống thuộc về một giao lộ lớn hơn của thế giới là điều có 
thể chưa bao giờ tưởng tượng được. Đó sẽ là một khía cạnh của 
cuộc sống hiện đại, liên quan đến là cuộc sống hiện đại được hiểu đối 
với lãnh vực của khoa học và công nghệ. Con người trong sự nỗ lực 
của mình để chinh phục thiên nhiên, tật bệnh, các sự cản trở tự 
nhiên, đã thực hiện những kỳ công nào đó của một sự phức tạp thuôc 
về công nghệ đáng kinh ngạc. Đó là một khía cạnh khác của đời sống 
hiện đại. Thứ ba, có lẽ một khía cạnh đáng lo ngại hơn về cuộc sống 
hiện đại, đó là với thế giới tiến gần hơn, hàng rào của giao thiệp bị bẽ 
gãy, và sự tiến bộ khoa học và công nghệ trở nên nhanh chóng, 
chúng ta đã đến mặt đối mặt với một số vấn đề về cạnh tranh kinh tế 
và chính trị, ô nhiễm, bùng nổ dân só, tình trạng khan hiếm các 
nguồn tài nguyên và xử dụng bừa bãi các nguồn tài nguyên mà không 
thể thay thế được. Ngoài ra còn những một loạt các vấn đề khác mà 
có thể được dán nhãn hiệu một cách rõ ràng như "sự sống còn". 


Nền văn minh hiện đại có thể tồn tại? 
Với điều này cũng có thể thêm một khía cạnh đạo đức - một câu hỏi 


đạo đức - và hỏi: "Với mức độ nào, trong quá trình hiện đại hóa và 
chinh phục thiên nhiên, chúng ta đã ra khỏi khả năng chỉnh phục bản 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l214 


thân? Phải chăng cuộc đấu tranh cho ý nghĩa tồn tại mà con người 
hiện đại đã trở thành một kẻ nô lệ cho sự ích kỷ, bị ràng buộc bởi 
những tham ái và vọng tưởng của mình? chúng ta đã mất tất cả 
những gì thuộc về giá trị rất đặc biệt đối với con người chẳng hạn như 
mối quan hệ cá nhân, sự lo lắng nghĩ đến phúc lợi của người khác, 
tinh thần phục vụ vị tha đối với mọi người? Chúng ta có đánh mắt 
những điều này không?" 


Vì vậy, khi người ta nghĩ về cuộc sống hiện đại, người ta có thể suy 
tư trong những phạm vi cuả một mức độ lạc quan và, cùng một thời 
điểm, một mức độ tương đương của bi quan. Người ta có thể hài lòng 
rằng chúng ta đang sống ngày hôm nay ở một giai đoạn khi mà điều 
này có vẻ là không có gì mà con người không thể chinh phục. Có lẽ, 
vẫn còn một số bệnh tật đang thách thức y. Có lẽ, vẫn còn có một số 
nơi nào đó trong vũ trụ mà con người muốn biết, và y vẫn không phát 
triển được công nghệ của mình để có mặt ở đó. Tuy nhiên, nó xuất 
hiện như thể tất cả những điều này là trong tầm tay của con người. 
Với sự lạc quan về khả năng của con người, đến các khía cạnh bi 
quan mà chúng ta có, trong quá trình này, bị mắt một cái gì đó. Chúng 
ta hãy duy trì cả hai điều này trong tâm tưởng. 


Đạo Phật 


Sau đó, chúng ta hãy nhìn vào những gì Phật giáo là. Chúng ta hiểu 
Phật giáo như thế nào? Nó có thể mang ý nghĩa nhiều điều đối với 
nhiều người. Với một số người nó chỉ có thể là cuộc đời của Đức 
Phật; ví dụ rằng Đức Phật và các đệ tử trực tiếp của ngài thành lập kỳ 
công tuyệt vĩ -đã đứng trước loài người như một con người và tuyên 
bố một con đường giải thoát. Đây là một hình thái của Phật giáo. Với 
điều khác, Phật giáo sẽ có nghĩa là học thuyết lớn như đã ghi chép 
trong văn học Phật giáo, nó thực sự là đồ sộ và chứa đựng hàng 
ngàn trang ghi chép những lời của Đức Phật. Và trong nó được mô tả 
triết học về đời sống rất cao cả, sâu sắc, triết lý và và luận cứ đa 
dạng. Sau đó, dựa trên bát cứ điều gì mà Đức Phật đã dạy, bất cứ sự 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil2lã 


thực tập nào hiện hành trong thời đại của Đức Phật, đã phát triển một 
nền văn hóa rất phong phú, một nền văn hóa đã mở rộng đến tất cả 
các vùng đất của châu Á hơn 2500 năm, và với những người từ các 
tầng lớp xã hội khác nhau của đời sống với các nền tảng khác nhau 
từ tất cả các quốc gia đã tạo nên một sự đóng góp kế thừa lâu dài. 
Một số lượng lớn của các giáo phái, học thuyết hoặc các hệ thống 
triết học đã phát triển, và tất cả chúng hoàn toàn đúng đắn dưới danh 
xưng của Phật giáo. Rồi đến một định nghĩa khác về Phật giáo và đó 
là loại hình nghỉ lễ đã phát triển xung quanh giáo lý của Đức Phật như 
một kết quả của những lời dạy của Ngài và con đường của cuộc sống 
được thuyết giảng bởi Ngài, và trở thành một tôn giáo. Cho dù Đức 
Phật có ý định hay không, giáo lý của Ngài đã trở thành một tôn giáo, 
một tôn giáo mà người ta sẵn sàng dâng hiến lòng trung thành và có 
nghi thức, tổ chức, đường lối hoặc tiêu chí riêng của mình để quyết 
định những gì là sự thực thi đúng hoặc những gì là sự thực thi không 
đúng. Bây giờ đó là một loại khác của Phật giáo. Nếu người ta lấy 
từng cái trong những khía cạnh này một cách riêng, và cố gắng để 
kiểm tra sự tác động về những gì mà người ta sẽ đề cập đến Phật 
giáo trong cuộc sống hiện đại, nó chắc chắn sẽ là một nhiệm vụ to 
lớn. 


Với tôi Phật giáo là tất cả những điều này. Đó là Đức Phật và cuộc 
đời, học thuyết của Ngài, nền văn đó hóa bao quanh nó, và nghi lễ 
được kết nối với nó. Một khi chúng ta thực hiện điều này với một cơ 
thể lớn của kinh nghiệm nhân loại, cất trong các hình thức tốt nhất và 
trình bày cho chúng ta theo cách như vậy mà mỗi người chúng ta có 
thể lựa chọn một phần hấp dẫn cho mình, chúng ta bắt đầu thấy sự 
độc đáo nỗi bật của Phật giáo. Trong cuộc sống của Đức Phật Ngài 
thường nhắn mạnh điểm này. Nó không cần phải là một học giả và 
học hỏi tất cả mọi thứ. Phật giáo không giống như sự nghiên cứu một 
môn học như toán học, nơi bạn có để tìm hiểu tất cả các định lý và 
các phương pháp khác nhau đối với sự phân giải các loại khác nhau 
của các vấn đề. Nếu bạn biết các nguyên tắc cơ sở, căn bản, một sự 
nghiên cứu chỉ tiết học thuật không phải là một tiền thân quan trọng 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil216 


để thực hành. Vì vậy, ra khỏi nền văn hóa, tôn giáo, hay văn học Phật 
giáo rộng lớn này, hoặc sự thể nghiệm to lớn đến với chúng ta như 
Phật giáo, mỗi người chúng ta sẽ thấy được rằng đó là sự liên quan 
đến cuộc sống của chúng ta, với các loại vấn đề của chúng ta. 


Học Thuyết Vô Hạn 


Tôi thường tự hỏi làm thế nào Phật giáo được gọi là 'Akalika' có nghĩa 
là "vô hạn"- đó là sự tồn tại đối với tất cả thời gian. Tôi nhìn thấy 
nhiều sự thay đổi đã diễn ra trong nền văn hóa Phật giáo hoặc tôn 
giáo, tôi biết những gì mà nó vẫn tiếp tục thích ứng các nhu cầu của 
quần thể, cá nhân, và các thời kỳ khác nhau, nhiều sự kiện mà tôi cho 
rằng nó đã là hướng về Đức Phật để phát triển một thông điệp vẫn 
mãi mãi còn tươi mới. Vì vậy, nếu Phật giáo có một sự ứng dụng 
ngày hôm nay và nếu Phật giáo có một vị trí trong đời sống hiện đại , 
đó là bởi vì sự vượt thời gian đó, xuất phát từ một hệ thống của các 
giá trị vĩnh cửu. Nói về một đặc tính hiện hữu vĩnh cửu là một cách rất 
nghịch lý đối với việc trình bày hay mô tả một tôn giáo trong đó có các 
học thuyết nguyên tắc vô thường làm nền tảng cho nó. Đặc tính của 
sự vô hạn này xuất phát từ sự thực đó là nó đã hiểu rằng mọi thứ vẫn 
tiếp tục, nhưng tiếp tục trong sự thay đổi liên tục, trong một tiến trình 
liên tục thay đổi và tiến hóa. vì vậy Phật giáo đã có thể thích ứng thời 
gian và nền văn minh khác nhau .Chúng ta có thể vì thế mà không có 
bất kỳ sự do dự nào để tiếp cận với bắt kỳ khía cạnh nào của Phật 
giáo như là một điều gì đó ngày hôm nay có liên quan và ứng dụng 
đối với chúng ta. 


Những yếu tố nào làm cho Phật giáo vượt thời gian? Đầu tiên đó là 
sự nhìn nhận trách nhiệm của cá nhân. Đức Phật là một trong những 
bậc thầy tôn giáo nỗi bật nhất, người đã giải thoát con người từ tất cả 
sự nô lệ - nô lệ đối với sự ràng buộc với siêu nhiên, một vị thần linh, 
một sự sáng tạo, tội lỗi của những người khác đã truyền xuống cho 
bản thân. Vì vậy, khi Đức Phật nói rằng mỗi người là chủ nhân của 
chính mình, Ngài công bố một nguyên tắc mà sự ứng dụng của nó trở 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil217 


nên mạnh hơn khi con người bắt đầu có nhiều và nhiều sự tự tin hơn 
nữa trong sự kiểm soát của chính mình và môi trường. Vì vậy, nếu 
ngày nay, với sự phát triển khoa học và công nghệ, con người cảm 
thấy rằng y đã đến một điểm mà trí tuệ của y làm y tốt hơn bắt cứ ai 
khác hoặc hướng dẫn y có thể giải quyết bất kỳ vấn đề mà y mắc 
phải, cho dù vật lý hay đạo đức hay chính trị hoặc bất cứ điều gì, đấy 
có phải là nguyên tắc rằng con người là bậc thầy của mình rằng con 
người phải chịu trách nhiệm với chính mình vì bắt cứ điều gì y được 
thừa hưởng, trở thành một trong những cách quan trọng nhát đối với 
việc nhìn vào bản thân mình? 


Vì vậy, phương pháp cơ bản này giúp cho con người thoát khỏi tất cả 
sự nô lệ đối với tinh thần và nhiều điều khác, là một trong những học 
thuyết rất quan trọng của Phật giáo đã góp phần đối với sự vô hạn 
của nó. Như chúng tôi đưa ra, khi sự phát triển lớn hơn được thể hiện 
bởi con người, sẽ là nhu cầu lớn hơn cho chúng ta để khẳng định 
rằng chúng ta là bậc thầy của mình. Càng khẳng định mình là bậc 
thầy của mình, chúng ta sẽ lặp lại lời tuyên bố của Đức Phật hơn 
nữa: "Atta hi attano natho” 


Tự do tư tưởng 


Rồi đến một học thuyết khác quan trọng không kém. Học thuyết khai 
tâm - tự do tư tưởng. Phật giáo không chỉ giải thoát chúng ta thoát 
khỏi sự ràng buộc của một thần linh hoặc đắng siêu nhiên mà còn giải 
thoát con người từ những giáo điều. Chúng ta thử hình dung thời 
gian khi Đức Phật thuyết giảng; đó là giai đoạn khi các giáo lý tôn giáo 
khác nhau đang trong sự cạnh tranh sôi nổi tại Ấn Độ của thế kỷ thứ 
6 trước Công nguyên, là một trong những nơi thú vị nhất. Các Đạo sư 
tôn giáo đưa ra nhiều loại học thuyết dị biệt và cạnh tranh với nhau để 
có thêm nhiều sự ảnh hưởng. Ngoài những giáo lý mới, có hệ thống 
tôn giáo đã bắt rễ sâu. Lý thuyết trong tất cả các hệ thống tôn giáo đó 
là: "Chúng tôi đã tìm ra con đường." “Đây là con đường chính xác." 
“đến rồi, bạn sẽ được cứu thoát." Trong bối cảnh này Đức Phật nói: 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil218 


"Đừng tin những gì cuốn sách của bạn nói. Đừng tin vào những gì mà 
đạo sư của bạn nói. Đừng tin những gì truyền thống của bạn nói. 
Đừng vin vào bắt cứ điều gì chỉ vì nó đến với bạn với thầm quyền của 
người khác. Hãy thực hiện nó bằng kinh nghiệm của bạn. Hãy suy 
nghĩ bằng chính mình, có được sự tự tin. Và một khi bạn có được 
hành động tự tin một cách phù hợp”. Bây giờ điều này là một cách 
làm mới, trong đó con người đã có được một trong các quyền tự do 
lớn nhất mà y đang đấu tranh cho sự tự do để suy nghĩ cho chính 
mình...Nếu dưới chế độ phong kiến, trước khi những tiến bộ hiện nay 
đã được thực hiện, chúng ta không thể khẳng định xuyên qua nhiều 
ánh sáng của chúng ta để suy nghĩ cho chính chúng ta; khi những lợi 
thế này diễn ra, chúng ta sẽ có sự khẳng định thêm nhiều quyền lợi 
hơn nữa. Chúng ta vẫn muốn cảm thấy rằng chúng ta được thuyết 
phục, sau nhiều sự quan sát riêng của mình, sau khi chúng ta có thể 
đi qua các nguyên tắc, các sự kiện, những sự ưu và nhược điểm. 
Điều này chúng ta coi như là một quyền bắt khả xâm phạm. Đây là 
các học thuyết thứ hai, mà khả năng ứng dụng cho thời hiện đại, và 
sẽ tiếp tục trong thời gian ở tương lai. 


Vai trò của Phật Giáo 


Rồi đến là câu hỏi quan trọng nhất - ngoài việc hỗ trợ những gì con 
người sẽ muốn khẳng định cho chính mình ngày hôm nay và trong 
tương lai, Phật giáo có chăng một vai trò khắc phục để thể hiện? Với 
câu hỏi này đến các khía cạnh quan trọng nhất mà tất cả chúng ta 
nên chú ý đến giá trị hợp lý ngày hôm nay. Trong khi con người đang 
tạo ra tất cả những tiến bộ này, chúng ta cũng thấy rằng áp lực của 
cuộc sống hiện đại - sự cạnh tranh để tồn tại, sự cạnh tranh để làm 
tốt hơn người khác, mong muốn sống một cuộc sống cạnh tranh về 
kinh tế, chính trị, văn hóa, hoặc trong bắt kỳ hình thức nào - đã mang 
lại sự căng thẳng. Để làm giảm bớt sự căng thẳng mà con người đã 
phát triển nhiều hơn sự giải trí và thư giản. Chúng có kết quả trong sự 
thư giãn nhẹ cho những căng thẳng nhưng dường như đẩy con người 
vào một vòng tròn luẫn quân ngày càng nhiều hơn. Do những căng 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil219 


thẳng đi vào chính mình trong một loạt các hoạt động thoát ly, và bởi 
vì những hoạt động này chiếm quá nhiều thời gian, người ta phải bắt 
kịp với tiến trình tồn tại, người ta chỉ dành cho chính mình trong một 
khoảng thời gian tồi tệ căng thẳng khác. Sự tiến triển kinh tế càng 
lớn, sự hiểu biết chính trị càng nhiều, thì người ta cần thuốc giảm đau 
và thuốc an thần nhiều hơn để giữ cho chính họ làm được nhiệm vụ 
bình thường của mình. Bạn phải uống một viên để thuốc, một viên để 
ngủ, một viên để thư giãn và cứ như vậy. Loại hiện đại hóa này đã có 
hiệu lực, trong đó sự căng thẳng của con người đã lên đến một điểm 
mà y tìm thấy rằng tắt cả điều mà y đã đạt được là không xử dụng, là 
một tình trạng quá ư nghiêm trọng. Ngoài ra với những căng thẳng 
này đến một khía cạnh khác trong đó, với thời gian giải trí lớn hơn mà 
con người ngày hôm nay xử dụng như là một kết quả của sự tự do từ 
công việc cực nhọc, y có một vấn đề khác để đối phó với nó- đó là sự 
nhàm chán. Vì vậy, với sự căng thẳng ở một bên, nhàm chán ở một 
bên khác, đến một loạt các biến chứng khác làm cho nhiều người 
thực sự không hài lòng. Hôm nay người ta có thể đặt câu hỏi: Có phải 
chúng ta trong một tình huống nơi mà con người đang thực sự hạnh 
phúc hay chúng ta trong một tình huống nơi mà con người rốt cuộc đã 
nhận ra rằng mặc dù tất cả những gì họ có thể đạt được, họ đã mắt đi 
một vài điều trong hình thái của một số khía cạnh nền tảng của cuộc 
sống? Ai là người bị đỗ lỗi? Chúng ta đỗ lỗi cho khoa học? Chúng ta 
đổ lỗi cho công nghệ? Chúng ta đổ lỗi cho các hệ thống chính trị? 
Chúng ta đồ lỗi cho các hệ thống kinh tế mà chúng ta đã thừa kế hoặc 
chúng ta đã phát triển? Hay chúng ta đỗ lỗi cho chính bản thân? 


Bạn là thầy của chính mình 


Quay trở lại theo cách riêng của Đức Phật của việc nhìn vào vấn đề 
bạn sẽ nói, bạn giữ dây cương của đời sống trong tay của bạn. Bởi vì 
bất cứ điều gì đã sai lầm, bạn có trách nhiệm, bạn là chủ nhân của 
chính mình. Bạn phải để cho nó đi - cho phép nó đi ra khỏi bàn tay 
của bạn. Nó rất dễ dàng đỗ lỗi cho một người, rằng "Bạn đã bỏ lỡ một 
cơ hội. Nó đã vuột khỏi bàn tay của bạn!" Nhưng điều đó có giúp gì 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới!l220 


không? Sự vĩ đại của Phật giáo nằm trong thực tế là nó không dừng 
lại sau khi đặt trách nhiệm lên bạn, nó không nói "Bây giờ ra rồi, 
chúng ta đã tìm thấy thủ phạm." Nó tiến hành giai đoạn tiếp theo bằng 
cách bảo: "Đây là một vài điều mà bạn có thể làm được.” 


Nếu một người đi vòng quanh nhìn vào các loại khác nhau của 
phương sách tôn giáo, thần kinh, tâm lý đã được tiến bộ để cứu 
người hoặc chữa cho con người từ sự căng thẳng ở một bên và chán 
nản ở phía bên kia, bạn sẽ tìm thấy rằng có rất nhiều phương pháp 
nhưng chẳng có cái nào hiệu quả bằng một vài sự hướng dẫn rất đơn 
giản mà Phật giáo cung cấp. Người ta có thể đặt câu hỏi - điều này có 
nghĩa rằng một khi bạn trở thành một Phật tử, bạn sẽ được giải thoát 
khỏi sự căng thẳng và nhàm chán của cuộc sống hiện đại? Để trả lời 
câu hỏi đó là rất khó khăn vì không ai sẽ trở thành một Phật tử. 
Không có ai được dán nhãn là một Phật tử. Bởi vì Phật giáo không 
phải là một trong những triết học, cách sống hoặc tôn giáo đó- tôi sử 
dụng từ "tôn giáo" vì không có phân loại khác mà nó có thể được 
dùng - trong đó có một nhu cầu phải có một nhãn hiệu. Trong thời 
gian của Đức Phật, người ta đi với Ngài, nghe Ngài nói và nếu họ hài 
lòng Ngài họ sẽ nói, “tôi nương tựa Ngài, tôi nương tựa trong giáo lý 
của Ngài, tôi nương tựa trong Tăng thân, cộng đồng, các môn đệ là 
người hướng dẫn con đường của sự sống ". Thậm chí ngày nay đó là 
tất cả những gì cần thiết cho bất cứ ai gọi mình là một Phật tử. Có 
được niềm tin rằng những gì Đức Phật đã dạy có một số liên quan 
đến vấn đề cuộc sống của con người, người ta cảm thấy đó là một 
phương pháp sống mà có thể có được lợi ích, bằng cách nương tựa 
Phật, Pháp và Tăng đoàn. Với niềm tin bên trong, y sẽ trở thành một 
Phật tử dù hoàn toàn không có buổi lễ, không có bắt kỳ hình thức 
nghỉ lễ nào, không có đăng ký, không có điều kiện pháp lý khác. Nó là 
những gì mà F.L. Woodword, một trong những dịch giả hay nhất của 
Kinh văn Đức Phật, gọi là "tự làm tôn giáo cho chính mình”. 


Điều rất quan trọng hiện nay có thể là có hàng ngàn người chưa bao 
giờ đi vào một ngôi chùa Phật giáo, không bao giờ tham dự những 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil221 


nghỉ thức vốn đã phát triển trong các quốc gia Phật Giáo, nhưng trong 
trái tim của họ đã nhìn thấy tính giá trị của thông điệp từ Đức Phật và 
những người đang dẫn đầu một cuộc sống theo những giáo lý của 
Phật giáo. Trong thực tế, chúng ta thấy rằng phần lớn mọi người trên 
thế giới duy trì niềm tin với Đức Phật vì lý do này hay lý do khác. Đây 
là một trong những điều đáng chú ý nhất mà người coi như là một 
phép lạ. 


Một phương pháp sống 


Phương pháp. sống mà Đức Phật đã giảng dạy thì rất đơn giản. Đối 
với Phật tử gồm có năm giới đơn giản: không giết, không trộm cắp, 
không tà dâm, không nói dối, không dùng chất gây say - một sự thiết 
lập thực sự rất đơn giản của giới. Tuy nhiên, phương cách sống của 
Phật tử, phương pháp mà đức Phật đã mô tả không có sự kết thúc 
đối với loại giới. Với cách đơn giản hóa mà bắt cứ ai cũng có thể hiểu 
được, có ba điều mà mỗi người đều muốn làm, cụ thể là (sử dụng 
những từ Pali bởi vì hầu hết các bạn đã quen thuộc với chúng) Dana, 
Sila, và Bhavana (bố thí, giới, và thiền). Dana có nghĩa là tanh rộng 
lượng, khoan dung- hành động của sự bố thí. Nó rất quan trọng mà 
Phật giáo bắt đầu với việc bố thí như hành động đạo đức đầu tiên mà 
người ta nên tham gia vào, để tự đặt mình trên con đường chính xác, 
bởi vì cho là một hành động hy sinh. Để có thể cho đi một cái gì đó là 
chuẩn bị tâm trí của bạn đầy đủ để từ bỏ một cái gì đó mà bạn có, 
một cái gì đó bạn quí báu, một cái gì đó mà bạn được gắn liền. Qua 
đó bạn chống lại một trong những nguyên nhân lớn nhất của tất cả 
các vấn đề mà tiếng Pali gọi là Lobha hoặc tâm tham hoặc ham 
muốn. Nó là rất thú vị để thấy phương pháp sống như thế nào được 
thể hiện bởi chúng ta trong một cách theo sau nó từng bước mà 
chúng ta loại bỏ vài điểm yếu của con người và những đặc trưng gây 
ra căng thẳng, và sự nhàm chán làm phiền hầu hết chúng ta ngày 
nay. Sự bố thí là để chống lại lòng ham muốn, tham lam, bản chất 
bám víu. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil222 


Và Sila là tuân thủ giới luật nhất định, hoặc thực hiện đạo đức hay 
luân lý. Đức Phật đã nhận thức thực tế một cách đầy đủ rằng người 
ta không thể thiết lập các quy tắc và quy định cho tất cả mọi người 
trong cùng một cách thức. Vì vậy, có một vài quy tắc cho Phật tử. Có 
thêm nhiều giới cho những ai muốn tham gia vào một cuộc sống tôn 
giáo tự nguyện, và vẫn có nhiều các nhà sư, những người đã cam kết 
tuân theo một con đường với kỷ luật rất nghiêm ngặt và thanh tịnh. Vì 
vậy, Sila là một sự hoàn thành, do đó, mỗi người chọn những điều mà 
ông ta có thể tuân thủ đối với hiện tình. 


Trong Sila, hoặc hành xử đạo đức hay những giáo lý đạo đức của 
Đức Phật, chúng ta quay trở lại học thuyết ban đầu: chúng nó không 
phải là mệnh lệnh, chúng nó không phải được quy định từ trên cao, 
chúng nó không phải được quy định bởi Đức Phật như những điều 
răn để tuân hành.Từng giới một, mà chúng ta, là Phật tử, phát nguyện 
cho chính mình đối với tự do ý chí của chúng ta. Và cách chúng được 
diễn đạt là “tôi hứa với bản thân mình thực thi kỷ luật không giết hại, 
tôi hứa với bản thân mình thực thi kỷ luật không trộm cắp" và vân vân, 
bởi vì tôi là chủ nhân vận mệnh của riêng mình và nó cũng là tôi nên 
chọn lựa cuộc sống để tự hướng dẫn mình. Đức Phật là một sự 
hướng dẫn đã chỉ ra nhược điểm cơ bản nhất định, như những sai 
lầm, người ta nên cố gắng tránh. Nguyên nhân thứ hai của hầu hết 
những vấn đề mà chúng ta mắc phải là sự thù địch của chúng ta, 
hoặc sự hận thù với những người khác. Trong tiếng Pali, chúng ta nói 
là dosa. Sila là một trong những thuốc giải độc cho nguyên nhân thứ 
hai của tất cả các nhược điểm của chúng ta. Khi chúng ta thực hành 
Sila thì chúng ta có kiểm soát, hay đúng hơn là chúng ta hoàn toàn 
loại bỏ nguyên nhân của hận thù. Đức Phật là một trong những người 
rất ý thức về nhiều tác động của hận thù. Ngài đã nhìn thấy những 
người hủy hoại bản thân như là một kết quả của hận thù. Đó là những 
gì khiến cho Ngài phát biểu một cách tuyệt đối rằng hận thù không 
bao giờ chấm dứt bởi hận thù, điều mà bạn càng ghét, nó càng trở 
nên tôi tệ hơn. Bạn ghét tôi, tôi ghét bạn: Tôi ghét bạn nhiều hơn, bạn 
ghét tôi nhiều hơn nữa và hận thù vẫn tiếp tục tăng trưởng đến một 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil223 


điểm mà cả bạn và tôi đốt cháy nhau trong sự hận thù của chúng ta, 
và đối với Đức Phật cách duy nhất để giải quyết nó là một bên phải 
dừng lại. Bởi vì không có một bên, vẫn còn tốt hơn cả hai bên đang 
cố gắng để trả thù với đối phương, dù trả được thù hay không, sự tiếp 
diễn của hận thù sẽ không bao giờ chấm dứt. Một cách để đối phó với 
nó được dựa trên toàn bộ học thuyết đời sống đạo đức của Phật giáo. 
Bởi vì một cuộc sống đạo đức là tấn công các nguyên nhân thứ hai 
đối với nhược điểm của chúng ta, cụ thể là hận thù, chúng ta có được 
lời dạy thú vị nhất trong Phật giáo, và có một học thuyết vô tận về 
lòng từ ái. Yêu thương tử tế, là nền tảng của Phật Giáo, đã không 
phải là được giải thích bởi Đức Phật như là một nguyên tắc đạo đức 
đơn thuần. Ngài đã phân tích những nguyên tắc của lòng từ ái thể 
hiện trong cuộc sống tuyệt vời. 


Tiếp đến là Karuna - lòng từ bi. Từ bi thì dễ dàng được phát sinh. Bạn 
thấy ai đó gặp rắc rối, bạn thấy một người nào đó cần sự giúp đỡ của 
bạn, trái tim của bạn di chuyển về phía người đó và bạn vội vã đến 
giúp anh ta. Đó là tính chất thôi thúc để giúp đỡ ai đó ~ cảm giác xin 
lỗi đối với những người đau khổ, đó là một khía cạnh khác của lòng 
từ ái. 


Rồi đến một khía cạnh thứ ba của nó là khó khăn hơn để thực hành, 
đòi hỏi phải có tình yêu và sự đau đớn to lớn, được gọi là Mudita (hỷ), 
có nghĩa là chia xẻ hạnh phúc của người khác - để lau sạch tâm của 
bạn với tất cả các dấu vết của sự ghen tị và thèm muốn, vì vậy bạn 
tận hưởng những hạnh phúc của người khác, người hàng xóm của 
bạn, ngay cả kẻ thù của bạn. 


Cuối cùng khía cạnh thứ tư của lòng từ ái đó là hoàn toàn thanh thản, 
Upekkha (xả). Bạn không có bạn bè, không có kẻ thù, không ai cao 
hơn, không ai thắp hơn. Bạn hoàn toàn không có sự phân biệt giữa 
người này và người khác, và bạn là hoàn toàn hợp nhất trong một sự 
liên kết với tất cả chúng sinh, tất cả mọi thứ, mọi tình huống. Vì vậy, 
một khi bạn có thể sống một cuộc sống mà tất cả bốn đặc điểm này 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l224 


chi phối hành động của bạn, không có chỗ cho hận thù, không có chỗ 
cho sự cạnh tranh, không có vị trí cho cuộc ganh đua. Vì vậy, nguyên 
tắc thứ hai của Sila dưới đây bao gồm các sự rắc rối mà chúng tôi sẽ 
nói đến. 


Sau hết, quan trọng nhất, và là một trong những gì mà bạn sẽ được 
chuẩn bị để tiến hành trực tiếp sau đây, đó là Bhavana - thiền định. 
Bhavana nghĩa là sự tôi luyện tâm. Theo nghĩa đen của từ có nghĩa là 
phát triển - một sự phát triển hơn nữa của tâm. Đức Phật đã thấy 
được, và Ngài là một trong những đầu tiên thể hiện nó theo cách đó, 
tất cả mọi thứ đó tỏa ra từ tâm của con người. Tổ chức mà tôi đại 
diện có lời mở đầu như Hiến pháp của nó "Khi cuộc chiến bắt đầu 
trong tâm của con người, nó cần phải được xây dựng trong tâm của 
những người bảo vệ hòa bình." Và sự phản ánh đó là dòng đầu tiên 
của câu đầu tiên trong Kinh Pháp Cú. Tâm thanh tịnh, tâm được huấn 
luyện, tâm phát triển tốt, tâm có thể được kiểm soát theo ý muốn, tâm 
không dẫn khởi các đối tượng dẫn đến căng thẳng và chán nản, 
nhưng nó duy trì sự tỉnh giác, duy trì sự phát triển chính nó, khám phá 
chính nó và trong sự bí mật của cuộc sống, những vấn đề của cuộc 
sống và thực tế của cuộc sống chính nó, tâm là kho tàng vĩ đại nhất 
của con người. 


Tôi không ngạc nhiên rằng ngày nay gần như có một cơn sốt, trong 
phần phát triển công nghệ cao của thế giới nhờ vào tất cả các loại 
thiền định. Nó làm cho những lời giảng thuyết không có gì khác biệt, 
hoặc những gì triết học hoặc kỹ thuật được tiếp nhận. Nhưng thực tế 
vẫn có những người đang bắt đầu nhận ra rằng một giây phút tĩnh 
lặng, một khoảnh khắc tư duy sâu sắc, một thời điểm điều khiển tốt, 
kềm chế phương hướng của tâm một cách thích hợp, là một điều cần 
thiết cho hạnh phúc của con người. 


Hơn hai ngàn năm trăm năm trước, Đức Phật đã dạy phương cách 
tương tự một cách chính xác. Và nếu không có gì khác ngoài việc con 
người của ngày hôm nay cần đến, y cần sự an tâm. Y muốn thoát 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil225 


khỏi sự căng thẳng của mình và cuộc chiến chống lại sự nhàm chán. 
Và tôi thấy các câu trả lời ở trong Phật giáo, đặc biệt là trong ba đạo 
lộ của Dana, Sila, Bhavana (Bồ thí, giới, và định). 


Hãy nhìn vào nguyên tắc riêng của Đức Phật như là căn bản hoặc sự 
khởi đầu của cuộc sống tôn giáo của mình. Chúng ta nghe rất nhiều 
người từ nghèo rách trở nên giàu có nhưng đây là trường hợp của 
một người từ giàu có trở thành kẻ giẻ rách, trong sự tìm kiếm, chúng 
ta có thể nói đó là tâm bình an - đó là phước lành vĩ đại. Kết quả là, 
Ngài đã nhìn thấy chính mình, sau đó Ngài giảng dạy cho người khác, 
những kẻ khuyết tật lớn, nguồn gốc của tất cả các đau khổ, là sự 
chấp thủ. 


Vì vậy, nếu ai đó sống đến ngày hôm nay và nói: “tôi có thể đưa bạn 
thẳng đến Niết Bàn trong chừng vài phút", Tôi nghĩ rằng hầu hết 
chúng ta sẽ có rất nhiều lý do để viện cớ, vài người sẽ nói, tôi có thể 
chờ đợi cho đến khi con gái tôi kết hôn không?" Người khác có thể 
nói, tôi có thể chờ đợi cho đến ngày Tổng Hội Nghị Liên Hiệp Phật Tử 
Thế Giới không? "Tôi có thể chờ đợi cho đến khi tôi đã hoàn thành 
nhiệm vụ của tôi tại Bangkok không?" Chúng ta có thời gian ưa thích 
hơn của riêng mình khi đề cập đến mục tiêu cuối cùng. 


Bất cứ điều gì là quyết định của chúng ta như đối với việc đạt được 
mục tiêu này, có một điểm ở đó mà chúng ta đã không có lối thoát. 
Chúng ta không thể phủ nhận thực tế rằng tất cả sự phát triển hiện 
đại không có gì để cung cấp sự an toàn nhưng sức cạnh tranh cũng 
như căng thẳng và chán nản lại liên kết với chúng. Phật giáo cung 
cấp một vài phương pháp rất đơn giản và rất hiệu quả để chống lại 
điều đó. Và với điều này, tôi cảm thấy rằng Phật giáo có một vai trò 
thể hiện trong cuộc sống của chúng ta và một vai trò của chúng ta, từ 
các quốc gia Phật Giáo, có một phần quan trọng thực hiện. Nó là 
trách nhiệm của chúng ta để chia sẻ suy nghĩ của chúng ta, kiến thức 
của chúng ta, và kinh nghiệm của chúng ta càng nhiều càng tốt, để 
cuối cùng tất cả chúng ta đều thấy rằng thông điệp của Đức Phật, có 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil226 


ý nghĩa vì lợi ích của nhân loại, tiếp tục tiếp cận nhân loại trong mọi 
ngõ ngách và những nơi xa xôi của thế giới. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil227 


Sự Quyến Rũ của Đạo Phật trong Thế Giới Mới 


Berzin, Alexander Berzin và Thubten Chodron 


Câu hỏi: Năm nay bạn có được một tour du lịch giảng dạy cho 26 
quốc gia. Xin hãy chiaxẻ với chúng tôi về sự quan sát của bạn như 
thế nào khi Phật giáo đang lan rộng đến những nơi mới? 


Trả lời: Phật giáo đang lan rộng một cách nhanh chóng trên toàn thế 
giới hiện nay. Có những trung tâm Phật giáo ở nhiều quốc gia châu 
Âu như Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam Phi, Úc, và v.v... Chúng tôi thấy Phật 
tử ở châu Âu không chỉ ở trong các nước tư bản phương Tây, mà còn 
ở các nước xã hội chủ nghĩa ở hướng Đông. Ví dụ, Ba Lan có khoảng 
5.000 Phật tử hoạt động. 


Phật giáo có rất nhiều sự lôi cuốn đối với thế giới hiện đại vì nó là hợp 
lý và là nền tảng khoa học. Đức Phật nói, "Đừng tin vào bắt cứ điều gì 
ta nói chỉ vì tôn trọng đối với ta, nhưng hãy kiểm tra nó cho chính bạn, 
phân tích nó, như bạn đang mua vàng”. Nó giống như một cách tiếp 
cận không giáo điều đối với con người hiện đại hôm nay. 


Có các cuộc đối thoại giữa các nhà khoa học và các nhà lãnh đạo 
Phật giáo, chẳng hạn như Đức Đạt Lai Lạt Ma. Họ cùng nhau thảo 
luận và quán sát những gì là thực tế. Đức Phật nói rằng tất cả các 
vấn đề bắt nguồn từ việc không hiểu biết sự thực, bị nhẫm lẫn trong 
vấn đề này. Nếu chúng ta biết về người mà chúng ta là, và những gì 
là thế giới và chúng ta tồn tại, chúng ta sẽ không gây nên những vấn 
đề về sự nhằm lẫn của chúng ta. Phật giáo có một thái độ cực kỳ cởi 
mở trong việc kiểm tra cái gì là đúng. Ví dụ, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã 
nói rằng nếu các nhà khoa học có thể chứng minh rằng một vài điều 
mà Đức Phật hay những đệ tử của Ngài đã dạy là không chính xác 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil228 


hoặc mê tín dị đoan, Ngài sẽ vui vẻ và sẵn sàng để từ bỏ Phật giáo. 
Phương pháp như vậy là rất hắp dẫn đối với người phương Tây. 


Từ khi các bậc thầy thông thái trong quá khứ đã đưa Phật giáo thích 
nghỉ với văn hóa của mỗi xã hội mà nó đã truyền bá, điều này chỉ là 
tự nhiên mà các vị thầy ngày nay cần trình bày Phật giáo ở các quốc 
gia hiện đại khác nhau trong những phương cách hơi khác biệt. Nói 
chung, Phật giáo chú trọng một sự giải thích hợp lý. Tuy nhiên, trong 
bối cảnh này, điểm khác nhau và cách tiếp cận cần chú trọng hơn 
nữa với sự tùy thuộc vào những đặc điểm văn hóa nỗi bật. Đức Phật 
đã dạy nhiều phương pháp như thế, đơn giản chỉ vì con người khác 
nhau rất nhiều. Không phải tất cả mọi người đều suy nghĩ trong cùng 
một cách. Hãy xem xét ví dụ về thực phẩm. Nếu có chỉ có một loại 
thực phẩm có sẵn trong một thành phố, nó sẽ không hấp dẫn đối với 
tất cả mọi người. Mặt khác, nếu thực phẩm khác nhau và có thể có 
các hương vị khác nhau, tất cả mọi người có thể tìm thấy một cái gì 
đó háp dẫn. 


Tương tự như vậy, Đức Phật đã dạy một số lớn các phương pháp 
cho mọi người với một quang phổ rộng lớn của những trạng thái để 
ứng dụng để phát triển bản thân và v.vv. Nói chung, mục tiêu của đạo 
Phật là để vượt qua tất cả các hạn chế và các vấn đề của chúng ta và 
để nhận ra tất cả các tiềm năng của mình để có thể phát triển bản 
thân đến nơi mà chúng ta có thể giúp tất cả mọi người như có thể. 
Một vài quốc gia phương Tây chú trọng về tâm lý, chẳng hạn như 
Thụy Sĩ và Hoa Kỳ, giáo viên thường giảng thuyết Phật giáo từ quan 
điểm của tâm lý học. Ở các nước khác, nơi mà mọi người muốn thực 
hành Phật pháp bằng nghi lễ, chẳng hạn như nhiều vùng đất phía 
Nam châu Âu và châu Mỹ La tinh, các giáo viên có xu hướng trình 
bày Phật giáo trong một kiểu cách nghỉ lễ. Mọi người ở đây thích tụng 
niệm nhiều, và người ta có thể làm điều đó trong sự thực hành Phật 
Pháp. Tuy nhiên, những người ở các nước Bắc Âu, không thích tụng 
niệm lắm. Các vị giáo viên có xu hướng chú trọng phương pháp ứng 
dụng trí tuệ Phật giáo tại đây. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới!l229 


Nhiều người ở Đông Âu đang ở trong một tình huống rất buồn. Phật 
pháp lôi cuốn họ rất nhiều vì nhiều người thấy đời sống của mình 
trống rỗng. Cho dù họ làm việc chăm chỉ đối với công việc của họ 
hay không thì dường như chẳng tạo ra sự khác biệt. Họ thấy không 
có kết quả. Phật giáo, ngược lại, dạy cho họ những phương pháp để 
làm việc cho chính mình, và mang lại những kết quả mà kết quả này 
tạo ra một sự khác biệt trong những phẩm chất của cuộc sống của 
họ. Điều này làm cho người ta cảm kích và hăng say không thể tin 
được để ném mình hoàn toàn vào sự thực hành chẳng hạn như thực 
tập hàng ngàn lễ lạy. 


Bằng cách này, Phật giáo thích ứng chính nó với văn hóa và tâm lý 
của mọi người trong mỗi xã hội, trong khi bảo tồn những giáo lý 
chính của Đức Phật. Những lời dạy căn bản là không thay đổi, mục 
đích là để vượt qua những vấn đề và sự giới hạn của chúng ta và 
nhận ra tiềm năng của chúng ta. Cho dù học viên làm điều này với 
nhiều sự nhắn mạnh về cách tiếp cận tâm lý, trí tuệ, khoa học, hoặc 
mang tính lễ nghi đều tùy thuộc vào mỗi nền văn hóa. 


Câu hỏi: Nói chung, Phật giáo thích ứng với thế kỷ XX như thế nào? 


Trả lời: Phật giáo đang thích nghi bằng cách chú trọng một cách tiếp 
cận có khoa học hợp lý đối với các giáo lý của nó. Phật giáo đưa ra 
một lời giải thích rõ ràng về phương pháp kinh nghiệm xảy ra của 
cuộc sống và làm thế nào để đối phó với chúng một cách tốt nhất có 
thể. Sau đó, nó bảo chúng ta đừng chấp nhận bắt cứ điều gì về đức 
tin mù quáng, kiểm tra nó và nhận diện nó nếu thấy nó thực sự không 
thích hợp. Điều này giống như khoa học yêu cầu chúng ta xác minh 
kết quả của một thí nghiệm bằng cách lặp lại nó bởi chính mình, và 
rồi sau đó mới chấp nhận các kết quả như thực tế. Con người hiện 
đại không giống như mua một cái gì đó mà không cần kiểm tra nó, họ 
sẽ không mua một chiếc xe mà không có sự thử nghiệm nó. Tương 
tự như vậy, họ sẽ không chuyển sang một tôn giáo hay triết lý khác 
của cuộc sống mà không cần kiểm tra nó đầu tiên để thấy hiểu nếu 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil230 


nó thực sự hợp lý. Đó là những gì khiến cho Phật giáo thu hút nhiều 
người của thế kỷ hai mươi mốt. Phật giáo là cánh cửa mở cho sự 
nghiên cứu khoa học và mời gọi mọi người kiểm tra nó theo cách đó. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil231 


Xã Hội Dắn Thân Châu Á và Tương Lai Đạo Phật 
Donald W. Mitchell 


Các giải Nobel Hòa bình gần đây đã được trao cho hai nhà lãnh đạo 
Phật giáo Châu Á, Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng và bà Aung San 
Suu Kyi của Myanmar (Burma). Dần dần, người phương Tây nhận ra 
rằng Phật giáo hiện đại ở châu Á không chỉ là một cỗ xe thiền định 
cho việc giải phóng tinh thần, nhưng hiện nay nó cũng là một chiếc xe 
bao gồm các phong trào giải phóng cho sự thay đổi xã hội và chính 
trị. Điều đó đã được biết đến như là "Phật giáo tham gia xã hội", hoặc 
đơn giản là "Phật giáo dấn thân", là một mảng rộng lớn của các 
phong trào châu Á với hàng triệu tín đồ hòa nhập để giải quyết nhu 
cầu kinh tế, xã hội, chính trị, và môi trường cũng như nhu cầu: tỉnh 
thần của hiện đại của nhân loại. 


Ví dụ, trong khu vực Đông Nam Á, hàng ngàn tu sĩ Phật giáo làm việc 
với hàng trăm ngàn tình nguyện viên để trẻ hóa cuộc sống làng quê. 
Tại Nam Á, hàng triệu người cùng đinh Án Độ đã quy y Phật giáo để 
thay đổi vị trí xã hội và tạo thành một phong trào Phật giáo và chắm 
dứt những đau khổ của hệ thống đẳng cấp. Ở Đông Á, phong trào 
của Phật giáo đã thu hút hàng triệu thành viên bằng cách chăm lo cho 
các nhu cầu hàng ngày của họ. Và khắp châu Á, các nữ tu Phật giáo 
đang tìm lại vị trí để hoạt động cho sự thay đổi thể chế trong cộng 
đồng tu sĩ Phật giáo và các tổ chức phục vụ xã hội, giáo dục, và sức 
khỏe cho người nghèo. 


Phương Tây nhận thức về lịch sử cải cách này và tái định hướng của 
Phật giáo Châu Á hiện đại đã tạo được điều kiện thuận lợi bởi hai sự 
kiện gần đây. Đầu tiên là một hội nghị quốc tế về" Phật giáo và Kitô 
giáo Dắn thân" được tổ chức bởi Đại học DePaul ở Chicago từ ngày 
27 đến ngày 03 Tháng Tám năm 1996. Hội nghị Xã hôi quốc tế thứ 
năm này dành cho Phật giáo - Kytô giáo Học, chẳng hạn như ghi 
nhận các nhà lãnh đạo Phật giáo Châu Á như Đức Đạt Lai Lạt Ma, 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil232 


Ven. Maha Ghosananda đến từ Campuchia, Sulak Sivaraksa từ Thái 
Lan, và AT Ariyaratne từ Sri Lanka, cũng như các nhà lãnh đạo người 
Nhật Bản Rissho Kosei-kai và phong trào Soka Gakkai, và Tông phái 
Phật giáo Hàn Quốc Chogye. 


Sự kiện thứ hai gần đây đã tiếp tục giới thiệu đến phương Tây với thế 
giới mới của Phật giáo đi vào Xã hội là công bố về Phật giáo Dắn 
thân: Những phong trào Phật giáo tự do ở châu Á. Các biên tập viên 
của sự kiện quan trọng này là Christopher S. Queen và Sallie B. King, 
đã thu thập được một bộ thông tin về bài luận giải trong sự nghiên 
cứu toàn diện đầu tiên của Phật giáo dấn thân trong các vùng đất 
khởi thủy của chính nó. Những sự thay đổi mà họ mô tả trong cuốn 
sách này không chỉ phát triển các hình thức mới của Phật giáo tham 
gia xã hội, nhưng làm một cái gì đó nhiều hơn ý nghĩa lịch sử: xác 
định lại tính chất và vai trò của Phật giáo trong thế giới đa nguyên 
hiện đại của chúng ta, và về tương lai của Phật giáo. Tôi sẽ cố gắng 
trình bày như thế nào là đúng bằng cách suy tư về nguồn gốc, bản 
chất, và phạm vi tham gia xã hội Phật giáo như đã trình bày trong 
Phật giáo Dần thân. 


Trong phần giới thiệu và kết luận, các biên tập viên xét đoán về 
nguồn gốc lý thuyết của Phật giáo Dắn thân hiện đại. Dựa trên các 
cuộc trò chuyện của riêng tôi với những người như Sulak Sivaraksa 
và AT Ariyaratne trong mười hai năm qua, tôi nghĩ rằng Queen cảm 
nhận một cách chính xác về sự thay đổi cần thiết trong nhận thức xã 
hội Phật giáo đã được tạo thành Phật giáo dấn thân. Trong truyền 
thống Phật giáo, nguồn gốc của đau khổ và cái ác đã được thấy bên 
trong tâm trí và trái tim của mỗi người. Cấu trúc xã hội đã luôn luôn 
được xem như là củng cố sự nô lệ của con người với những nguyên 
nhân của đau khổ như tham lam, thù hận và si mê. Tuy nhiên, sự 
hưởng ứng truyền thống đối với tình trạng này đã luôn đặt sự chú 
trọng đến cuộc sống tu viện nơi thực thực hành thích hợp cho tâm 
linh có thể cung ứng được cho sự giải phóng cá nhân từ các yếu tố 
tiêu cực và không lành mạnh của sự tồn tại xã hội con người. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil233 


Ngược lại, Phật giáo dấn thân đặt sự tập trung phân tích về nguyên lý 
của cái xấu ác và sự khổ đau. Sau đó, nó thay đổi sự tập trung thực 
tiễn của mình để giải quyết trực tiếp các khía cạnh của các tổ chức 
chính trị, kinh tế và xã hội là những gì mà Queen gọi là "biểu hiện của 
tham, sân và sỉ”. Ví dụ, Phật giáo dấn thân nhận ra rằng gốc rễ xấu 
của lòng tham ở trong tâm của những người giàu có và mạnh mẽ 
trong một xã hội cá biệt phát sinh hình thức thể chế trong một hệ 
thống kinh tế nhất định góp phần vào bên lề áp bức các thành viên 
yếu kém của xã hội đó. Sự phản ứng của họ đối với tình hình này là 
không chỉ để giúp mọi người thực hành tâm linh vì lợi ích của sự giải 
thoát cá nhân, mà còn để thay đổi hệ thống kinh tế vì lợi ích của giải 
phóng xã hội 


Đây có phải là một điều gì đó mới trong Phật giáo? Cả Sallie King và 
Christopher Queen khảo sát nhiều câu trả lời khác nhau: tiếp tục cho 
câu hỏi này. Câu trả lời của tôi là nó không phải là một cái gì đó mới. 
Đức Phật dạy, ví dụ, một vị vua phải diệt trừ cái ác không bằng sự 
trừng phạt, nhưng bằng việc nhỗ tận gốc cái ác thông qua việc cung 
cấp những thứ như cơ sở vật chất cho nông dân, cắp vốn cho thương 
nhân, trả tiền lương phù hợp cho người lao động, và miễn thuế cho 
người nghèo (Kutanada Suttana). Đại đế Asoka, người đã cai trị của 
Ấn Độ từ 268 - 233 trước Công Nguyên, đại diện cho một nhà cầm 
quyền Phật tử gương mẫu, ông ta luôn luôn thể hiện sách lược kinh 
tế và chính trị tốt bằng việc quan tâm chính của mình. Sau đó các 
quốc gia Phật giao Theravada, các già làng đã tham khảo ý kiến với 
các tu sĩ địa phương, Các phật tử lão thành đã có ảnh hưởng đáng kể 
tại tòa án; và các tu sĩ, khi từ bỏ về các vấn đề công cộng, sẽ chuyển 
qua ôm bát khất thực để không còn vướng bận thế tục. Vào lúc bắt 
đầu của Phật giáo Đại thừa, Bồ tát Duy Ma Cật (Vimalakirti) đã được 
tiêu biểu như là một cư sĩ với sự tham gia xã hội đáng kể. Đại triết gia 
Ấn Độ Long Thọ (Nagarjuna) đã khuyên bảo một vị vua cai trị với một 
chủ nghĩa xã hội từ bi bao gồm giáo dục cho nhân dân, chỉ phí cố 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l234 


định cho các bác sĩ, hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe xã hội, và giảm 
bớt thuế.. 


Làm thế nào mà Phật giáo trở nên thảnh thơi? Christopher Queen 
đưa ra một số lý do từ kinh nghiệm của khu vực Đông Nam Á. Ví dụ, 
cho đến thế kỷ XIX, các tu sĩ Phật giáo tại Sri Lanka đã giữ vai trò tư 
vấn và quan chức có uy thế trong chính phủ cũng như các vị trí cao 
trong giáo dục và hệ thống tòa án. Những vai trò này đã bị hạn chế 
bởi thực dân châu Âu quản lý chính phủ, cơ sở pháp lý, và những hệ 
thống giáo dục, và bắt kỳ vai trò xã hội và phúc lợi cho các nhà truyền 
giáo Kitô giáo. Các học giả Đông Á cũng cho thấy một tổ chức xã hội 
Phật giáo vừa chớm nở ở Trung Quốc đã bị phá hủy trong cuộc đàn 
áp triều đình của Phật giáo bắt đầu vào năm 845 C.E. Những nhà 
nghiên cứu khác đã mô tả Phật giáo bị mắt ảnh hưởng chính trị của 
nó như thế nào bởi vì việc loại bỏ các tu viện Phật giáo từ các trung 
tâm dân cư tại Hàn Quốc, và việc loại bỏ sự tham gia chính trị đối với 
Phật giáo tại Tokugawa, Nhật Bản. Kết luận của riêng tôi rằng những 
sự thay đổi chính trị gần đây trong thế giới châu Á, những gì chúng ta 
đang nhìn thấy ngày hôm nay là sự phát triển của xã hội Phật giáo tái 
dần thân. 


Nếu đây là trường hợp, những gì là mới về phong trào Phật giáo tái 
dần thân? Sallie King thảo luận về sự ảnh hưởng mới của lý thuyết xã 
hội và chính trị phương Tây và từ Mahatma Gandhi ở phương Đông. 
Bà cũng đề cập đến một thực tế rằng những phong trào này đã tác 
động lớn trong quan điểm của họ bởi các cuộc khủng hoảng nhân lực 
ở châu Á trong thế kỷ này. Nhìn thấy những cuộc khủng hoảng liên 
quan đến lực lượng kinh tế, chính trị, và xã hội kết nối trên quy mô 
toàn cầu, các Phật tử dắn thân nhận ra rằng số phận của châu Á phụ 
thuộc vào số phận của toàn thế giới. Tắt cả chúng ta là bộ phân của 
một trang web kết nối với nhau về các mối quan hệ kinh tế và chính trị 
xuyên quốc gia. Sự nhận thức này đã dẫn đến Phật giáo dắn thân với 
những gì mà Christopher Queen gọi là "tầm nhìn của họ về một thế 
giới mới." 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil235 


Với tầm nhìn này, nhiều Phật tử tham gia xã hội thấy sự đóng góp 
của mình không chỉ là sự chuyển đổi cuộc sống của cá nhânPhật tử 
trong khu vực châu Á, nhưng cho sự đổi mới của nhân loại như một 
toàn thể. Truyền thống Phật giáo nhắn mạnh cái nhìn sâu sắc của 
chính nó về bản chất của con người cá nhân- hoặc trong sự phân tích 
của nó đối với thân phận con người của chúng ta, hoặc đánh thức 
bản chất của chúng ta, Phật tính của chúng ta. Trong phong trào đổi 
mới, có một tầm quan trọng mới về cái nhìn sâu sắc rằng tất cả nhân 
loại gắn liền sự quan hệ với toàn thể. Phật tử dấn thân đã nhận ra 
tầm quan trọng của tinh thần Phật giáo liên hiệp và sự hợp tác tín 
ngưỡng trong công việc cho lý tưởng của một cộng đồng thế giới 
đoàn kết và hòa bình. Vì vậy, tôi tin rằng, trong nhiệm vụ liên hiệp và 
tín ngưỡng cho lý tưởng mà Phật tử dắn thân đang xác định lại tương 
lai của Phật giáo. 


Tầm nhìn toàn cầu của một thế giới hòa bình, thống nhất, và đa 
nguyên không chỉ phân biệt Phật giáo dắn thân trong quá khứ, nó 
cũng phân biệt nó với các hình thức mới của Phật giáo dân tộc, chủ 
nghĩa bè phái, bảo thủ, và các trào lưu hiện có mặt trong một số bộ 
phận của thế giới Phật giáo. King và Queen cẩn thận để phân biệt 
những nhóm Phật tử dấn thân từ phong trào Phật giáo theo trào lưu 
mới. Tôi hoan nghênh nỗ lực này của họ. . 


Ví dụ, Ariyaratne nói với tôi rằng đối với phong trào cải cách ngôi làng 
của mình, có một số giá trị cơ bản của con người được ưu tiên hơn 
các giá trị tư tưởng bè phái. Mặc dù ông là một Phật tử, khi ông đi vào 
một ngôi làng để thúc đẩy chương trình đổi mới của mình, ông đề 
xuất một chương trình đạo đức và xã hội dựa trên các giá trị và lý 
tưởng được chia sẻ bởi các thành viên Kitô giáo, Hindu và Hồi giáo 
của làng. Ở đây chúng ta thấy giá trị của sự hợp tác tín ngưỡng cho 
sự thống nhất để tán dương sự đa dạng, rõ ràng được sống trong sự 
tham gia xã hội Phật giáo bắt bạo động được hướng dẫn bởi tầm nhìn 
của một cộng đồng thế giới đoàn kết và hòa bình. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil236 


Tính chất đặc thù của Phật giáo dắn thân như thế nào khiến cho nó 
theo đuổi mục tiêu của nó về việc cải cách xã hội, cải cách đạo đức, 
góp phần vào một "thế giới mới?" sự phản chiếu về những bài viết 
trong Phật Giáo Dắn Thân cũng như sự mô tả hiện tượng của những 
phong trào này của Christopher Queen và Sallie King, tôi sẽ nhắn 
mạnh ba điểm: đầu tiên, sự hỗ trợ cho mục tiêu của sự cải cách xã 
hội; kế tiếp, cải cách đạo đức, và cuối cùng việc biến đổi toàn cầu. 


Đầu tiên, các nhà lãnh đạo của các phong trào này đã có ảnh hưởng 
cá nhân bởi những bi kịch của con người vĩ đại của thế kỷ XX ở châu 
Á. Điều này đã bồi dưỡng cho họ một sự nhạy cảm sâu sắc đối với 
tình trạng đau khổ của các dân tộc và ý thức sâu sắc hơn về nguyên 
nhân xã hội của nó. Sự nhận thức xã hội này đã dẫn họ chuyển sang 
đọc lại kinh điển Phật giáocủa mình và khám phá trong đây một khái 
niệm của sự giải thoát bao gồm sự giải thoát ngay trong thế giớ này 
từ xã hội, kinh tế, chính trị, tình dục, chủng tộc, và môi trường. 


Thứ hai, những sự thực hành mới này của Phật giáo Dân thân không 
phải được tập trung trong tu viện như trong quá khứ, nhưng thích 
nghi cho các Phật tử. Những phong trào Phật giáo Dắn thân đang 
trình bày các thành viên của họ với các hình thức thế tục bằng đời 
sống đạo đức - đạo đức đó không phải là mong ước rút vào trong †u 
viện, nhưng trong đời sống hàng ngày của nhà máy, văn phòng, 
phòng học, hoặc tư gia. Do đó, có một tầm quan trọng mới trong Phật 
giáo Nam tông trên những đức tính quan hệ của lòng từ bi, lòng từ ái, 
tâm hỷ, và tâm xả. Và trong Phật giáo Đại thừa, lý tưởng vị tha của 
đạo đức Bồ tát là chăm sóc cho những người khác, điều này đã được 
coi như những sự biểu hiện thuộc về chính trị và xã hội mới phù hợp 
cho Phật tử. 


Thứ ba, như sự nhắn mạnh mối quan hệ và Phật tử đã được nêu, 
việc thực hành của Phật giáo dắn thân thường diễn ra trong bối cảnh 
cộng đồng rộng lớn. Kể từ khi sự tập trung đối với việc chuyển đổi 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil237 


thực tiễn từ tu viện với thế giới đa nguyên hiện đại của Phật giáo, các 
hình thức mới của đời sống cộng đồng Phật giáo đang phát triển có 
liên quan đến mối quan hệ tích cực với các thành viên của các cộng 
đồng tôn giáo khác. Điều này đã dẫn Phật tử tham gia tìm kiếm 
những phương pháp đối với sự phát triển của tinh thần hợp nhất Phật 
giáo và và sự hợp tác tín ngưỡng để đóng góp vào hiến pháp của 
một gia đình mới của nhân loại. Công việc này được lấy cảm hứng 
bởi tầm nhìn toàn cầu của các Phật tử Dán thân đúng với điều mà 
Đức Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi "sự thực hiện hiệp nhất của toàn thể 
nhân loại." 


Với mục tiêu thứ ba của Phật giáo dắn thân như đã nêu, sự hiệp nhất 
tinh thần của nhân loại, chúng ta hãy nhìn vào phạm vi của tinh thần 
hợp nhất Phật giáo và công tác tín ngưỡng lý tưởng này ở châu Á 
ngày hôm nay. Ở đây tôi phải cung cấp một bài phê bình khiêm tốn 
của Phật giáo Dắn thân. Với tôi, dường như King và Queen đưa ra 
những hình thức của hướng Nam và Đông Nam Á của Phật giáo dấn 
thân thuộc về sự biến hóa của toàn bộ phong trào. Các bài tiểu luận 
trong cuốn sách của họ bao gồm khu vực địa lý tốt này, gồm cả các 
cuộc thảo luận của phong trào Phật giáo B.R. Ambedkar là trong số 
các tầng lớp cùng đỉnh ở Ấn Độ, chương trình tái cải cách làng quê 
của A.T. Ariyaratne ở Sri Lanka, triết lý cải cách của Buddhadasa và 
những hoạt động đổi mới Sulak Sivaraksa tại Thái Lan, phong trào 
Tây Tạng ở Ấn Độ, và hình thức hoạt động Thiền Việt Nam của Hòa 
thượng Thích Nhất Hạnh. Tuy nhiên, chỉ có một bài viết về Đông Á - 
Soka Gakkai và hoạt động chính trị và xã hội ấn tượng của nó tại 
Nhật Bản. 


Nếu một bức tranh hoàn chỉnh hơn về Phật giáo dấn thân đã được 
sơn bằng cách bao gồm các tài liệu khác về Đông Á, một sự so sánh 
lý thú có thể đã được thực hiện giữa nhiều Phật tử bình dân và các 
phong trào giải phóng của Phật ở Nam và Đông Nam Á và các phong 
trào cải cách của Phật giáo dắn thân quốc tế ở Đông Á. Trong sự so 
sánh đó, những chiều hướng hợp nhất và tín ngưỡng của Phật giáo 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil238 


dấn thân làm việc cho một thế giới đoàn kết và hòa bình có thể được 
nhìn thấy rõ ràng hơn. Do vậy tôi tin rằng nó sẽ là hoàn toàn đúng, 
các khía cạnh này sẽ xác định Phật giáo trong tương lai, hãy để tôi đề 
cập đến bốn ví dụ về phong trào Phật giáo Dắn thân tại Đông-Á đã 
phát triển các Khía cạnh này trong trong cơ cấu toàn cầu của họ đối 
với hòa bình thế giới 


Hội Phật Tử Phật Quang Sơn Đài Loan là một ví dụ điển hình phát 
triển mạnh của phong trào như thế. Trong khi họ được ủy nhiệm cải 
cách vị trí của nữ tu và hoạt động xã hội tại Đài Loan, họ cũng đang 
kích thích tinh thần hợp nhất Phật giáo trên toàn thế giới - thường tổ 
chức các cuộc họp các nhà lãnh đạo Phật giáo từ khắp nơi trên thế 
giới. Họ cũng hoạt động trong các hoạt động tín ngưỡng toàn cầu. 
Ngôi chùa tại Los Angeles của họ vào năm 1988 đã tổ chức nhóm 
gặp gỡ của Thần Học Quốc Tế được thành lập bởi Masao Abe và B. 
dohn Cobb, Jr Tại Trung tâm Đài Loan vào năm 1995, họ là tổ chức 
được Vatican tài trợ đầu tiên cho sự đối thoại thần học quốc tế với thế 
giới Phật giáo. 


Phong trào Phật giáo Won ở Hàn Quốc từ chối thực hành kinh viện và 
chủ nghĩa bài trừ tôn giáo, thay vào đó họ ủng hộ sự thực hiện đạo 
đức từ bi trong cuộc sống hàng ngày và tham gia vào các hoạt động 
của hợp tác liên tôn góp phần với sự hợp nhất nhân loại dựa trên 
những giá trị chung của con người. Cũng giống như các hình thức 
khác của Phật giáo dấn thân, nó tìm cách tạo dựng nên một thế giới 
hạnh phúc hơn là để giải thoát với một Niết bàn siêu việt. Để hỗ trợ 
trong dự án này, Phật tử Won đã thành lập các trung tâm trên khắp 
thế giới và đã được hoạt động trong các tổ chức như Hội nghị Thế 
giới về Tôn Giáo và Hòa bình (WCRP). 


Phong trào Rissho Kosei-kai Nhật Bản đã được thành lập bởi Nikkyo 
Niwano, người đạt được giải thưởng Tiến bộ trong Tôn giáo (the 
Templeton Prize for Progress in Religion) và đã tận tụy đối với sự rèn 
luyện Phật tử ở Nhật Bản, nó cũng liên quan với hoạt động vì hòa 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil239 


bình thế giới. Các thành viên đã thành lập giải thưởng Hòa bình 
Niwano tại Liên Hiệp Quốc, và chính Niwano đã đóng một vai trò quan 
trọng trong việc tạo ra các tổ chức tín ngưỡng hiệu quả nhất hiện nay- 
WCRP. Phong trào của ông được bao gồm dưới nhiều hình thức 
tham gia tín ngưỡng xã hội, chẳng hạn như làm việc cùng nhau với 
các tổ chức cứu trợ Thiên chúa giáo ở Đông Phi. 


Một ví dụ khác từ Nhật Bản là Xã Hội F.A.S., được thành lập bởi 
Shinichi Hisamatsu, người dường như để thể hiện lý tưởng của Đức 
Đạt Lai Lạt Ma đối với tất cả các tôn giáo, khuyến khích "việc thực 
hiện thuần thành sự hiệp nhất của nhân loại". Trong ký tự F.A.S. của 
ông, "F" là viết tắt của “ Formless Self " (không có tướng ngã cụ thể) 
như mặt đất của tất cả sự vật tồn tại, "A" là “all humankind” là bề rộng 
(của toàn thể nhân loại) trong mặt đất đó; và "S" là “superhistorically”, 
đó là cho việc thực hiện lịch sử theo hình thức xã hội nguyên thủy 
đồng nhất của nhân loại dựa trên hình tướng vô ngã (Formless Self). 
Tín chất đồng nhất này vượt qua những cái ác hiện đại về sự bắt 
công xã hội, bè phái tôn giáo, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, phân 
biệt giới tính v.v...Trong khi Xã Hội F.A.S. thực hành thiền Zen, nó 
đón chào những người của các giáo phái Phật giáo và các tôn giáo 
khác. Xã Hội này chủ yếu đã hoạt động tại Nhật Bản, nhưng năm 
1995 nó thành lập một chi nhánh ở châu Âu, một phần là một cách để 
đóng góp vào sự hoà giải giữa phương Tây và Đông Âu. 


Với những bổ sung đối với hình ảnh của Phật giáo Dắn thân, chúng ta 
có thể thấy rõ ràng hơn về phương pháp mà hiện tượng này thể hiện 
cho một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của Phật giáo. Để lặp 
lại, xã hội Phật giáo Dắn thân không chỉ về sự tham gia xã hội địa 
phương - nó đại diện cho một cái gì đó thậm chí nhiều ý nghĩa lịch sử 
hơn. Sự phát triển này trong thế giới Phật giáo biểu lộ một sự thay đổi 
lớn trong việc tự khẳng địnhPhật giáo, rằng, một mặt, nhận ra những 
thách thức của thế giới hiện đại, và, mặt khác, nắm lấy lời hứa của sự 
hợp tác toàn thể giáo hội thế giới và Liên tôn trong việc giải quyết 
những thách thức này với quy mô toàn thế giới. Sự thách đố này xác 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới 240 


định vai trò mới của Phật giáo trong một bối cảnh toàn cầu hợp tác sự 
thống nhất và tín ngưỡng tôn giáo để xác định lại vai trò của mình 
cũng như những người tham gia trong các nhiệm vụ chia xẻ đối với 
sự nhận thức của nhân loại về một cộng đồng liên hợp đa nguyên và 
hoà bình trong tương lai. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil241 


Hoằng Pháp, Trước Sự Thách Đố của Thời Đại Mới 
Thích nữ Tịnh Quang 


Hiện nay xã hội đang trên đà thay đổi như vũ bão theo tiến trình cách 
mạng của khoa học và công nghệ thông tin; nhận thức của con người 
đã không ngừng thay đổi song song với những bước sáng tạo và 
những phát minh tân tiến của kỹ nghệ hiện đại; những giá trị truyền 
thống tâm linh ít nhiều đã bị xao lãng bởi sức hấp dẫn của nó...Vượt 
thoát sự cố hữu hay theo thời, với căn bản triết học “tùy duyên,” Đạo 
Phật tượng trưng cho quá trình chuyển đổi và thay đổi để thích ứng 
với thời đại và căn cơ của con người nhằm đạt đến mục tiêu duy nhất 
là chuyển tải thông điệp yêu thương, hòa bình và trí tuệ của Đức Phật 
đến với nhân loại một cách hữu hiệu nhát. 


Non hai mươi sáu thế kỷ truyền bá và phát triển, Đạo Phật thường 
xuyên chạm trán với những hoàn cảnh không ít cam go khi một thời 
đại kết thúc và một thời đại mới đang bắt đầu trong sự phát triển của 
một nền văn hóa, và thông điệp của Đức Phật đã không ít lần được 
hiểu sai hoặc cố tình hiểu sai khi vận mệnh của những quốc gia rơi 
vào tay những kẻ tham vọng và bạo cuồng. Chúng ta hiện đang sống 
khoảng giữa giai đoạn cuối của cuộc Cách mạng công nghiệp và sự 
khởi đầu của thời đại Kỹ thuật và cuộc cách mạng công nghệ thông 
tin, và chúng ta cũng thực sự chưa bước ra khỏi hẳn bóng tối của thời 
đại thống trị của các cường quốc với sự áp đặc và điều động kinh tế, 
chính trị xã hội, theo sau là sự lấn át về những giá trị văn hóa và tâm 
linh đã và đang không ngừng thách đố Đạo Phật-một Tôn giáo có bề 
dài lịch sử dài lâu đồng hành cùng vận mệnh văn hóa Á châu và các 
quốc gia Đông nam á. 


Qua bao thế kỷ thăng trầm, Đạo Phật đang ở trong một thời đại mới, 
thời đại của sự đa nguyên và phân hóa xã hội, các giá trị và kiến thức 
trào lưu đã gây cản trở nghiêm trọng đến sự xuất hiện của bắt kỳ triết 
lý thống nhất của văn hóa, lịch sử hay cuộc sống cá nhân; đây cũng 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil242 


chính là thời đại khủng hoảng khi những giá trị tâm linh bị tước mắt ý 
nghĩa, sự vùng vẫy giữa cũ và mới, giữa sự phát triển kiêu hãnh của 
kỹ thuật và công nghệ thông tin và niềm tin đối với những giá trị tâm 
linh định hướng cho đời sống...Francis Fukuyama đã định nghĩa thời 
đại này trong nghiên cứu đáng chú ý của mình, "The End of History 
and the Last Man." Với những thách đố lớn của thời đại, ngoài sự 
cạnh tranh của các tôn giáo có thế lực trong những quốc gia phát 
triển, những nhà hoằng pháp còn phải đối đầu với sự phát triển của 
khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin quần chúng. Vậy đâu là 
phương hướng chính để những nhà Hoằng pháp phát huy được vị trí 
của mình trên thế trường mới? 


Ngày nay sự sợ hãi về sự tấn công văn hoá tâm linh là một trong 
những sự cố về tâm lý và xã hội hơn là cuộc xâm lược từ bên ngoài, 
tuy nhiên những khó khăn này lại là cơ hội tốt cho những người 
hoằng pháp hiện đại trong một xã hội mới để hướng dẫn những thành 
phần trẻ, dẫu rằng chúng ta không thể tránh khỏi các kết quả từ sự 
thay đổi đa dạng này bởi vì mọi thứ dường như là sự đảo ngược vai 
trò; thí dụ, trong thời đại nông nghiệp, người trẻ luôn luôn học hỏi kinh 
nghiệm từ các vị thâm niên để có kết quả thu hoạch tốt, trẻ em học 
hỏi từ cha mẹ và người lớn tuổi... Tuy nhiên, với những tiến bộ công 
nghệ, đôi khi những người làm cha mẹ phải học hỏi từ con em của họ 
về hệ thống điện toán và thông tin trên mạng lưới toàn cầu. 


Trong thời đại kinh tế toàn cầu hóa, Đạo Phật đang ở một giao lộ ngã 
tư phương Tây; chúng ta không thể nhắm mắt để cầu nguyện; chúng 
ta phải có những biểu đồ cụ thể trên những con đường mới trong thời 
đại mới. Lập trình căn bản của chúng ta là tiếp cận và khuyến khích 
giới trẻ-những tâm hồn mới, là những chiếc cầu nối liền giữa quá khứ 
và hiện tại, giữa tâm linh và vật chất, giữa sự tĩnh lặng an bình và sự 
quay cuồng hối hả. Thời đại mới không phải là ngoại giáo; nó là một 
hiện tượng hiện đại (hoặc thậm chí là một hậu hiện đại), nó cũng là 
một triệu chứng của sự lai căn- không có gốc rễ (rootlessness) hơn là 
sự mất gốc (uprooted); do đó thành phần trẻ có thể dễ dàng hắp thụ 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil24 


truyền thống Phật giáo như là nguồn sinh lực cho kinh nghiệm cá 
nhân nếu những người hoằng pháp hiện đại biết cách thổi mới tư 
tưởng Giáo pháp vào trong đời sống thực tiễn. Hiện nay đạo Phật ở 
phương Tây được xem như là một truyền thống mới nhờ công lao 
hoằng pháp của Đức Dalai Lama, thiền sư Nhất Hạnh...và các Cư sĩ 
hoằng pháp mới biết cách vận dụng Phật pháp thích ứng vào đời 
sống thiết thực. 


Thiết nghĩ, để nắm lấy cơ hôi, những ai có tâm nguyện hoằng pháp 
phải bước vào thời đại thông tin với tư tưởng vô hạn của Đạo Phật, 
vượt thoát khỏi sự khác biệt giới hạn về dân tộc và ngôn ngữ; đạo 
Phật phải trở thành một hệ thống giáo dục khai mở tâm linh với các 
thành viên trẻ tiếp nối có trình độ và ý chí khi thâm nhập trong thế giới 
mới, và biết cách tiếp ứng với thời đại bằng phương tiện kỹ thuật 
truyền thông hiện đại để chuyển tải đạo lý (chúng ta đừng quên rằng 
những tôn giáo sống trong quốc gia phát triển kỹ thuật và công nghệ 
thông tin sớm đã biết cách tận dụng lợi thế để chinh phục và hấp dẫn 
các quốc gia đang phát triển). Tăng Ni và những Cư sĩ Hộ pháp của 
chúng ta phải sử dụng với đầy đủ những tính năng của thời đại mới 
có thể làm sâu sắc thêm sự hiểu biết để cung ứng cho sự truyền đạt: 
mở rộng tiếp cận với hệ thống thông tin Phật giáo toàn cầu, chuyển 
tải giáo lý phù hợp với thế hệ, không những chỉ quảng bá Phật giáo 
mà là sự thể hiện nó xuyên qua những sinh hoạt có tổ chức mang 
tính cộng đồng để củng cố sức mạnh và những lợi ích thiết thực 
nhằm đáp ứng những thách thức gây áp lực và tấn công vào đời sống 
hàng ngày đối với Phật tử chúng ta. 


Gần đây, tại Hội đồng Quốc gia BCA, một nhà. lý thuyết vật lý-Tiến sĩ 
Michio Kaku, kêu gọi đạo Phật nên mở rộng chân trời tâm linh của 
mình. Ông khẳng định vượt ra ngoài thế giới ba chiều của chúng ta, 
có thể là chiều thứ tư trong mười phương pháp giới, phóng chiếu tầm 
nhìn của Đạo Phật về vũ trụ và khoa học tâm linh trước thời đại mới. 
Mặc dù khoa học có thể đi một chặng đường dài hướng tới sự hiểu 
biết nguồn gốc và bản chất của vũ trụ, nó vẫn luôn luôn ở điểm tương 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil24 


đối, không thể giải quyết những vấn đề cơ bản của con người như 
những giá trị tâm linh muôn thuở. Chúng ta đừng quên rằng các nhà 
khoa học phát minh ra vũ khí tối tân, bom nguyên tử, và rồi phát triển 
các nhà máy hạt nhân...ngoài sự đỗ nát của chiến tranh và hận thù 
dai dẳng, nhân loại vẫn chưa xích lại gần nhau, sự nghèo đói và thất 
học vẫn còn lây lắt đâu đó trên quả địa cầu này. Lợi điểm của Phật 
giáo là lòng từ bi và trí tuệ. Chúng ta cần đem tình thương đến cho 
thời đại với hành động thực tiễn xuyên qua hai đạo lộ là Tài thí và 
Pháp thí, được quảng bá sâu rộng qua truyền thông hiện đại. 


Bước vào kỷ nguyên mới, truyền thông toàn cầu đều nằm trong một 
máy laptop xách tay, hoặc chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay như máy 
Iphone, lpad...đây là cơ hội vô hạn cho chúng ta để chuyển tải thông 
điệp yêu thương của đức Từ Phụ. Trong kinh Di Đà diễn tả hình ảnh 
tướng lưỡi rộng dài của Đức Phật phóng đến ba nghìn Đại thiên thế 
giới và ánh sáng của Ngài chiếu soi tắt cả ngằn mé của cõi giới vô 
biên. Những hình ảnh trong kinh bây giờ đã trở thành thực tế ảo, chỉ 
cần nhắn một vài phím trên máy tính hoặc Iphone, chúng ta ngay lập 
tức có thể tiếp cận với hàng triệu các thông tin trên toàn thế giới. Gần 
đây, một cuộc khảo sát Internet về thông tin về Phật giáo cho thấy 
rằng, Đạo Phật có nguồn tài nguyên phong phú với sự đa dạng thông 
tin và nhân sự hùng hậu xuyên qua các trang web và các mạng lưới 
xã hội. 


Đạo Phật chúng ta đang có một cơ hội rất lớn để tiếp cận với thế giới 
trong một cách mà chúng ta không bao giờ có thể thấy được trong 
thời gian trước đó. Nếu chúng ta không tận dụng lợi thế của phương 
tiện này để kết nối với đền thờ tâm linh của chúng ta trong mạng lưới 
giao tiếp với thế giới, chúng ta sẽ đánh mắt tinh thần Đại nguyện cứu 
độ chúng sinh vô biên trong vũ trụ vô cùng. Vận dụng kiến thức thời 
đại, nắm vững giáo lý, đầy đủ niềm tin, nguyện lực và sự can đảm để 
bước vào một thế giới mới, chúng ta sẽ phải đối mặt với những vấn 
nạn của nhân loại liên quan đến thế giới như kinh tế, chủ nghĩa phân 
biệt chủng tộc, chiến tranh, sự phá hủy văn hóa, nhân quyền, sinh 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l245 


thái, ly dị và tình trạng phá thai v.v...đây cũng là chủ đề chính mà 
những nhà hoằng pháp hiện đại phải đối mặt và trình bày những 
phương pháp cụ thể để giải quyết vấn đề một cách thích ứng khi 
thâm nhập vào một thế giới mới. 


Mỗi người Phật tử là một hạt chuỗi vàng trong xâu chuỗi từ bi và trí 
tuệ của Đức Phật, bát kỳ ai cũng có cơ hội để mang lại ánh sáng của 
Đức Phật đi vào thế giới mới. Chỉ cần chúng ta phát khởi bồ đề tâm 
và lập đại nguyện kiên cố thì chúng ta có thể vượt qua mọi thách đố 
của thời đại để phát huy vai trò tối thắng của Đạo phật trước sự 
khủng hoảng trầm trọng của con người hơn bao giờ hết. 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l246 


Đạt Được Hòa Bình Bằng Sự Bình An Nội Tâm 


Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 
Anh dịch: Alexander Berzin 


Thân Tâm Bát Ôn 


Hòa bình là sự quan tâm của mọi người cho dù bạn sống ở Đông hay 
Tây, Bắc hay Nam, giàu hay nghèo; mọi người đều cần được quan 
tâm thực sự đến hòa bình. Chúng ta là con người và vì vậy tất cả 
chúng ta đều có sự lo lắng chung: có hạnh phúc, có một đời sống 
hạnh phúc. Và tất cả chúng ta xứng đáng được hưởng một cuộc sống 
hạnh phúc. Chúng ta đang nói ở đây trong phạm vi đó. Mọi người đều 
có một cảm giác về “tôi” hay “tự ngã,” nhưng chúng ta không hiểu 
hoàn toàn những gì “tôi” hay “tự ngã” là. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có 
một cảm giác mạnh mẽ về “tôi.” Với cảm giác đi từ lòng ham muốn có 
hạnh phúc và không có khổ đau, những sự nảy sinh hoặc xuất hiện 
một cách tự động này, dựa trên cơ sở đó, tất cả chúng ta đều có 
quyền hạnh phúc. Trong khi đó, chúng ta có những hạn chế vì điều 
không vui và những trở ngại xảy ra trong cuộc sống. Ở đây có hai 
loại. thứ nhất thuộc về nỗi đau đớn bởi do những nguyên nhân vât lỳ, 
ví dụ, tật bệnh và già đi. Giống như bản thân mình, tôi đã có kinh 
nghiệm vê điều này rồi- đó là khó khăn cho tôi để nghe, để xem , để 
tản bộ. Những điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Loại thứ hai thì thuộc về 
lĩnh vực tinh thần. Nếu trên lĩnh vực vật chất, mọi thứ là tiện nghi và 
sang trọng và sẵn sàng, nhưng nếu chúng ta có một vài sự căng 
thẳng và nghỉ ngờ bản thân, chúng ta vẫn cảm thấy cô đơn. Chúng ta 
ganh tị, sợ hãi, hận thù, và rồi chúng ta không có hạnh phúc. Vì vậy, 
mặc dù có đủ vật chất, đối với lĩnh vực tâm thần chúng ta đã có thể 
đau khổ không ít. Đối với tiện nghi vật chất, rồi tiền bạc, vâng, chúng 
ta có thể làm giảm bớt một vài đau khổ và đem lại sự thỏa mãn vật 
chất. Mức độ vật chất, bao gồm quyền lực, tên tuổi, và danh tiếng; tuy 
nhiên không thể mang đến cho chúng ta sự bình an nội tâm. Thực tế, 
đôi khi có rất nhiều tiền bạc và sự giàu có chỉ tạo thêm nhiều sự lo 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil247 


lắng đối với chúng ta. Chúgn ta lo lắng quá nhiều về tên tuổi và danh 
vọng của mình, và điều này dẫn đến một vài thái độ đạo đức giả, khó 
chịu, và một ít căng thẳng. Vì thế, niềm hạnh phúc tinh thần là không 
phụ thuộc quá vào bên ngoài, nhưng cách suy nghĩ của chúng ta ở 
bên trong. Chúng ta có thể thấy rằng nhiều người vẫn còn nghèo 
nhưng ở bên trong họ rất mạnh mẽ và hạnh phúc. Thực tế nếu chúng 
ta có sự hài lòng bên trong, chúng ta có thể chịu đựng được bắt kỳ 
loại đau khổ nào về sự khó khăn vật chất và có thể biền đổi nó. Vì 
vậy, giữa cơn đau vật thể và tinh thần, tôi nghĩ nỗi đau tinh thần thì 
nghiêm trọng hơn. Đây bởi vì sự khó chịu về vật chất có thể được 
chinh phục bởi sự thoải mái của tâm hồn, nhưng sự khó chịu về tinh 
thần không thể loại bỏ bằng tiện nghi vật chất. Tình trạng bắt an và 
các vấn đề tinh thần đối với con người thì mạnh mẽ và nghiêm trọng 
hơn đối với động vật. Ở mức độ vật lý, có lẽ cả hai đều đau khổ như 
nhau, nhưng, con người thì biết cân nhắc bởi vì trí thông minh của 
chúng ta mà chúng ta có nghi ngờ, bất an và căng thẳng. Những điều 
này dẫn đền trầm cảm; và tất cả điều đó xảy ra bởi vì trí thông minh 
cao độ của chúng ta. Để bàn đến vấn đề này chúng ta cũng dung trí 
thông minh của con người mình. Ở lĩnh vực cảm xúc, có một số cảm 
xúc. Khi nó phát sinh khiến cho chúng ta mắt đi sự bình an của tâm. 
Mặt khác, có những cảm xúc nào đó đem đến cho chúng ta nhiều sức 
mạnh. Chúng nó là căn của sức mạnh và sự tự tin và giúp chúng ta 
có nhiều trang thái yên tĩnh và bình tĩnh hơn của tâm. 


Hai Loại Cảm Xúc 


Vì thế có hai loại cảm xúc; một là rất có hại cho sự an bình của tâm 
và đó là những cảm xúc tiêu cực như sự giận dữ và lòng căm thù. 
Chúng nó không chỉ tàn phá sự hòa bình trong tâm của chúng ta ngay 
giây phút này, nhưng chúng nó cũng phá hoại không ít đối với thân và 
khẩu của chúng ta. Nói cách khác, chúng nó ảnh hưởng đến phương 
cách hành động của chúng ta. Chúng nó hướng dẫn chúng ta hành 
động trong những cách có hại và do đó chúng nó có tính cách phá 
hoại. Tuy nhiên, những cảm xúc khác cung cấp cho chúng ta sức 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l248 


mạnh và sự bình an nội tâm chẳng hạn như lòng từ bi. Chúng nó đem 
đến cho chúng ta sức mạnh của lòng tha thứ, chẳng hạn ngay cả khi 
chúng ta có một một vài khó khăn ở một thời gian nào đó với một vài 
người, sự tha thứ rốt cuộc sẽ đưa chúng ta đến trạng thái yên tĩnh, có 
sự an bình của tâm. Người mà chúng ta rất tức giận thậm chí có thể 
trở thành bạn tốt của mình. 


Hòa Bình Bên Ngoài 


Khi chúng ta nói đến hòa bình, chúng ta phải nói đến những cảm xúc 
và sự an bình nội tại. Vì thế chúng ta phải tìm ra những cảm xúc đưa 
đến sự an bình nội tại. Nhưng trước tiên tôi muốn nói một vài điều về 
sự hòa bình ở bên ngoài. 


Hòa bình bên ngoài không phải chỉ là phạm vi vắng mặt của bạo lực. 
Có lẽ trong thời chiến tranh lạnh, chúng ta dường như đã hòa bình, 
nhưng sự hòa bình đó đã được dựa trên sự sợ hãi, sợ hãi về sự tàn 
sát của hạt nhân. Cả hai phía đã sợ hãi về sự nỗ bùng của kể khác, vì 
vậy đây không phải là sự hòa bình thực sự. Hòa bình thực sự phải 
đến từ sự hòa bình nội tại. Bất kỳ khi nào có sự xung đột, tôi cảm thấy 
rằng chúng ta phải tìm một giải pháp hòa bình và có nghĩa là thong 
qua việc đối thoại. Vì vậy hoà bình có nhiều điều để làm với trái tim 
ấm áp và tôn trọng cuộc sống của nhiều người khác, chống lại sự 
nguy hiểm gây ra cho người khác, và có thái độ rằng cuộc sống của 
người khác cũng thiêng liêng như cuộc sống của chính mình. Chúng 
ta cần tôn trọng điều đó, và trên cơ sở đó, nếu chúng ta cũng có thể 
giúp đỡ người khác thì chúng ta cố gắng làm như thế. Khi chúng ta 
phải đối mặt với những khó khăn và một người nào đó đến giúp 
chúng ta, dĩ nhiên chúng cảm kích người đó. Nếu một ai đó đang đau 
khổ, thậm chí nếu chúng ta chỉ mở rộng sự hiểu biết của con người, 
người đó cảm kích được điều này và họ thấy rất hạnh phúc. Vì vậy, 
với lòng từ bi bên trong và sự an bình của tâm, tất cả các hành động 
trở nên hòa bình. Nếu chúng ta có thể thiết lập hòa bình ở bên trong, 
chúng có thể mạng lại hòa bình cho bên ngoài như thế. Là con người, 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới 249 


chúng ta luôn luôn có những quan điểm khác nhau trong sự tương tác 
với nhau. Nhưng dựa trên các khái niệm mạnh mẽ của “tôi” và “họ” và 
thêm vào chúng ta có những khái niệm về “quyền lợi của tôi” và 
“quyền lợi của bạn.” Trên căn bản đó, chúng ta có thể gây ra chiến 
tranh. Chúng ta nghĩ rằng sự hủy diệt kẻ thù sẽ mang về chiến thắng 
cho ta. Nhưng bây giờ, có một thực tế mới. Chúng ta phụ thuộc với 
nhau rất nhiều từ quan điểm kinh tế và từ quan điểm sinh thái. Vì vậy, 
các khái niệm về “chúng ta” và “họ” không còn thích hợp nữa. Những 
người mà chúng ta xem là “họ” bây giờ đã trở thành một phần của 
“chúng ta.” Vì thế yếu tố quan trọng để phát triển sự hòa bình của tâm 
là lòng từ bi, dựa trên sự chứng thực rằng chúng ta là sáu tỷ người 
trên hành tinh này và tất cả chúng ta có quyền bình đẳng đối với hạnh 
phúc. Trên cơ sở đó, chúng ta dẫn dắt mọi người một cách nghiêm 
túc và, với căn bản này, chúng ta có thể cần thiết lập hòa bình bên 
ngoài. 


Khởi Đầu với Một Phạm Vi Nhỏ 


Vì vậy, đối với nền hòa bình, chúng ta cần bắt đầu phát triển sự hòa 
bình bên trong mỗi chúng ta, rồi đến trong gia đình chúng ta, và sau 
đó trong cộng đồng của chúng ta. Ví dụ, ở Mexico, một người bạn đã 
phát triển một “Khu Vực Hòa Bình” trong cộng đồng của mình. Ông ta 
đã thành lập khu vực này thông qua mọi người trong cộng đồng của 
ông ta bằng việc tạo nên một sự thỏa thuận. Tắt cả mọi người trong 
cộng đồng đã đồng ý để cố gắng tránh xa bạo lực trong Khu Vực Hòa 
Bình một cách thận trọng. Nếu họ phải tranh đầu hay bát đồng, tất cả 
họ đồng ý sẽ đi ra ngoài ranh giới của vùng này. Điều này rất là tốt. 


Thật không dễ dàng để đặt điều kiện cho nền hòa bình thế giới, mặc 
dù phạm vi thế giới cuối cùng sẽ là tốt nhất. Nhưng những gì thực tế 
hơn là bắt đầu bây giờ trên một phạm vi nhỏ với bản than, gia đình, 
cộng đồng, quận huyện, và cứ thế, bằng cách thiết lập những thứ như 
khu vực hòa bình. Vì thế có được hòa bình nội tại rồi thì liên kết rất 
nhiều với lòng từ bi. Ngay bây giờ có những việc đang thay đổi rất 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil250 


nhiều trên thế giới. Tôi còn nhớ một vài năm trước đây một người bạn 
Đức cuối cùng Friedrich von Weizsacker, người mà tôi coi như là một 
thầy giáo của mình đã nói với tôi rằng khi ông ta còn trẻ, với nhãn 
quan của người Đức, người Pháp được coi như là kẻ thù của họ, và 
với nhãn quan của mỗi người Pháp, người Đức là kẻ thù của họ. 
Nhưng bây giờ mọi việc đã khác biệt. Bây giờ chúng ta có một lực 
lượng thống nhát, Liên minh châu Âu. Điều này rất là tốt. Trước đây 
mỗi quốc gia, với quan điểm của mình, xem chủ quyền của riêng 
mình rất là cao quý. Nhưng bây giờ có một thực thể mới ở châu Âu, 
có một lợi ích chung quan trọng hơn lợi ích cá nhân. Nếu nền kinh tế 
được cải thiện, có lợi ích cho mỗi thành viên của các quốc gia. Vì vậy, 
bây giờ Liên minh này rất quan trọng để nới rộng ảnh hưởng xuyên 
qua sáu tỷ người trên hành tinh này. Chúng ta cần phải suy nghĩ về 
mọi người như là những thành viên của một gia đình nhân loại lớn. 


Lòng Từ Bi Như Một Nhân Tố Sinh Học 


Bây giờ về phần từ bi, tất cả những động vật có vú đều được sinh ra 
từ những bà mẹ - con người, động vật vó vú, chim muông vân vân-sự 
phát triển của chúng nó tùy thuộc vào sự tiếp thu tình cảm và sự 
chăm sóc. Chỉ có một vài loài khác với trường hợp nàu, chẳng hạn 
như loài rùa biển, bươm bướm, cá hồi đẻ trứng và chết-những con 
này có một chút ngoại lệ. ví dụ, những con rùa biển để trứng ở trên 
bờ biên và sau đó bỏ đi; vì vậy sự tồn tại của con rùa còn phụ thuộc 
vào sự nỗ lực của riêng nó. Chúng nó không cần tình cảm của người 
me nhưng chúng nó vẫn sống sót. Vì vậy, tôi nói với một số đối tượng 
sẽ làm một thử nghiệm khoa học khi trứng nở và để một con rùa con 
gần một con rùa mẹ và coi thử chúng nó có tình cảm với nhau không. 
Tôi không nghĩ rằng chúng nó sẽ, thiên nhiên tạo ra chúng như thé, 
do đó không cần tình cảm. Tuy nhiên, đối với động vật có vú và đặc 
biệt là con người, nếu không có sự chăm sóc tất cả chúng ta sẽ chết. 
Để chăm sóc một đứa bé còn nhỏ đòi hỏi một vài cảm xúc, đó là lòng 
từ bị, tình cảm và cảm giác của sự lo lắng và chăm sóc. Các nhà 
khoa học nói rằng trong thời gian vài tuần đầu sau khi sinh, sự xúc 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil251 


chạm của người mẹ là điều cần thiết cho sự phát triển não bộ của trẻ 
sơ sinh. Chúng ta nhận thấy rằng những trẻ em ở trong một gia đình 
yêu thương, ấm áp tình cảm có xu hướng hạnh phúc hơn. Thậm chí 
chúng nó còn mạnh khỏe hơn đối với mức độ thể chá. Tuy nhiên trẻ 
em thiếu tình cảm, đặc biệt khi chúng nó còn nhỏ, có xu hướng gặp 
nhiều khó khăn. Một số nhà khoa học đã tiến hành những cuộc thí 
nghiệm bằng cách tách những con khỉ nhỏ từ các khỉ mẹ, và họ quan 
sát thấy rằng những con khỉ nhỏ luôn luôn ở trong tâm trạng xấu, và 
đánh nhau. Chúng nó không chơi tốt với nhau. Tuy nhiên, những con 
khỉ được giữ ở bên mẹ chúng thì có hạnh phúc và thể hiện tốt với 
nhau và đặc biệt những trẻ em của chúng ta thiếu đi tình cảm khi mới 
sinh ra-chúng nó có xu hướng trở nên lạnh lung; chúng nó gặp phải 
khó khăn trong việc biểu lộ tình cảm với người khác, trong môt vài 
trường hợp, chúng nó trở nên bạo lực với người khác. Vì vậy, tình 
cảm là môt yếu tố sinh học, một yếu tố sinh học dựa trên nhân tố đó. 
Tôi cũng nghĩ rằng bởi vì lòng từ bi và cảm xúc có liên quan đến 
phạm vi vật lý sinh học, theo một số nhà khoa học nếu chúng ta 
thường xuyên giận dữ và có lòng hận thù và sợ hãi, điều này nó sẽ 
bào mòn hệ thống miễn dịch của chúng ta và nó sẽ trở thành yếu 
hơn. Nhưng với một tắm lòng từ bi nó sẽ nâng đỡ và tăng cường hệ 
thống miễn dịch. Lấy một ví dụ khác, nếu chúng ta nhìn vào lĩnh vực y 
tế, nếu có sự tin tưởng giữa các y tá và bác sĩ ở một phía và các 
bệnh nhân ở phía khác, đây là điều quan trọng cho sự cải thiện của 
bệnh nhân. Vậy thì căn bản của sự tin tưởng là gì? Nếu bên phía bác 
sĩ và y tá họ biểu lộ sự quan tâm và chăm sóc thành thật cho bệnh 
nhân phục hồi, thì họ có được niềm tin. Nhung mặt khác, dù cho bác 
sĩ là một chuyên gia, nhưng nếu người đó đối xử với bệnh nhân như 
một cái máy thì họ rất ít được tin tưởng. Vâng, có thể nếu bác sĩ có 
kinh nghiệm hay, có vài người tin tưởng, nhưng nếu bác sĩ có thêm 
lòng từ thì họ sẽ có nhiều sự tin tưởng hơn; các bệnh nhân ngủ ngon 
và ít xáo trộn hơn, và họ không bị khuấy động ở mức độ sâu hơn rồi 
trở nên lo lắng và điều này ảnh hưởng đến sự phục hồi của họ. Tuy 
nhiên những vấn đề này tất yếu không thể tránh được trong cuộc 
sống. Vị Đại sư Phật giáo Án Độ Shantideva khuyên rằng khi chúng ta 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil252 


đối mặt với các vấn đề, chúng ta cần phải phân tích chúng. Nếu vấn 
đề có thể vượt qua được bằng một phương pháp, đừng lo lắng, chỉ 
ứng dụng phương pháp. Nhưng nếu không giải quyết được, cũng 
không cần lo lắng vì sự lo lắng chẳng có lợi ích cho chúng ta đối với 
vấn đề. Suy nghĩ về khía cạnh này là sự hỗ trợ lớn. Ngay cả khi 
chúng ta có một vấn đề lớn, chúng ta có thể giảm thiểu nó nếu chúng 
ta suy nghĩ như thế. Vấn đề là chúng ta cần sự chăm sóc đối với 
người khác, ví dụ, khi chúng ta còn là những em bé nhỏ, chúng ta có 
tình cảm và lòng từ. Nhưng với sự độc lập hơn khi lớn lên, chúng ta 
có xu hướng cảm thấy sự công kích là quan trọng hơn lòng từ bi để 
có được những cách riêng của chúng ta.Nhưng tất cả sáu tỷ người 
đều sinh ra từ những bà mẹ; mọi người đều kinh nghiệm hạnh phúc 
và sự hài lòng dưới sự chăm sóc của tình mẹ, hoặc, nếu không có mẹ 
thì tình cảm của ai đó khi mình cò là trẻ em. Dần dà, những phẩm 
chất này trở nên nhỏ đi khi chúng ta lớn lên và sau đó chúng ta có xu 
hướng trở thành kẻ bắt nạt, công kích, và chúng ta tạo ra nhiều vấn 
đề hơn. 


Điều Cần Thiết Về Việc Nhận Diện Thực Tế 


Khi tâm trở nên giận giữ thì não bộ bị chỉ phối bởi cơn giận giữ; một 
nhà khoa học ở Thụy Điển nói với tôi rằng 90% của sự xuất hiện về 
con người khủng khiếp này khi mà chúng ta giận dữ đính kèm là một 
máy phóng chiếu tinh thần. Nói cách khác, 90% của tâm lý tiêu cực 
được phản chiếu. Điều này cũng tương tự như khi chúng ta có sự 
quyến luyến hoặc tham muốn mạnh mẽ đối với một ai đó: chúng ta 
nhìn thấy người đó 100% là tốt và đẹp; tuy nhiên, một tỷ lệ lớn về 
người ấy cũng là sự phóng chiếu của tinh thần; chúng ta không thấy 
được thực tế. Vì vậy để thấy được thực tế là điều rất quan trọng. 


Có một điểm quan trọng khác: Không ai muốn lo lắng, nhưng tại sao 
sự lo lắng phát sinh? Đó là bởi sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của chúng 
ta, vấn đề là chúng ta không thấy được sự thật. Từ quan điểm giới 
hạn của chính chúng ta, chúng ta không thể nhìn thấy toàn bộ hình 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil253 


ảnh của thực tại. Chúng ta chỉ thấy có hai khía cạnh, và điều này 
không đủ. Chúng ta cần nhìn thấy được mọi thứ với ba, bốn, sáu... 
khía cạnh. Trước tiên chúng ta cần can đảm với tâm chính mình để 
quán chiếu một cách khách quan. 


Cũng thế, ở đây sự khác biệt giữa những cảm xúc xây dựng và phá 
hoại là điều quan trọng để hiểu đối với tất cả những mắấu chốt này. 
Khi chúng ta lớn lên, dần dà nhân tố Sinh học về lòng thương yêu 
cuối cùng giảm bớt, vì vậy, chúngta cần giáo dục và đào tạo về lòng 
từ bi để thúc đẩy nó tiếp tục. Tuy nhiên, loại sinh học về lòng từ bi thì 
thiên vị: nó dựa trên việc tiếp nhận tình cảm về người khác. Nhưng 
việc dùng nó như một căn bản, rồi bằng cách them các nhân tố và 
yếu tố khoa học từ việc thẫm sát của chúng ta; chúng ta không chỉ có 
thể duy trì được mức độ sinh học của lòng từ bi, nhưng chúng ta cũng 
có thể tăng trưởng nó. Vì thế, với sự đào tạo và giáo dục, lòng 
thương yêu hữu hạn có thể trở thành vô hạn để mở rộng ra với sáu tỷ 
người trên thế giới và xa hơn nữa. 


Tầm Quan Trọng của Giáo Dục 


Chìa khóa đối với tất cả điều này là sự giáo dục. Giáo dục hiện đại 
quan tâm đến sự phát triển của não bộ và trí thông minh, nhưng điều 
này không đủ. Chúng ta cũng cần được phát triển tình thương trong 
hệ thống giáo dục của chúng ta. Điều này chúng ta cần bắt đầu từ lớp 
mẫu giáo và lên đến các lớp khác cho tới các trường Đại học. 


Ở Mỹ, một số nhà khoa học đã phát triển những chương trìng giáo 
dục để đào tạo trẻ em phát huy thêm lòng từ bi và chánh niệm. Và 
điều này không được làm với mục đích giúp đỡ những trẻ em này cải 
thiện tương lai của chúng và đạt được Niết bàn; nhưng nó được thực 
hiện vì lợi ích của cuộc sống này. Thậm chí một vài trường đại học 
thực sự có vài chương trình giáo dục về sự phát triển lòng thương và 
lòng từ bi. loại tình thương không thiên vị đó là không quan tâm vào 
thái độ của người khác, mà chỉ đơn giản vì họ là con người. Tất cả 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mới l254 


chúng ta phần dân số của sáu tỷ người trên thế giới này, vì vậy mọi 
người đều xứng đáng với lòng từ bi của chúng ta trên căn bản của 
nhân tố bình đẳng. 


Giải Trừ Quân Bị Bên Trong và Bên Ngoài 


Vì thế đối với nền hoà bình bên trong và bình thế giới, chúng ta cần 
giải trừ quân bị cả bên trong lẫn bên ngoài. Điều này có nghĩa là ở 
phạm vi bên trong, chúng ta phát triển lòng bi mẫn và cuối cùng, trên 
cơ sở đó chúng ta có thể vứt bỏ mọi thứ, tắt cả các quốc gia, phạm vi 
bên ngoài. Nó giống như có một lực lượng thống nhất của quân đội 
châu Âu Pháp-Đúc; điều này tốt lắm. Nếu có thể có một lực lượng 
cho toàn bộ Liên minh châu Âu, rồi thì sẽ không có cuộc đấu tranh vũ 
trang giữa các thành viên. 


Tại Brussels đã có một cuộc họp của các vị Bộ trưởng ngoại giao và 
tôi đã nói rằng trong tương lai nó sẽ rất hữu ích nếu các trụ sở của 
Liên minh châu Âu được chuyển về phía Đông, một trong các nước 
Đông Âu, ví dụ Ba Lan. Rồi nó sẽ di chuyển tốt đẹp đến các nước 
Liên bang Nga, và cuối cùng di dời đến trụ sở NATO đén Moscow. 
Nếu điều đó xảy ra thì sẽ có hoà bình thực sư và không có sự nguy 
hiểm của chiến tranh ở châu Âu. Bây giờ, hiện tình có một vài sự khó 
khăn giữa Nga và Georgia, nhưng chúng ta cần phải duy trì niềm hy 
vọng của chúng ta. Sự mở rộng hòa bình lớn hơn dựa trên cơ sở này, 
rồi các kỹ nghệ vũ khí điển hình như ở Pháp cuối cùng có thể đóng lại 
và chúng ta có thể thay đổi nền kinh tế sang lĩnh vực sản xuất. Thay 
vì xe tăng, các nhà máy có thể chuyển thành xe ủi đất, thí dụ! Các 
quốc gia châu Phi cũng cần sự giúp đỡ của chúng ta rất nhiều. 
Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo là một vấn đề lớn, 
không chỉ trên toàn cầu nhưng cũng ở phạm vi quốc gia; khoảng cách 
giữa giàu và nghèo nầy khá. khủng khiếp. Ví dụ, tại Pháp, có một sự 
chênh lệch lớn giữa giàu và nghèo. Một số người thậm chí phải đối 
mặt với nạn đói. Nhưng chúng ta là những con người và tất cả chúng 
đều có những mong ước, nhu cầu và các vấn đề giống nhau. Chúng 


Sự quyến rũ của Đạo Phật trong thế giới mớil255 


ta cần phải cân nhắc tất cả những điểm này để phát triển nền hòa 
bình xuyên qua sự bình an của nội tại. 


